Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 1 


KHÁI NIỆM TÁNH KHÔNG 
TRONG PHẬT GIÁO 


Hoang Phong địch 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 3 


HOANG PHONG đjch 


KHÁI NIỆM 
TÁNH KHÔNG TRONG 
PHẬT GIÁO 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


Hoang Phong địch 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 5 


LỜI TỰA 


Khi viết về Phật Giáo, ông Patrick Carré 
một học giả uyên bác và cũng là một trong 
những nhà dịch thuật kinh sách Phật Giáo lỗi 
lạc nhất của Pháp hiện nay, đã phát biểu về 
tánh không như sau : 


“Quả thật đấy là một khái niệm kỳ lạ, 
nếu như thế giới này và chính “cải tôi ”, những 
thực thể đây màu sắc đó, đang hiện diện, đang 
hiện hữu một cách không chối cãi được, nhưng 
thát ra lại không có, chỉ là hư không: thì phải 
là điên rô một cách thật tàn bạo mới dám chủ 
trương một sự phi lý đến như vậy! Nhất định 
cái khái niệm đáng nề ấy, cái chủ thuyết hư vô 
ấy của phương Đông có thể chỉ là “một trào 
lựu thời đại ” mang tánh cách tạm thời trên xứ 
Sở chúng ta, bởi vì nó còn đang phải tự vạch ra 
cho nó một lối đi trong khu rừng gôm toàn là 
những khái niệm rồng tuếch của chúng ta để 


6 Hoang Phong địch 


tìm ra một vị thể rõ rệt thiết lập trên một sự xác 
thực hoàn toàn mới mẻ! ” 

Lời phát biểu này đã xuất hiện cách đây 
không lâu trong tạp chí Le Nouvel Observafeur 
của Pháp, ấn bản đặc biệt dành riêng cho chủ 
đề “Phật Giáo” — số tam cá nguyệt tháng tư, 
năm và sáu, năm 2003. Thừa hưởng một gia 
tài triết học lâu đời và một nền khoa học kỹ 
thuật tân tiến thế mà thế giới Tây Phương đã 
không ngừng kinh ngạc trước một khái niệm 
mà Đức Phật đã khám phá ra cách nay hơn hai 
mươi lăm thế kỷ. Thật vậy suốt trong lịch sử 
tiễn hóa của văn minh nhân loại chưa hề có một 
nền tư tưởng, văn hóa hay khoa học nào đã biết 
và nói đến khái niệm này, ngoài Phật Giáo. 

Khái niệm về tánh không có hai khía 
cạnh khác nhau. Khía cạnh thứ nhất mang tính 
cách triết học và khoa học nói lên bản chất tối 
hậu của hiện thực, và khía cạnh thứ hai là tính 
cách thực dụng của nó, và cũng được xem như 
là một phương tiện hữu hiệu nhất giúp người 
tu tập hóa giải mọi sự bám víu, nguyên nhân 
mang lại mọi thứ xúc cảm bắn loạn và khổ đau. 


Đức Phật nêu lên tánh không như là một 
thê dạng tối thượng của tâm thức không có gì 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 7 


vượt hơn được và xem đấy như là một phương 
tiện mang lại sự giải thoát, và chính Ngài cũng 
đã xác nhận rằng mình luôn thường trú trong 
tánh không ngày cảng sâu xa hơn. Tóm lại 
Đức Phật chỉ nêu lên khía cạnh thực dụng đó 
của tánh không nhưng không hề mồ xẻ nó trên 
phương diện trí thức, lý do là có thể vào thời 
bấy giờ không mấy người hội đủ kiến thức để 
có thể hiểu được tánh không trên phương diện 
triết học siêu hình là gì. Dù sao thì Đắng Tịch 
Tĩnh cũng luôn giữ sự yên lặng trước những 
cuộc biện luận vô ích, chỉ gây ra thêm tranh 
cãi. Ngài chỉ thuyết giảng duy nhất về những 
gì thật thiết thực nhằm trực tiếp loại bỏ khổ 
đau mà thôi. 

Tánh không qua các khía cạnh mở rộng, 
liên quan đến tất cả mọi hiện tượng trong 
vũ trụ, chỉ được triển khai như là một khái 
niệm siêu hình, song song với sự hình thành 
của Đại Thừa Phật Giáo kế từ thế kỷ thứ 
nhất trước Tây Lịch, và nhất là với sự xuất 
hiện của Trung Quán Tông do Long Thụ chủ 
xướng vào thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch. Tóm 
lại tánh không đã được người sau diễn đạt và 
giải thích bao quát hơn dưới nhiều khía cạnh 


S Hoang Phong địch 


triết học căn cứ vào các phép biện luận mang 
tính cách trừu tượng, và đã được đặt vào vị trí 
trung tâm của Đạo Pháp. 


Sự chuyền hướng của tánh không lại còn 
trở nên dứt khoát hơn nữa kế từ thế kỷ thứ 
II và thứ IV với sự xuất hiện của vô số kinh 
sách và nhất là sự hình thành của Duy Thức 
Học do Vô Trước sáng lập. Sự chuyên hướng 
này đã đưa đến sự hình thành của Kim Cương 
Thừa và Thiền Học để mở ra một giai đoạn 
cực thịnh cho Phật Giáo kéo dài suốt nhiều 
thế kỷ sau đó, đồng thời cũng đã ghép thêm 
cho Đạo Pháp một vài khía cạnh thiêng liêng 
và từ đó cũng đã biến Đạo Pháp của Đức Phật 
thành một “tôn giáo” như ngày nay. 


Nếu sự mở rộng trên đây đã góp phần 
giúp cho Đạo Pháp trở nên phong phú và đa 
dạng hơn thì nó cũng đã khiến cho Đạo Pháp 
trở thành phức tạp và mang lại nhiều khó khăn 
hơn cho một số người khi phải áp dụng tánh 
không vào việc tu tập của họ. Có thể cũng vì 
lý do đó mà một loạt các khái niệm mới mang 
tính cách “cụ thể” và “dễ hiểu” hơn, chăng hạn 
như các khái niệm về Phật Tính, Bản Thể của 
Phật, Như Lai Tạng, Chân Như, Hiện Thực, Trí 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 9 


Tuệ của Phật, Pháp Thân... đã được hình thành 
hầu giúp cho việc tu tập được dễ dàng hơn. 


Dù sao thì người tu tập Phật Giáo cũng 
cần hiểu rằng giáo lý “không có cái tôi” và 
cũng “chẳng có gì thuộc vào cái tôi cả” mà 
chúng ta thường quen gọi là giáo lý “vô ngã”, 
luôn giữ vai trò chủ yếu trong mọi phương 
pháp tu tập cũng như việc tìm hiểu Phật Giáo. 
Thật vậy tu tập cũng chỉ có thế, tức là phải 
làm thế nào đề thoát ra khỏi sự kiềm toả và chỉ 
phối của ảo giác về “cái tôi” và “cái của tôi” 
hầu giúp mình loại bỏ tận cội rễ mọi trói buộc 
của sự hiện hữu. Thiết nghĩ dù sao cũng phải 
mạnh dạn nói lên một điều — dù có thê khiến 
cho một số người sẽ phải phật lòng đi nữa — 
rằng cốt lõi của Phật Giáo chính là tánh không 
và việc tu tập cũng nhất thiết phải hướng vào 
tánh không — dù dưới hình thức nào — như một 
phương tiện hữu hiệu nhất. Bất cứ một phép 
tu tập nào mang chút dấu vết của sự bám víu 
vào “cái tôi” và “cái của tôi” đều ít nhiều đã 
tách rời ra khỏi Đạo Pháp và chỉ có thể xem 
đây như là những phương tiện “thiện xảo” 
giúp người tu tập có thể đến “gần hơn” với 
Đạo Pháp thể thôi. 


Hoang Phong địch 


Quyền sách này gom góp một số bài dịch 
từ kinh sách và một số bài viết của một vài 
tác giả liên quan đến chủ đề tánh không nhằm 
giúp người đọc tìm hiểu thêm về khái niệm 
thật chủ yếu này trong Phật Giáo: 


1. 


Đức Phật thuyết giảng về Tánh 
Không: Kinh Clasunnafa-suffa và 
kinh Mahasunnnafa-sufta 


. Đức Phật thuyết giảng về vô ngã: 


Kinh 4naffalakkhana-suffa và kinh 
Sgnyuktagama-suftra 


. Tìm hiểu Tánh Không (Đức Đạt-lai 


Lạt-ma) 


._ Tánh Khônglàgì?(Buddhadasa Bikkhu) 
._ ánh Không (John Blofeld) 
. Bản-thể-của-Phật (Daisetz Teitaro 


Zuzukl) 


.. Ba vòng quay của bánh xe Đạo Pháp 


cùng sự hình thành của kinh điển và 
các học phái Phật Giáo (Hoang Phong) 


Bures-sur-Yvette, 05.03.13 
Hoang Phong 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo II 


ĐỨC PHẬT THUYÉT GIẢNG 
VỀ TÁNH KHÔNG 
Kinh Culasunnata-sutta và 
Kinh Mahasunnata-sutta 


Tánh 
không là một 
trong những 
khái niệm 
quan trọng và 
khó thấu triệt 
nhất trong 
giáo lý Phật 
Giáo. Chủ đề 
này được triển khai và quảng bá suốt dòng lịch 
sử phát triển của Phật Giáo, và do đó cũng đã 
trở nên ngày cảng tinh tế, sâu sắc và dường như 
lại càng phức tạp hơn. Vậy tánh không là gì? 





Đức Phật quán thấy răng không có bất 
cứ một hiện tượng nào trong vũ trụ cũng như 


12 Hoang Phong địch 


trong tâm thức của mỗi cá thể con người lại có 
thê có một thực thê độc lập, tự chủ và trường 
tồn được. Bất cứ một hiện tượng nào được 
phát sinh ra cũng đều phải nhờ vào một sự 
kết hợp của nhiều nguyên nhân và nhiều điều 
kiện, và chỉ cần thiếu một nguyên nhân hay 
một điều kiện dù thật nhỏ và thứ yếu trong sự 
kết hợp đó thì hiện tượng ấy cũng sẽ không 
thể nào có được. Điều này cho thấy rằng tất 
cả mọi hiện tượng đều mang tính cách cấu 
hợp và không hàm chứa một thực thể mang 
tính cách độc lập cá biệt nào cả. Sự vắng mặt 
của một thực thê độc lập và trường tồn ấy của 
mọi hiện tượng gọi là sự trống không hay tánh 
không của chúng (tiếng Phạn là Sunyata và 
tiếng Pa-li là Sunnata). Khám phá ấy của Đức 
Phật mang tính cách vô cùng độc đáo và siêu 
việt, liên quan đến toàn bộ quá trình hiểu biết 
chung của con người - từ tâm linh, triết học 
cho đến khoa học. Riêng đối với Phật Giáo thì 
sự ứng dụng của khái niệm này đã đóng một 
vai trò then chốt trong việc tu tập nhằm mục 
đích giúp con người thoát khỏi khô đau. 


Theo dòng lịch sử phát triển của Phật Giáo 
thì khái niệm về tánh không luôn giữ một vị trí 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 13 


trọng điểm trong giáo lý và đã được vô số các 
vị đại sư uyên bác triển khai dưới tất cả mọi 
khía cạnh. Học phái Theravada và một số các 
học phái cô xưa mà nay đã mai một, thì chủ 
trương tánh không - hay bản chất “vô ngã” - 
của một cá thê. Trung quán luận (Madhyamika) 
khai triển định nghĩa của khái niệm này rộng 
hơn, và cho rằng tánh không là tính cách vô 
thực thể của tất cả mọi hiện tượng, và tất nhiên 
trong đó có cả “cái tôi” của mỗi cá thể. Trung 
quán là một con đường hay một vị thế ở giữa. 
Đối với Trung quán, tánh không không phải là 
một khái niệm triết học mà là một kinh nghiệm 
cảm nhận về thực thể tối hậu của mọi hiện 
tượng. Không dựa vào một tư duy mang tính 
cách cực đoan nào, không căn cứ vào một quan 
điểm nào, không đứng vào một vị thế nảo thì 
đây chính là phương cách giúp thấu triệt được 
tánh không. Trung quán còn nêu lên khái nệm 
về hai sự thật: tương đối và tuyệt đối. Sự thật 
tương đối hay sự tạo tác do điều kiện mà có của 
mọi hiện tượng gọi là tánh không. Duy thức học 
(Citamatra) thì cho rằng tánh không của mọi 
hiện tượng chính là sự phi-đối-nghịch giữa chủ 
thể và đối tượng, có nghĩa là một sự nhận thức 


14 Hoang Phong địch 


vượt lên trên tính cách nhị nguyên. Sự nhận 
thức nhị nguyên chỉ là một quá trình vận hành 
của ảo giác mang tính cách tạm thời và chỉ hiện 
ra bên trong tri thức của mỗi cá thể. Nói một 
cách khác là tất cả mọi hiện tượng nhận biết 
bằng sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng đều 
chỉ là ảo giác. Các tông phái và chi phái trong 
Phật Giáo đều được hình thành băng cách dựa 
vào các phép tu tập khác nhau, thế nhưng trên 
mặt lý thuyết thì cũng căn cứ vào các cách hiểu 
khác nhau về tánh không trên đây. 

Trái lại những lời thuyết giảng của Đức 
Phật qua các bài kinh nguyên thủy trong Tam 
Tạng Kinh cho thấy thật ngắn gọn, súc tích, 
cụ thể và rất thực dụng, không mang nặng 
tính cách biện luận của triết học siêu hình, tuy 
nhiên không phải vì thế mà kém sâu sắc hơn. 
Vậy Đức Phật đã thuyết giảng về tánh không 
trong những bài kinh nào? 


Hai bài kinh Culasunnata-sutta và 
Mahasunnata-sutta trong Trung A Hàm có thê 
xem là hai bài kinh quan trọng nhất mà Đức 
Phật đã thuyết giảng về tánh không. Kinh 
sách tiếng Việt gọi hai bài kinh này là Kinh 
Tiểu Không và Kinh Đại Không, thế nhưng 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 15 


cách gọi này không thích hợp cho lắm bởi 
vì đã là “không” thì nào còn mang tính cách 
“đại? hay “tiểu” nữa. Thanassaro Bikkhu 
dịch tựa của hai bài kinh này sang tiếng Anh 
là The Lesser Discourse on Emptiness và 
The Greater Discourse on Emptiness, nếu 
dựa theo đó thì cũng có thê gọi hai bài kinh 
này là “Bài Kinh ngắn về Tánh Không” và 
“Bài Kinh dài về Tánh Không”. Ngoài ra ý 
nghĩa của chữ “không” trong thuật ngữ tánh 
không cũng dễ bị hiểu sai, bởi vì chữ này có 
hai nghĩa khác nhau: chữ “không” gốc Nôm 
có nghĩa là một sự phủ nhận, và chữ “không” 
gốc Hán thì có nghĩa là một sự “trồng không”, 
không hàm chứa hay cất giữ gì cả, và ý nghĩa 
này mới đúng là ý nghĩa của chữ “không” 
trong thuật ngữ “tánh không”. Trong phần 
chuyên ngữ của mỗi bài kinh dưới đây có 
một vải ghi chú nhỏ của người dịch xin được 
ghép thêm vào với hy vọng giúp người đọc 
theo dõi dễ dàng hơn đọc bản gốc. Các ghi 
chú này được trình bày bằng chữ nghiêng và 
đặt trong hai dấu ngoặc. Sau phần chuyển 
ngữ của mỗi bài kinh cũng sẽ có vài lời ghi 
chú nhằm giải thích thêm một số các điểm 
chính yếu trong bài kinh. 


16 Hoang Phong địch 


A- Kinh Culasunnata-sutta 
(Bài kinh ngắn về Tánh Không) 
(dựa theo các bản tiếng Pháp của Môhan 
WlJayaratna và tiêng Anh của Thanissaro Bikkhu) 


Tôi từng được nghe như thế này: 


Có một lần Đắng Thế Tôn ngụ nơi tịnh xá 
của thân mẫu vị Migâra-Mita tại nơi Tu Viện 
Phía Đông (Pubbarama) thuộc thành Xá Vệ 
(Sâvathi). Sau khi chấm dứt buổi thiền định 
một mình vào lúc trưa thì vị Tôn Kính A-nan- 
đà (nguyên bản trong kinh là Ayasmanta 
Ananda, chữ yasmamfa có thể dịch là vị Tôn 
Kính hay vị Đảng Kính. Tuy nhiên cũng nên 
lưu ý là trong các kinh sách “nguyên thủy” 
bằng tiếng Pa-li thì chữ Ayasmamta chỉ duy 
nhất được dùng để gọi các vị đệ tử trực tiếp 
của Đức Phật) đứng lên và tiễn về phía Đẳng 
Thế Tôn. Khi đến gần thì vị Tôn Kính A-nan- 
đà đảnh lễ Đẳng Thế Tôn rồi lùi lại và ngồi 
sang một bên. Sau khi an tọa thì vị Tôn Kính 
A-nan-đà bèn cất lời như sau: 

- “Bạch Thế Tôn, có lần Ngài ngụ ở 
thị trấn Nagaraka thuộc xứ của dân Sakka 
(Sakka là tiếng Pa-li, tiếng Phạn là Sakya, 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 17 


dịch âm ra tiếng Việt là Thích-ca, và đấy 
cũng là tên gọi của bộ tộc thuộc dòng họ 
của Đức Phật). Vào dịp ấy và trước mặt 
Ngài tôi đã được nghe chính Ngài nói lên 
như thế này: “Này A-nan-đà, Ta luôn an trú 
trong tánh không, và đang trong lúc này thì 
Ta lại càng an trú sâu xa hơn nữa'. Bạch Thế 
Tôn, tôi nghĩ rằng tôi đã nghe đúng như thế, 
và hiểu đúng như thế” 


Đắng Thế Tôn đáp lại như sau: 


- “Quả đúng như thế, này A-nan-đà, 
những gì người đã được nghe thấy đúng là 
như thế; những gì người hiểu được cũng đúng 
là như thế. Đang trong lúc này, và cũng tương 
tự như trước đây Ta từng an trú trong tánh 
không thì nay Ta lại càng an trú sâu xa hơn 
trong tánh không. Cũng chẳng khác gì như 
gian tịnh xá này do Migâra-Matâ xây cất hoàn 
toàn trống không, không có một con voi nào, 
không có một con bò cái nào, không có một 
con ngựa đực nào, không có một con ngựa cái 
nào, không có vàng cũng chẳng có bạc, hoàn 
toàn trống không, chăng có đám đàn ông hay 
đàn bà nào tụ tập. Gian tịnh xá chỉ duy nhất 
không-trống-không về cái đặc tính độc nhất 


18 Hoang Phong địch 


[của nó] thiết lập bởi tập thể Tăng Đoàn (ức 
là danh xưng mà Tăng Đoàn đã sử dụng để 
gọi đây là gian tịnh xá). 


1- Cảm nhận về rừng 


Tương tự như thế, này A-nan-đà, người 
ty-kheo không tập trung vào sự cảm nhận liên 
quan đến ngôi làng, không tập trung vào sự 
cảm nhận liên quan đến con người, [mà chỉ] 
tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự 
cảm nhận liên quan đến khu rừng (7hamissaro 
không dịch là “khu rừng” mà gọi là “nơi 
hoang đã” - wilderness, trong nguyên bản 
bằng tiếng Pa-li thì chữ này là khu rừng). Tư 
duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận 
về khu rừng. Tư duy của người ấy cảm thấy 
thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự 
giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, 
người ấy cũng hiểu rằng: “Nơi này không có 
mối quan tâm nào phát sinh do sự cảm nhận về 
ngôi làng. Nơi này không có mối quan tâm nào 
phát sinh do sự cảm nhận về con người. Nơi 
này chỉ có mối quan tâm về đặc tính duy nhất 
của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan 
đến khu rừng'. Do đó người ấy sẽ hiểu rằng: 
“Sự nhận thức ấy trống-không về sự cảm nhận 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 19 


về ngôi làng. Sự nhận thức ấy trống-không về 
sự cảm nhận về con người. Sự nhận thức ây 
chỉ không-trống-không về đặc tính duy nhất 
được thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến 
khu rừng' đất cả đều trồng không và hoang dã 
- không có làng mạc cũng như không có con 
người - duy nhất chỉ ý thức được “khái niệm” 
về kJu rừng). Tương tự như thế, nếu không có 
một sự vật nào (rong khu rừng chẳng hạn) thì 
người ấy cũng sẽ nhận biết được rõ ràng về sự 
vắng mặt ấy. Nếu có một chút tàn dư (ésiđu / 
remains) nào, thì đỗi với sự tàn dư ấy người này 
sẽ hiểu răng: “Khi cái này có, [thì] cái kia có” 
(đấy là quy luật tương liên - interdependence 
- có nghĩa là mọi hiện tượng sở dĩ hiện hữu 
là nhờ lôi kéo nhau mà có, không có một hiện 
tượng nào tự chúng hiện hữu một cách độc láp, 
riêng rế và tự tại được. Câu kinh trên đây có 
nghĩa là nếu trong khi thiển định về sự trồng 
không của khu rừng mà vẫn còn cảm nhận có 
một cải gì khác nữa thì đấy cũng chỉ là một sự 
lôi kéo tự nhiên của các hiện tượng làm phát 
sinh ra nó). Này A-nan-đà, đây chính là cách 
mà người tu tập hội nhập với tánh không mang 
tính cách đích thật, không sai lầm và tinh khiết 
(dù vẫn còn trong cấp bậc sơ khởi thế nhưng 


20 Hoang Phong địch 


đấy cũng đã là cách khởi sự bước vào tánh 
không đích thát). 


2- Cảm nhận về đất 


“Hơn nữa, này A-nan-đảà, người tỳ-kheo 
không tập trung vào sự cảm nhận liên quan đến 
con người, không tập trung vào sự cảm nhận 
liên quan đến khu rừng, [mà] chỉ tập trung 
vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm 
nhận liên quan đến đất. Này A-nan-đà, đấy 
cũng chăng khác gì một tắm da bò được căng 
thật thẳng bằng một trăm cái cọc, và không 
còn dính một chút mỡ nào cả. Cũng thế, này 
A-nan-đà, người ty-kheo không tập trung vào 
những thứ thuộc về đất, chăng hạn như những 
vùng đất cao, những vùng đầm lầy, sông ngòi, 
cây cối với cành lá và gai góc... hoặc núi non, 
thung lũng, v.v..., [mà| chỉ tập trung vào đặc 
tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận về 
đất. Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm 
nhận liên quan đến đất (cảm nhận về đất và 
chỉ thấy có đất, không thấy nơi cao chỗ thấp, 
sông ngòi, cây cỏ, tương tự như chỉ thấy tấm 
da bò căng thẳng mà không thấy con bò đâu 
cả, kế cả những vết mỡ dính trên tấm da cũng 
không còn). Tư duy của người ấy cảm thấy 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 21 


thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự 
giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó 
người ấy cũng hiểu rằng: “Nơi này không có 
mối quan tâm nảo phát sinh do nguyên nhân 
cảm nhận về con người. Nơi này không có 
mối quan tâm nảo phát sinh do nguyên nhân 
cảm nhận về rừng. Nơi này chỉ có mối quan 
tâm phát sinh từ đặc tính duy nhất của tư duy 
thiết lập trên sự cảm nhận về đất (chỉ cảm 
nhận toàn là đất, ngoài ra không có gì khác). 
Vì thế, này A-nan-đà, đấy chính là cách mà 
người ấy hòa nhập vào tánh không đích thật, 
không sai lầm và tinh khiết. 


3- Cảm nhận về không gian vô tận 


“Hơn nữa, này A-nan-đà, người tỳ-kheo 
không tập trung vào sự cảm nhận về rừng, 
không tập trung vào sự cảm nhận về đất, 
[mà] chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết 
lập trên sự cảm nhận về “bầu không gian vô 
tận” (sphère de Ï'espace infini / inhnitude oƒ 
space). Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự 
cảm nhận về “bầu không gian vô tận”. Tu duy 
của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy, trụ 
vào nơi ấy, tìm thấy sự giải thoát cho mình 
trong cảnh giới ấy. Do đó, người ấy cũng hiểu 


22 Hoang Phong địch 


rằng: “Nơi này không có mối quan tâm nào 
phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về rừng. 
Nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh 
do nguyên nhân cảm nhận về đất. Nơi này chỉ 
có mối quan tâm phát sinh từ đặc tính duy 
nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên 
quan đến “bầu không gian vô tận”” (có nghĩa 
là chỉ duy nhất cảm nhận được một bầu không 
gian vô tận mà thôi). Vì thễ, nễu không có một 
sự vật nào thì người ấy cũng nhận biết được rõ 
ràng về sự vắng mặt ấy. Nếu vẫn còn một chút 
tàn dư nào thì đối với sự tàn dư ấy, người này 
cũng hiểu rằng: “Khi cái này có [thì] cái kia 
có”. Do đó, này A-nan-đà, đấy chính là cách 
mà người ấy hội nhập vào tánh không đích 
thật, không sai lầm và tỉnh khiết. 


4- Cảm nhận về bầu không gian của 
tri thức vô tận 

“Hơn nữa, này A-nan-đà, người tỳ- 
kheo không tập trung vào sự cảm nhận về 
đất, không tập trung vào sự cảm nhận về 
“bầu không gian vô tận”, [mà] chỉ tập trung 
vào “bầu không gian của tri thức vô tận” 
(sphère de conscience inftmie / the infimitude 
oƒ consciousness. Xin lưu ý bầu không gian 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 23 


vô tận trong phần trên đây là cách hình dung 
ra sự bao la của không gian bên ngoài. Trong 
giai đoạn này hay cấp bậc này là cách hình 
dung ra một trì thức bao la bên trong nội tâm 
của người hành thiên). Tư duy của người ấy 
lắng sâu vào sự cảm nhận về “bầu không gian 
của tri thức vô tận”. Tư duy của người ấy cảm 
thấy thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy 
sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do 
đó, người ấy sẽ hiểu rằng: “Nơi này không có 
mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm 
nhận về đất. Nơi này không có mối quan tâm 
phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về “bầu 
không gian vô tận”. Nơi này chỉ có mối quan 
tâm phát sinh từ đặc tính duy nhất của tư duy 
thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến “bầu 
không gian của tri thức vô tận” “. Do đó người 
ấy sẽ hiểu rằng: Sự nhận thức ấy trỗng-không 
về sự cảm nhận về đất. Sự nhận thức ấy trống- 
không về sự cảm nhận về “bầu không gian vô 
tận. Sự nhận thức ấy chỉ không-trông-không 
về đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận 
liên quan đến “bầu không gian của tri thức vô 
tận”. “Vì thế, nếu không có một sự vật nào 
(xảy ra trong bầu không gian của trí thức vô 
tận đỏ), thì người ấy cũng nhận biết được rõ 


24 Hoang Phong địch 


ràng về sự vắng mặt ấy. Nếu vẫn còn một chút 
tàn dư nào, thì đối với sự tàn dư ấy người này 
cũng hiểu rằng: “Khi cái này có, [thì] cái kia 
có”. Do đó, này A-nan-đà, đấy chính là cách 
mà người ấy hòa nhập vào tánh không đích 
thật, không sai lầm và tỉnh khiết. 


5- Cảm nhận về thể dạng hư vô 


“Hơn thế nữa, này A-nan-đà, người tỳ- 
kheo không tập trung vào sự cảm nhận về 
“bầu không gian vô tận”, không tập trung vào 
sự cảm nhận về “bầu không gian của tri thức 
vô tận”, [mà] chỉ tập trung vào đặc tính duy 
nhất thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến 
“thể dạng hư vô” (sphère du néant/ dimension 
oƒ nothingness / sự trồng không, sự văng lặng 
không hàm chứa một thứ gì cả). Tư duy của 
người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận về “thê 
dạng hư vô”. Tư duy của người ấy cảm thấy 
thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự 
giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, 
người ấy sẽ hiểu rằng: “Nơi này không có mối 
quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận 
về “bầu không gian vô tận”. Nơi này, không 
có môi quan tâm phát sinh từ “bầu không gian 
vô tận”. Nơi này không có mối quan tâm phát 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 25 


sinh do nguyên nhân cảm nhận về “bầu không 
gian của tri thức vô tận”. Nơi này chỉ có mối 
quan tâm phát sinh từ đặc tính duy nhất của 
tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan 
đến “ thể dạng hư vô” “. Do đó, người ấy sẽ 
hiểu răng: “Sự nhận thức ấy trống-không về 
sự cảm nhận về “bầu không gian vô tận”. Sự 
nhận thức ấy trỗng-không về sự cảm nhận 
về “bầu không gian của tri thức vô tận”. Sự 
nhận thức ấy chỉ không-trống-không về đặc 
tính duy nhất của sự cảm nhận về “thể dạng 
hư vô”. “Vì thế, nếu không có một sự vật nào 
(hiện ra trong thể dạng hư vô đỏ), thì người ây 
cũng nhận biết được rõ ràng về sự vắng mặt 
Ẫy. Nếu vẫn còn một chút tàn dư nào, thì đối 
với sự tàn dư ấy người này cũng hiểu rằng: 
“Khi cái này có, [thì] cái kia có”. Do đó, này 
A-nan-đà, đấy chính là cách mà người ấy hòa 
nhập với tánh không đích thật, không sai lầm 
và tinh khiết. 

6- Không-cảm-nhận thế nhưng cũng 
Không-phảï-không-cảm-nhận 

“Hơn nữa, này A-nan-đà, người ty-kheo 
không tập trung vào sự cảm nhận về “bầu 
không gian tri thức vô tận”, không tập trung 


26 Hoang Phong địch 


vào sự cảm nhận về “thể dạng hư vô”, [mà| 
chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập 
trên sự cảm nhận liên quan đến “thể dạng 
không-cảm-nhận cũng không-phải-không- 
cảm-nhận” (sphère sans perceDfion nỉ non- 
perception / dimension oƒ neither percepftion 
nor non-percepftion / chữ này trong bản kinh 
gốc tiếng Pa-li là nevasannânâsannâyatana, 
các chữ sanna-na-sanna trong từ ghép? này 
có nghĩa là: cảm-nhận không cảm-nhận). Tư 
duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận về 
“thê dạng không-cảm-nhận cũng không-phải- 
không- -cảm-nhận”. Tư duy của người ấy cảm 
thấy thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy 
sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do 
đó, người ấy sẽ hiểu rằng: “Nơi này không có 
mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm 
nhận về “bầu không gian của tri thức vô tận” 
Nơi này, không có mối quan tâm phát sinh 
do nguyên nhân cảm nhận về “thể dạng hư 
vô”. Nơi này chỉ có mối quan tâm phát sinh 
từ nguyên nhân của đặc tính duy nhất của tư 
duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến 

“thể dạng không-cảm-nhận cũng không- phải- 
không-cảm-nhận” “ - Do đó, người ấy sẽ hiểu 
rằng: “Sự nhận thức ấy trống-không về sự 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 27 


cảm nhận về “bầu không g1an của trì thức vô 
tận”. Sự nhận thức ấy trống-không về sự cảm 
nhận về “thê dạng hư vô”. ”, Sự nhận thức ấy chỉ 
không-trống-không về đặc tính duy nhất của 
tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan 
đến “thể dạng không-cảm-nhận cũng không- 
phải-không-cảm-nhận” “. Vì thế, nếu không 
có một sự vật nào (hiện ra trong thể dạng đỏ), 
thì người ấy cũng nhận biết được rõ ràng về 
Sự vắng mặt ẫy. Nếu vẫn còn một chút tàn dư 
nảo, thì đối với sự tàn dư ấy người này cũng 
hiểu răng: “Khi cái này có, [thì] cái kia có”. 
Do đó, này A-lan-đà, đấy chính là cách mà 
người ấy hòa nhập với tánh không đích thật, 
không sai lầm và tinh khiết. 


7- Cảm nhận về thể dạng tập trung 
tâm thần không chủ đích 


“Hơn nữa, này A-nan-đà, một người tu 
tập không tập trung vào sự cảm nhận về “thê 
SN hư vô”, không tập trung vào sự cảm nhận 

“thể dạng không-cảm-nhận cũng không- 
j"j..n. [mà| chỉ tập trung 
vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm 
nhận liên quan đến “thể dạng tập trung tâm 
thần không chủ đích” (concenration memral 


28 Hoang Phong địch 


sans indice / theme-less concentration / tiếng 
Pa-li là animitta-ceto-samádhi, có nghĩa là 
định tâm nhưng. không hướng vào gì cả ). Tư 
sẻ của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận 

“thể dạng tập trung tâm thần không chủ 
tế Tư duy của người ấy cảm thấy thích thú 
nơi Ấy, trụ vào nơi Ấy, tìm thấy sự giải thoát 
cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, người ấy 
sẽ hiểu rằng: “Thể dạng tập trung tâm thức 
không chủ đích ấy sở dĩ có là nhờ vào nhiều 
điều kiện tạo ra nó, tức là liên đới với lục giác 
(ngũ giác và tri thức). Vì thễ nếu nó là một thể 
dạng được tạo tác bởi tư duy; [thì] nó cũng sẽ 
không tránh khỏi sự tan biến°. Khi người ấy 
hiểu được điều này và nhìn thấy được điều 
này, thì tư duy [của người ấy] cũng sẽ loại bỏ 
được sự ô nhiễm của sự thèm muốn dục tính; 
tư duy [của người ấy] cũng sẽ loại bỏ được vô 
minh. Khi nào người ấy đã loại bỏ hết [những 
thứ ấy] thì sự hiểu biết sẽ hiện ra [và người ấy 
sẽ vụt thốt lên]: “Thế ra sự giải thoát chính là 
như thế ấy!?. Do đó người ấy sẽ hiểu rằng: “Tất 
cả mọi sự sinh mới đều được tiêu trừ, những 
gì phải thực hiện đều đã được hoàn tất, không 
còn lưu lại bất cứ gì để phải thực hiện nữa' (có 
nghĩa là đã đạt được sự giải thoát). Người ẫy 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 29 


sẽ hiểu răng: “Nơi này không có mối quan tâm 
nào phát sinh từ nguyên nhân của sự ô nhiễm 
do sự thèm muốn dục tính. Nơi này không có 
mối quan tâm nảo phát sinh do nguyên nhân 
của sự ô nhiễm vì thèm muốn được hiện hữu 
và được hình thành. Nơi này không có mối 
quan tâm phát sinh do nguyên nhân của sự ô 
nhiễm vì vô minh. Nơi này chỉ có mối quan 
tâm phát sinh từ nguyên nhân của sáu lãnh 
vực giác cảm (six sphères sensorielles / six 
sensory spheres / sáu lãnh vực giác cảm: gôm 
ngũ giác và tri thức) lệ thuộc vào sự sông này, 
lệ thuộc vào thân xác này'. Do đó người ấy 
cũng hiểu răng: “Sự nhận thức ấy trông không 
về mọi thứ ô nhiễm gọi là sự “thèm muốn dục 
tính”. Sự nhận thức ấy trồng không về mọi thứ 
ô nhiễm gọi là “sự thèm muốn được hiện hữu 
và được hình thành”. Sự nhận thức ấy trống- 
không về sự ô nhiễm gọi là “vô minh” *. Nơi 
này, những gì không-trỗng-không là sáu lãnh 
vực giác cảm liên hệ đến sự sống này, liên hệ 
đến thân xác này. Do đó, nếu không có một 
sự vật nào (hiện ra trong thân xác và sự sống 
đó), thì người ấy cũng sẽ nhận thấy rõ ràng 
được sự vắng mặt ẫy. Nếu có một chút tàn 
dư nào, thì đối với sự tàn dư ấy, người này sẽ 


30 Hoang Phong địch 


hiểu rằng: “Khi cái này có, [thì] cái kia có” 
(không liên hệ gì đến tánh không của sự hiện 
hữu này). Do đó, này A-nan-đà, chính đấy là 
cách mà người ấy hội nhập vào tánh không 
đích thật, không sai lầm và tinh khiết. 

“Này A-nan-đà, trong quá khứ thật xa 
xưa nếu có những người tu hành và giáo sĩ 
(tức là những người luyện tập du-già và các Vị 
Ba-la-môn) từng hội nhập và thường trú trong 
tánh không hoàn toàn tỉnh khiết, vô song và 
tối thượng, thì tất cả những người ấy cũng đã 
hội nhập và thường trú đúng trong chính cái 
tánh không hoàn toàn tỉnh khiết, vô song và 
tối thượng ấy. Này A-nan-đà, trong tương lai 
thật xa sau này nếu có những người tu hành 
và giáo sĩ sẽ hòa nhập và thường trú trong 
tánh không hoàn toàn tỉnh khiết, vô song và 
tối thượng, thì tất cả những người ấy cũng 
sẽ hòa nhập và thường trú đúng trong chính 
cái tánh không hoàn toàn tinh khiết, vô song 
và tối thượng ấy. Này A-nan-đà, trong thời 
hiện tại nếu có những người tu hành và giáo 
sĩ đang đạt được và an trú trong tánh không 
hoàn toàn tinh khiết, vô song và tối thượng, 
thì tất cả những người ấy cũng đang hội nhập 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 3l 


và thường trú đúng trong chính cái tánh không 
hoàn toàn tinh khiết, vô song và tối thượng 
ấy. Chính vì thế, này A-nan-đà, người nên tập 
luyện bằng cách tự nhủ rằng: “[Khi đã] hội 
nhập vảo tánh không hoàn toàn tinh khiết, vô 
song và tối thượng ấy thì tôi [cũng sẽ] thường 
trú ở nơi ấy” (đoạn trên đây cho biết khi đã 
hòa nhập đúng vào tánh không đích thát thì sẽ 
vĩnh viễn thường trú trong thể dạng đó, vượt 
thoát khỏi không gian và thời gian). 


Đắng Thế Tôn thuyết giảng như trên đây, 
vị tôn kính A-nan-đà vui sướng và hân hoan tiếp 
nhận những lời giảng ấy của Đắng Thế Tôn. 


Vài lời ghỉ chú 


Một trong những điểm nổi bật nhất 
trong bài kinh trên đây là tánh không không 
nhất thiết chỉ là một luận thuyết đơn thuần 
triết học mà còn mang tính cách vô cùng 
thực dụng và thiết thực, ứng dụng trực tiếp 
vào sự tu tập nhằm mang lại sự giải thoát. Do 
đó tánh không có thể được hình dung dưới ba 
khía cạnh khác nhau: 


32 Hoang Phong địch 


I- tánh không là một đối tượng của sự 
chú tâm hay thiền định 


2- tánh không là bản chất hay đặc tính 
của tât cả mọi hiện tượng 


3- tánh không là một phương tiện giúp 
người tu tập đạt được sự giải thoát 


Bài kinh trên đây bao gồm và trình bày 
toàn diện cả ba khía cạnh này dưới những 
hình thức ứng dụng trực tiếp và thực tiễn, 
không nêu lên một sự biện luận mang tính 
cách siêu hình nào cả. Thanassaro Bikkhu 
phân tích và phân chia bài kinh này thành 
bảy cấp bậc hay bảy giai đoạn luyện tập 
khác nhau. Buddhadasa Bikkhu trong quyên 
sách”Cốt lõi của cội Bồ-đề” cũng đã phân 
chia phép tu tập về tánh không thành bảy cấp 
bậc từ thấp đến cao đúng với bài kinh này. 
Dù sao cũng xin lưu ý về một chỉ tiết nhỏ là 
bài kinh gốc trong Trung A Hàm mang tính 
cách liên tục, sở đĩ Thanassaro Bikkhu đã 
phân chia thành bảy phân đoạn là chỉ nhằm 
vào mục đích giúp người đọc dễ theo dõi. 
Vậy cũng xin mạn phép ghép thêm một vải 
ghi chú nhỏ nhằm giải thích thêm từng cấp 
bậc như dưới đây. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 33 


I- Cảm nhận về sự hoang đã, tiếng Pa- 
li là arannasanna (aranna có nghĩa là rừng, 
sanna là sự cảm nhận). Ở cấp bậc sơ khởi 
này Đức Phật dạy người hành thiền hãy hình 
dung ra một cảnh tượng hoang dã mênh mông 
và an trú trong cảnh hoang dã đó: tất cả đều 
trống không, không có sự hiện diện của một 
người nào cả trong ngôi làng cũng như trong 
khu rừng. Trong cảnh giới đó không có một 
nhân dạng nào hay một sự vật nào hiện hữu có 
thê mang lại mối bận tâm và sự xao lãng cho 
người hành thiền. Tuy rằng cách hình dung ra 
sự vắng mặt của mọi nhân dạng và mọi sự vật 
ấy chỉ biểu trưng cho một thê dạng “thô thiền” 
nhất của tánh không, thế nhưng cũng đủ để 
cho người hành thiền tìm thấy cho mình một 
sự giải thoát đích thật nào đó trong cấp bậc 
tiên khởi của quá trình luyện tập. Nên hiểu 
rằng một sự luyện tập sai lầm có thể đưa đến 
những thể dạng lệch lạc của sự nhận định về 
tánh không. 


2- Cảm nhận về đất, tiếng Pa-li là 
pathavisanna (0athavi có nghĩa là đất). Ö cấp 
bậc này bài kinh giảng thật rõ: người hành 
thiền hình dung ra chung quanh mình chỉ toàn 


34 Hoang Phong địch 


là đất và “xóa bỏ” tất cả những gì liên hệ đến 
đất, từ núi đồi đến cây cỏ, từ sông ngòi đến 
biển cả. Thí dụ mà Đức Phật đưa ra trong bài 
kinh đề nhẫn mạnh thêm đối tượng thiền định 
này thật hết sức điển hình và dễ hiểu: khi trông 
thấy một con bò thì cũng chỉ nhìn thấy một 
tâm da căng thật thăng bằng một trăm cái cọc, 
không còn dính một chút mỡ nào cả. Ngoài 
tắm da căng thật thắng thì con bò bằng xương 
bằng thịt đang gặm cỏ đã bị loại ra khỏi tâm 
thức của người hành thiền và hoàn toàn biến 
mắt. Người hành thiền xóa bỏ tất cả những gì 
mà tâm thức diễn đạt khi phóng nhìn vào cảnh 
tượng chung quanh, tương tự như lấy một cục 
gôm (cục tây) xóa bỏ những nét bút chì trên 
một tờ giấy trắng mà sự vận hành của xung 
năng và tác ý trong tâm thức xui khiến mình 
vẽ lên đấy. 

Thế nhưng tại sao cấp bậc này lại cao 
hơn cấp bậc thứ nhất trên đây. Cấp bậc cảm 
nhận về sự hoang dã thật ra dưới một khía 
cạnh nào đó chỉ là một cách tự đánh lừa mình. 
Đấy chỉ là một cách “tưởng tượng” ra trong 
gian nhà, trong ngôi làng, trong khu rừng, tất 
cả đều trống không. Ở cấp bậc thứ hai người 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 35 


hành thiền nhận thấy trực tiếp các hiện tượng 
bên ngoài thế nhưng không tạo ra bất cứ một 
sự diễn đạt nào, tương tự như khi trông thấy 
con bỏ nhưng thật ra trước mặt mình chỉ là 
một tắm da căng thật thắng không còn dính 
một chút mỡ nào. 


3- Cảm nhận về không gian vô tận, tiếng 
Pa-li là akasananacayatana (akasa là không 
khí, không gian, bằu trời...nanaca: không 
có gì cả, yatana: sự cố găng, sự cảm nhận). 
Trong cấp bậc nảy người hành thiền chỉ duy 
nhất cảm nhận “một bầu không gian vô tận”, 
bầu không gian đó trống không và vắng lặng 
không hàm chứa và chuyền tải bất cứ gì cả, 
kể cả ngôi làng trống không, khu rừng hoang 
dã và cả mặt đất mênh mông và bằng phắng. 
Người ấy an trú trong cảnh giới vô tận và “bầu 
không gian trống không đó”. 


Trong ba cấp bậc vừa kể người hành 
thiền cố gắng xóa bỏ các đối tượng vật chất 
và cụ thê, tức là các hiện tượng thuộc vào lãnh 
vực hình tướng (wupavacara bhumï). Nên hiểu 
rằng không gian cũng là một thành phần mang 
tính cách “cụ thể” và “hình tướng”, không phải 
là tánh không. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể 


36 Hoang Phong địch 


nhận thấy một sự thăng tiễn tuần tự và tinh tế 
nảo đó trong ba cấp bậc trên đây: cấp bậc thứ 
nhất là sự vắng mặt của các đối tượng mang 
tính cách thật cụ thể như nhân dạng, ngôi 
làng, khu rừng; đối tượng của cấp bậc thứ hai 
là mặt đất bao la, không còn con người, làng 
mạc, núi đồi, cây cỏ, sông ngòi gì cả...; sau 
cùng là cấp bậc thứ ba, và đối tượng của cấp 
bậc này là không gian bao la. Sự trống không 
của không gian cũng tượng trưng cho một sự 
chuyền tiếp khi phép thiền định chuyền sang 
các đối tượng thuộc lãnh vực phi-hình-tướng 
trong các cấp bậc tiếp theo sau đó. 


4- Cảm nhận về tri thức vô biên, tiếng 
Pa-li là vinnanacayatana (vin có nghĩa là tự 
nhiên như thể, không sáng tạo hay tạo dựng 
ra øì cả): là cách hướng tư duy vào sự vô tận 
của tri thức, không dừng lại ở một đối tượng 
tâm thần nào cả, chỉ cảm nhận được tri thức 
của mình mở rộng ra trong bầu không gian 
bao la của tâm thức. Bắt đầu từ cấp bậc này 
người hành thiền chuyển sang một lãnh vực 
tinh tế và khác hăn so với ba cấp bậc trước đây, 
người hành thiền bắt đầu tập cảm nhận các 
hiện tượng phi-hình-tướng có nghĩa là các đối 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 37 


tượng thuộc lãnh vực tâm thần (arupavacara 
bhumi / lãnh vực vô sắc giới). Khi đã tiếp cận 
với lãnh vực vô sắc thì người hành thiền cũng 
sẽ không còn cảm nhận được các hiện tượng 
thuộc lãnh vực của sắc giới nữa - tức là thuộc 
vào ba cấp bậc đầu tiên. 


5- Cảm nhận thê dạng hư vô, tiếng Pa-li là 
akincannayatana (akincanmna: không có gì gân 
bên cạnh): trong thể dạng này người hành thiền 
không còn cảm nhận được tri thức của mình 
tỏa rộng trong một bầu không gian vô tận, mà 
chỉ cảm nhận được một bầu không gian hoàn 
toàn trống không, một sự trống không tuyệt 
đối. Sự trống không ấy không phải là một đối 
tượng nhận biết mang tính cách một “thực thể”, 
chăng hạn như không gian hay tri thức, mà chỉ 
là một “tên gọi”, một sự “ chỉ định” (›annaffi 
⁄desienafion /“appellafion) của tâm thức và do 
tâm thức “hình dung” ra. Bầu không gian trông 
không và vô tận đó không phải là một thực thê 
gọi là không gian mà chỉ là một sự “chỉ định” 
hay một sự “nhận biết” bởi tri thức (ø memfal 
index). Trong cái không gian trống không đó 
không hàm chứa hay tồn lưu bất cứ gì cả, mà 
đơn thuần chỉ có cảm tính về sự trống không. 


38 Hoang Phong địch 


6- Cảm-nhận-không-cảm-nhận, tiếng 
Pa-li là nevasannanasannayatana (sanna-na- 
sanna: cảm-nhán-không-cảm-nhận): là một 
thê dạng tâm thức không-cảm-nhận vô cùng 
tinh tế. Tuy nhiên người hành thiền cũng 
không phải là đã trút bỏ hay đã hoàn toàn đình 
chỉ được sự cảm nhận. Cũng dễ hiểu bởi vì 
thê dạng không cảm nhận đó luôn luôn phải 
đi kèm với một sự “ghi nhận” hay “nhận biết” 
tâm thần (a mental index). Nói cách khác thì 
dù đấy là một tư duy thăng bằng trụ vào một sự 
suy tư duy nhất đi nữa - trong trường hợp này 
là thê dạng không-cảm-nhận - thì đấy cũng là 
một tư duy đang vận hành, đang “nhận biết” 
được thể dạng ấy, tức là thể dạng cảm-nhận- 
không-cảm-nhận. 


7- Cảm nhận tánh không tối thượng, 
tiếng Pa-li paramanuttarasunnata (0ara: một 
thứ gì khác / another, anuftara: không vượt 
hơn được / insurpassable, sunnatfa: tánh 
không) Buddhadasa gọi thể dạng này là “tánh 
không tôi thượng không có gì vượt hơn được”, 
Thanassaro Bhikkhu và Môhan WlJayaratna 
thì gọi là một sự “tập trung tâm thần không 
chủ đích” (concenfration sans indice / theme- 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 39 


less concenfrafion /nữniffo-cefo-samadhï) tức 
là tập trung tâm thức thật mạnh nhưng không 
hướng vào một đối tượng nào cả. 


Trong thê dạng này tư duy sẽ trút bỏ được 
tất cả mọi sự diễn đạt và nhờ đó sẽ đạt được sự 
hiểu biết về mọi sự vật đúng như thế, nói cách 
khác là quán thấy được hiện thực và đấy cũng 
là cách loại bỏ vô minh. Khi vô minh đã bị loại 
bỏ thì sự vận hành của uẩn thứ tư (sankhara / 
ƒormation karmique / “hành”, tức là sự hình 
thành của tác ý, và còn gọi là sự tạo nghiệp) 
cũng sẽ bị đình chỉ. Sự đình chỉ của uân thứ tư 
này sẽ không làm phát sinh ra uấn thứ năm tức 
là tri thức (vinnana /consciousness / “thức ”), 
do đó “cái tôi” và cái “của tôi” cũng sẽ không 
có. Đây là sự Giải Thoát. 

Bài kinh cũng cho biết rằng trong từng 
cấp bậc thuộc quá trình trên đây “tư duy của 
người tu tập cũng sẽ cảm thấy thích thú nơi ấy, 
trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự giải thoát cho mình 
trong cảnh giới ấy”, điều này cho thấy rằng 
người tu tập trong các giai đoạn đầu cũng đã 
thừa hưởng được kết quả mang lại từ trình độ 
luyện tập của mình, chẳng hạn như ngay trong 
cấp bậc thứ nhất khi mới hình dung ra được 


40 Hoang Phong địch 


sự trống không của gian nhà, của ngôi làng và 
của khu rừng, thì người hành thiền cũng đã có 
thể an trú trong những nơi ấy để tìm cho mình 
một sự giải thoát nào đó, dù đấy chỉ là một 
hình thức thật thô thiển của tánh không. 

Ở mỗi cấp người hành thiền đều “hội 
nhập vào tánh không đích thật, không sai lầm 
và tinh khiết”, điều này cho biết rằng tánh 
không không phải là một thứ gì huyền bí và 
linh thiêng nằm bên ngoài tâm thức của người 
tu tập, mà đấy chỉ là một thể dạng tâm thức 
mà chính mình phải tạo ra cho mình và cái 
thê dạng đó gồm có nhiều cấp bậc khác nhau. 
Cấp bậc cao nhất là “sự đình chỉ vận hành của 
sankhara” (uẩn thứ tư, tức là quá trình diễn 
đạt các cảm nhận của ngũ giác tạo ra sự hình 
thành của tác ý còn gọi là sự tạo nghiệp)", 
là “sự tập trung cao độ của tâm thức không 
hướng vào một chủ đích nào”, là “tánh không 
tối thượng không có gì vượt hơn được”, là 
“tánh không của tánh không”, là “niết-bàn”. 

Sau đây là phần chuyển ngữ của Bài 
kinh dài về tánh không, đúng ra bài kinh này 
là một bài kinh nhằm bổ túc thêm cho bài 
kinh trên đây. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 4I 


B- Mahasunnata-sutta 
(Bài kinh dài về Tánh Không) 


Tôi từng được nghe như thế này: 


Có lần Đẳng Thế Tôn ngụ tại vùng của 
bộ tộc Thích-ca (Szkk4) tại thành Ca-ti-la- 
vệ (Kapilavaffhwu) trong khu vườn Ni-câu-đà 
(Nigrodha). Vào buôi sớm tỉnh sương, Đắng 
Thế Tôn mặc áo cà-sa, khoác thêm y thượng 
(áo ấm mặc thêm bên ngoài), ôm bình bát đi 
vào thành Ca-ti-la-vệ để khất thực. Sau khi 
khất thực ở thành Ca-tì-la-vệ, ăn xong và trở 
về thì Đẳng Thế Tôn thân hành đến nơi trú 
ngụ của một người dân Sakka (dân thuộc bộ 
tộc Thích-ca) là Kala-khemaka đê nghỉ trưa. 
Hôm ấy nhiều chỗ nằm đã được đọn sẵn tại 
nơi trú ngụ của người dân Sakka tên là Kala- 
khemaka này. Đắng Thế Tôn trông thấy có 
nhiều chỗ nghỉ ngơi được dọn sẵn. Khi nhìn 
thấy các chỗ nghỉ ngơi ấy Đẳng Thế Tôn bẻn 
tự hỏi: “Nếu có nhiều chỗ nghỉ ngơi như thế 
này thì tất phải có nhiều tỳ-kheo đang sinh 
hoạt nơi đây?” 


Trong lúc ấy thì vị Tôn Kính A-nan-đà 
cùng với một sô các tỳ-kheo khác còn đang lo 


42 Hoang Phong địch 


may mặc (rong kinh gốc bằng tiếng Pa-li là 
civarakamma: civara là áo màu nghệ, kamma 
có nghĩa là làm hay hành động) ở nhà của một 
người dân Sakka khác tên là Ghata. Đến chiều 
tối sau khi buồi thiền định một mình chấm dứt 
thì Đắng Thế Tôn thân hành đến nhà của vị 
Sakka tên là Ghata. Khi đến nhà người này 
thì Đẳng Thế Tôn ngồi vào một chiếc ghế đã 
được đặt sẵn. Sau khi an tọa thì Ngài hỏi vị 
Tôn Kính A-nan-đà như thế này: 


- “Có nhiều chỗ nghỉ ngơi đã được dọn 
sẵn ở nhà của vị Sakka là Kala-khemaka. Vậy 
tât có nhiêu tỳ-kheo đang sinh hoạt nơi ây?” 


- “Bạch Thế Tôn, quả đúng như thế, có 
nhiều chỗ nghỉ ngơi được dọn sẵn tại nhà của 
vị Sakka tên là Kala-khemaka. Nhiều vị tỳ- 
kheo đang sinh hoạt ở đấy, [vì] hiện nay là 
lúc đang phải may mặc” (sau mùa kiết hạ thì 
các tÈ-kheo thường lưu lại thêm một thời gian 
ngăn để giúp nhau may mặc trước khi quay về 
địa phương của mình). 

- “Này A-nan-đà, người ty-kheo không 
được tỏ ra nôi bật [hơn các người khác] trong 
cuộc sông tập thể (ức là làm cho người khác 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 43 


phải chu ý và thản phục mình, trong nguyên 
bản tiếng Pa-li là sobhati có nghĩa là chói 
sáng, rạng rỡ, làm đẹp để người khác chú ý 
đến mình. Các bản tiếng Anh và tiếng Pháp 
dịch chữ này khá từ chương và gọi là “chiếu 
sáng”: briller / shine), không được tìm kiếm 
lạc thú trong cuộc sống tập thể, không được 
tìm cách khiến người khác chú ý đến mình 
trong cuộc sông tập thể, nêu người ấy [thật sự] 
muốn tìm kiếm [cho mình] niềm an vui trong 
cuộc sống tập thể, niềm vui thú trong cuộc 
sông tập thể, niềm hân hoan trong cuộc sống 
tập thể. Thế nhưng, này A-nan-đả, một người 
tu hành không thê nào lại chỉ biết tìm sự thỏa 
mãn trong cuộc sống tập thẻ, lạc thú trong 
cuộc sống tập thể, thụ hưởng [tiện nghĩ] trong 
cuộc sông tập thể. Nếu [chi biết] tìm kiếm sự 
an vui trong cuộc sống tập thê, sự thích thú 
trong cuộc sống tập thể, sự thụ hưởng trong 
cuộc sống tập thể, thì người ấy sẽ chăng bao 
giờ tìm được dễ dàng, không hề trở ngại và 
không khó khăn, niềm vui thú thật sự của sự 
từ bỏ (ức là cuộc sống xuất gia), niềm vui 
thú trong sự đơn độc, niềm vui thú trong sự an 
bình, niềm vui thú trong sự tỉnh thức. 


44 Hoang Phong địch 


“Thật thế, này A-nan-đà người tỳ-kheo 
không thể nảo lại chỉ biết tìm sự thỏa mãn trong 
cuộc sống tập thể, sự thích thú trong cuộc sống 
tập thể, sự thụ hưởng trong cuộc sống tập thê. 
[Nếu người ấy chỉ biết] tìm sự thỏa mãn trong 
cuộc sông tập thể, sự thích thú trong cuộc sống 
tập thể, sự thụ hưởng trong cuộc sông tập thê, [f 
người ấy] sẽ chẳng bao giờ hội nhập và thường 
trú trong thê dạng giải thoát của tâm thức được, 
[dù chỉ là] tạm thời và vẫn còn vướng mắc trong 
sự thích thú, hay vĩnh viễn và vượt khỏi mọi 
sự khích động. Thế nhưng, một người tỳ-kheo 
cũng không thể nào sống đơn độc, tách rời ra 
khỏi tập thê, [mà lại] có thể hội nhập và thường 
trú trong sự giải thoát, [dù chỉ là] tạm thời và vẫn 
còn vướng mắc trong sự sự thích thú, hoặc vĩnh 
viễn và vượt khỏi mọi sự khích động được. 


“Này A-nan-đà, Ta không hình dung ra 
được bất cứ một thê dạng nảo mà sự đôi thay 
và biến dạng [của nó] lại không mang lại lo 
buồn, ta thán, đớn đau, khốn cùng và tuyệt 
vọng cho một người chỉ biết say mê thể dạng 
ấy và tìm kiếm sự thích thú trong thê dạng ấy. 


“Thế nhưng có một nơi an trú [trong tâm 
thức] mà Như Lai (Như Lai có nghĩa là Nhự 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 45 


Thể - Ainsité / Suchness - , đấy là tên gọi mà 
Đức Phát dùng để tự xưng mình. Đối với Phật 
Giáo thì bản thể của Hiện Thực chỉ là “như 
thế”, cải bản thể ấy luôn vẫn là như thể, nó 
không từ đâu đến và cũng chăng đi đâu cả) 
đã khám phá ra được, nơi ấy Như Lai không 
hướng vào bất cứ một chủ đề [suy tư] nào 
mà chỉ hội nhập và thường trú trong sự trống 
không của nội tâm. Trong lúc thường trú nơi 
ấy và xuyên qua cảnh giới ấy, nếu có những 
người đến viếng Như Lai, thì đù họ là các tỳ- 
kheo hay tỳ-kheo-ni, là người thế tục, là đàn 
ông hay đàn bà, là vua chúa, là quan lại chốn 
triều đình, là các vị lãnh đạo giáo phái và các 
môn đệ của họ, thì tâm thức của Như Lai [lúc 
nào cũng] hướng vào sự đơn độc, mở rộng vào 
sự đơn độc, tiếp nhận sự đơn độc, nhìn vào sự 
đơn độc, tận hưởng sự từ bỏ („6ếp sống của 
người xuất gia), và sau khi đã loại bỏ được 
các phẩm năng cơ bản (basic gualifies) làm 
dây lên các sự xao động tâm thần, thì Như Lai 
chỉ đàm đạo với họ về những øì thật cần thiết 
và để tự họ cáo từ. 


“Vì thê, này A-nan-đà, nêu một tỳ-kheo 
mong câu: “Xin cho tôi được hòa nhập và an trú 


46 Hoang Phong địch 


trong sự trông không của nội tâm", thì người 
ấy phải hướng tâm thức mình vảo nội tâm, 
trụ lại nơi ấy, hội nhập vào nơi ấy, tập trung 
thật vững vàng vào nơi ấy. Vậy làm thế nào để 
người tỳ-kheo có thể đạt được một tâm thức 
biết hướng vào nơi ấy, trụ lại nơi ấy, hội nhập 
vào nơi ấy, tập trung thật vững vàng hướng 
vào nơi ấy? Đấy là trường hợp của người 
ty-kheo đã loại bỏ được sự thèm muốn dục 
tính, loại bỏ được các phẩm tính chưa được 
hoàn hảo (unskiljful qualities) - đễ hội nhập 
và thường trú trong cấp bậc thiền-na (jhana) 
thứ nhất... trong cấp bậc thiền-na thứ hai... thứ 
ba... thứ tư: [tức là] thể dạng tinh khiết của sự 
thanh thản và tỉnh thức, không-thích-thú cũng 
không-khổ-đau. Đấy là cách mà một người tỳ- 
kheo đạt được một tâm thức thăng bằng [trong 
sự trống không] của nội tâm, trụ lại nơi Ấy, hội 
nhập vào nơi ấy, tập trung vào nơi ấy. 


“Người ấy hội nhập vào sự trống không 
nội tâm. Khi đã hội nhập vào sự trống không 
nội tâm thì tâm thức của người ấy không còn 
cảm nhận sự thích thú, sự toại nguyện, [mà 
chỉ] phát huy thật thăng băng và tận hưởng 
sự trống không ấy trong nội tâm. Đấy là cách 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 47 


mà người này đạt được sự tỉnh thức đúng vào 
lúc ấy. 

“Người ấy hội nhập vào tánh không thuộc 
bên ngoài... (ức là sự trồng không thuộc bên 
ngoài tâm thức: thí dụ như sự hoang vắng của 
một khu rừng chẳng hạn) 

“Người ấy hội nhập vào tánh không 
thuộc bên trong và cả bên ngoài... (Đền frong 
có nghĩa là bên trong tâm thức: thí dụ như 
“bầu không gian của trì thức vô tận” thuộc 
bên trong tâm thức chẳng hạn) 


“Người ấy hội nhập vào thể dạng thăng 
bằng không xao động. Khi đã hội nhập vào thê 
dạng thăng bằng không xao động thì tâm thức 
của người ấy sẽ không cảm nhận sự thích thú, sự 
thỏa mãn, [mà chỉ] phát huy thật vững vàng và 
tận hưởng thê dạng thăng bằng không xao động 
ấy. Nếu đúng như thế thì người này sẽ hiểu rằng: 
“Khi tôi đã hội nhập vào sự thăng bằng không 
xao động ấy thì tâm thức tôi không cảm nhận sự 
thích thú, sự thỏa mãn, [mà chỉ] phát huy vững 
vàng và tận hưởng thể dạng thăng bằng không 
xao động ấy?. Đấy là cách mà người này đạt 
được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. 


48 Hoang Phong địch 


“Người ấy hội nhập vào tánh không 
bên ngoài... 

“Người ấy hội nhập vào tánh không bên 
trong và cả bên ngoài... 

“Người ấy hội nhập vào thể dạng thăng 
bằng không xao động. Khi đã hội nhập vào thê 
dạng thăng bằng không xao động thì tâm thức 
của người ây sẽ không cảm nhận sự thích thú, sự 
thỏa mãn, [mà chỉ] phát huy vững vàng và tận 
hưởng thê dạng thăng bằng không xao động ấy. 
Trong trường hợp này, người ấy sẽ hiểu rằng: 
“Khi tôi hội nhập vào sự thăng bằng không xao 
động ấy, thì tâm thức tôi không cảm nhận sự 
thích thú, sự toại nguyện, [mà chỉ] phát huy 
vững vàng và tận hưởng thể dạng thăng bằng 
không xao động ấy”. Đấy là cách mà người ấy 
đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ẫy. 


“Nếu đúng như thế thì người này sẽ giữ 
được tâm thức thật vững vàng ở thê dạng ấy, 
trụ vào thê dạng ấy và tập trung vào chủ đề 
thứ nhất của sự chú tâm (giúp để thực hiện 
tảnh không). 

“Người ấy hội nhập vào tánh không của 
nội tâm. Khi đã hội nhập vào tánh không của 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 49 


nội tâm, thì tâm thức của người ấy sẽ cảm nhận 
được sự thích thú, tìm thấy sự toại nguyện, 
phát huy vững vàng và tận hưởng tánh không 
ấy của nội tâm. Nếu đúng như thế thì người ấy 
sẽ hiểu răng: “Khi tôi hội nhập vào tánh không 
nội tâm thì tâm thức tôi sẽ cảm nhận được sự 
thích thú, sự toại nguyện, phát huy thật vững 
vàng và tận hưởng sự trống không ấy của nội 
tâm". Đấy là cách mà người ẫy đạt được sự 
tỉnh thức đúng vào lúc ấy. 

“Người ấy hội nhập vào tánh không bên 
ngoài... 

“Người ấy hội nhập vào tánh không bên 
trong và cả bên ngoài... 

“Người ấy hội nhập vào sự thăng bằng 
không xao động. Trong khi hội nhập vào sự 
thăng bằng không xao động, tâm thức của người 
ây cảm nhận được sự thích thú, tìm thấy sự tOạI 
nguyện, phát huy vững vàng và tận hưởng thê 
dạng thăng bằng không xao động ấy. Nếu đúng 
như thế thì người ấy sẽ hiểu rằng: “Trong khi 
tôi hội nhập vào sự thăng bằng không xao động 
Ấy, tâm thức tôi cảm nhận được sự thích thú, 
tìm thấy sự toại nguyện, phát huy vững vàng 


50 Hoang Phong địch 


và tận hưởng thể dạng thăng bằng không xao 
động ấy'. Đấy là cách người ấy đạt được sự 
tỉnh thức đúng vào lúc ấy. 


“Trong lúc an trú trong thể dạng ấy và 
xuyên qua thê dạng ấy, nếu tâm thức của người 
tỳ-kheo nghĩ [trong tâm thức] rằng mình muốn 
đi lui hay bước tới, thì người ấy [cũng sẽ] đi lui 
hay bước tới, và sẽ hiểu rằng: “Trong khi tôi 
đang bước thì không có tham áI (covefousness), 
lo buồn, ác ý hay các phẩm tính chưa hoàn hảo 
nảo xâm chiếm lấy tôi”. Đấy là cách mà người 
ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. 

“Trong lúc an trú trong thể dạng ấy và 
xuyên qua thể dạng ấy, nếu tâm thức của người 
ấy nghĩ rằng mình muốn đứng... ngồi... hay 
nằm, thì người ấy [cũng sẽ] đứng, ngồi hay 
nằm, [và trong tâm thức sẽ nghĩ rằng]: “Trong 
khi tôi đang nằm thì không có tham ái, lo buồn, 
ác ý hay các phẩm tính chưa hoàn hảo nào xâm 
chiếm lấy tôi”. Đấy là cách mà người ấy đạt 
được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. 

“Trong lúc an trú trong thể dạng ấy và 
xuyên qua thể dạng ấy, nếu tâm thức của người 
ấy nghĩ rằng mình muốn nói, thì người ấy sẽ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 51 


quyết tâm: “Tôi nhất quyết không nói những 
gì thấp hèn, nhảm nhí, tầm thường, thô bị, ti 
tiện, không mang lại sự tỉnh ngộ, không đánh 
tan được sự mê đắm, không mang lại sự đình 
chỉ, sự thanh thản, sự hiểu biết trực tiếp, sự tỉnh 
thức và sự Giải Thoát - chằng hạn như không 
phẩm bình về những chuyện liên quan đến 
vua chúa, trộm cắp, quan lại chốn triều đình, 
các chuyện quân sự, chiến tranh, các chuyện 
khiếp đảm, các món ăn, thức uống, quần ảO, 
bàn ghế, tủ giường, trang sức, nước hoa, thân 
quyến, xe cộ, làng mạc, tỉnh thành, đồng áng, 
đàn bà, các đấng anh hùng, những chuyện ba 
hoa ngoài đường phố hay (các chuyện tâm sự 
hoặc “khó nói ”) trong những nơi kín đáo, các 
chuyện bịa đặt liên quan đến cái chết, hoặc đủ 
mọi thứ chuyện thêu dệt khác, các chuyện sáng 
tạo ra thế giới, đại dương, bàn luận về các sự 
vật có hay không có hiện hữu'. Đấy là cách mà 
người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. 


“Thế nhưng [khi đã nhất quyết]: “Tôi chỉ 
nói lên những lời thận trọng nhằm phát huy 
sự hiểu biết, mang lại sự tỉnh ngộ, đánh tan sự 
mê đắm, mang lại sự đình chỉ, sự thanh thản, 
sự quán thấy trực tiếp, sự tỉnh thức và sự Giải 


52 Hoang Phong địch 


Thoát - chăng hạn như nói lên sự khiêm tốn, 
sự toại nguyện, sự đơn độc, những lời ngay 
thật, nêu cao sự kiên trì, đạo đức, sự chú tâm, 
sáng suốt, buông xả, trí tuệ, giác ngộ và sự 
Giải Thoát”. Đấy chính là cách mà người ấy 
đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ẫy. 

““Trong khi thường trú trong thể dạng ấy và 
xuyên qua thể dạng ấy, nếu tâm thức của người 
ấy nghĩ rằng mình muốn suy nghĩ, thì người ấy 
sẽ quyết tâm: “Tôi nhất quyết không suy nghĩ 
những øì thấp hèn, nhảm nhí, tầm thường, thô 
bỉ, ti tiện, không mang lại sự tỉnh ngộ, đánh 
tan được sự mê muội, mang lại sự đình chỉ, sự 
thanh thản, sự quán thấy trực tiếp, sự tỉnh thức 
và sự Giải Thoát - chăng hạn như không suy 
nghĩ về những thứ ám ảnh dục tính, các tư duy 
bệnh hoạn, các ý đồ độc ác”. Đấy là cách mà 
người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. 

“Thế nhưng [khi đã nhất quyết]: “Tôi 
chỉ suy nghĩ về những gì cao quý, vượt bực 
(onward-leading), trực tiếp mang lại sự hòa 
dịu cho những người chung quanh - chăng hạn 
như suy nghĩ về sự từ bỏ, về các tư duy lành 
mạnh, các ý nghĩ vô hại. Đấy là cách mà người 
ây đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 33 


“Này A-nan-đà, có năm mối dây trói buộc 
về dục tính. Vậy năm mối dây ấy là gì? Đấy là: 
Hình tướng nhận biết được bằng mắt - thích 
thú, vui mắt, duyên dáng, quyền rũ, thèm muốn, 
khêu gợi. Âm thanh nhận biết được bằng tai... 
Mùi nhận biết được bằng mũi... Vị nhận biết 
được băng luỡi.... Cảm giác va chạm nhận biết 
được bằng thân thể. Đấy là năm mối dây dục 
tính mà người tỳ-kheo phải thường xuyên cảnh 
giác: “Bất cứ lúc nào hoặc chỉ trong một vài 
trường hợp xảy ra, tôi nhận biết được là năm mối 
dây dục tính ấy [thật sự] có hiện ra trong tôi hay 
không??. Sau khi suy xét và nếu người tỳ-kheo 
nhận thấy rằng: “Trong hoàn cảnh nảy hay hoản 
cảnh nọ, tôi nhận biết được năm mối dây dục 
tính đó [thật sự] có hiện ra trong tôi”. Nếu đúng 
như thế thì người ấy sẽ hiểu răng: “Sự đam-mê 
và thèm-muốn (đesi-passion) về năm mối dây 
dục tính vẫn chưa được loại bỏ trong tôi”. Đây 
chính là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức 
đúng vào lúc ấy (nhận biết được năm mối dây 
dục tính đang chỉ phối mình cũng đã là một sự 
tỉnh thức, bởi vì có những lúc đau buôn và khổ 
sở thế nhưng mình lại không hê ý thức được đấy 
là do tác động của năm môi dây dục tính gây ra). 


34 Hoang Phong địch 


“Có năm thứ cấu-hợp của sự bám-víu 
(ngũ uẩn) mà người tỳ-kheo phải chủ động và 
theo dõi sự phát sinh và tan biến [của chúng]: 
“Chăng hạn như hình tướng 0ms / sắc), 
nguyên nhân làm phát sinh ra chúng, sự tan 
biến của chúng. Chẳng hạn như sự cảm nhận 
eeling / thụ)... Chăng hạn như sự nhận thức 
(perception / tưởng)... Chăng hạn như những 
sự tạo dựng abrications /“hành)... Chắng hạn 
như tri thức (consciousness / thức). Chăng 
hạn như nguyên nhân làm phát sinh ra chúng, 
sự tan biến của chúng”. Nếu chủ động và theo 
dõi được sự phát sinh và tan biến của năm thứ 
cấu-hợp của sự bám-víu ấy, thì người tỳ-kheo 
sẽ loại bỏ được ý nghĩ cho rằng năm thứ cấu- 
hợp của sự bám-víu ấy “chính là tôi”. Nếu 
đúng như thế, thì người ấy sẽ hiểu rằng: “Tôi 
loại bỏ mọi ý nghĩ tự tôn và không nhận rằng 
năm thứ cấu-hợp của sự bám-víu “chính thật 
là tôi”. Đấy là cách mà người ây đạt được sự 
tỉnh thức đúng vào lúc ấy. 


“Này A-nan-đà, những phẩm tính ấy 
(quán thấy tính cách vô ngã của ngũ uẩn) vô 
cùng thiện xảo, cao quý, siêu nhiên, mà những 
kẻ hung ác (Evi! One) không thê nào đạt được. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 535 


“Này A-nan-đà, theo ý của người thì vì 
mục đích nào mà một người đệ tử nên bước theo 
vị thây, mặc dù phải chịu mọi sự ngược đãi. 


“Bạch Thế Tôn, đối với chúng tôi thì 
giáo huấn bắt nguồn từ Đắng Thế Tôn, Ngài 
là VỊ chỉ đạo, là Người phân xử. Vì thế tốt hơn 
hết xin Đắng Thế Tôn hãy giải thích cho câu 
hỏi ấy. Sau khi được nghe Đắng Thế Tôn giải 
thích thì các ty-kheo sẽ ghi nhớ ý nghĩa của 
những lời giải thích ấy”. 

“Này A-nan-đà, quả không tốt cho người 
đệ tử bám sát vào một vị Thầy để nghe giảng, 
nghe kệ (ong nguyên bản là các tiết thơ, điều 
này cho thấy rằng ngay vào thời kỳ khi Đức 
Phật còn tại thế, các bài giảng cũng đã được 
chuyển thành kệ hay thơ để dễ học và dễ nhớ) 
và giáo lý. Tại sao lại như thế? Này A-nan- 
đà, từ lâu nay người đã từng được nghe những 
lời giáo huấn, từng ghi nhớ, thảo luận, kết hợp 
và thâm xét những lời giáo huấn ấy bằng trí 
thông minh của mình, và cũng đã thấu triệt 
được những lời giáo huấn ấy dựa vào các quan 
điểm của chính mình. Thế nhưng khi phải nói 
lên [những điều ấy] thì phải thật thận trọng, 
nhất thiết phải mang lại sự tỉnh thức, giác ngộ 


56 Hoang Phong địch 


và Giải Thoát - chăng hạn như nói lên những 
lời khiêm tốn, sự toại nguyện, nếp sống đơn 
độc, sự ngay thật, khuyến khích sự kiên trì, 
đạo đức, tập trung, sự sáng suốt, buông xả, trí 
tuệ, giác ngộ và sự Giải Thoát: Chính vì muốn 
được nghe những lời nói ấy mà người đệ tử 
nên bước theo người thầy và kết chặt với người 
thầy, mặc dù phải chịu mọi sự ngược đãi. 


“[Thế nhưng] trong trường hợp ấy [cũng 
có thể] xảy ra sự hủ hóa cho người thầy, sự hủ 
hóa cho người đệ tử, sự hủ hóa cho người có 
cuộc sống đạo hạnh. 


“Vậy sự hủ hóa của người thầy có nghĩa 
là gì? Có những trường hợp mà người thầy 
chọn cho mình một lối sống ấn dật: một nơi 
hoang dã, dưới bóng cây, một ngọn núi, một 
hẻm vực, một hang động, một triền đôi, một 
nghĩa địa, một góc rừng thâm u, một nơi lộ 
thiên, hoặc một đống rơm. Khi người thầy 
sông trong cảnh cô tịch ấy, thì từ những nơi 
thành thị đến chốn thôn quê, nào là các vị Bà- 
la-môn (giai cấp cao nhất trong bốn giai cấp 
xã hội thời bấy giờ, gỗm các tu sĩ, hạng quỷ 
tộc, người có học...), các người chủ gia đình 
(tức những người thể tục) kéo nhau đến viếng. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 57 


Khi những người này đến viếng thì người 
thầy sẽ bị thu hút bởi những thứ làm cho mình 
bị mê hoặc, rơi vào sự thèm muốn của cải, 
thích quay lại lỗi sống xa hoa. Đấy gọi là một 
vị thầy vướng mắc vào sự hủ hóa của người 
thầy. Người thầy không còn cưỡng lại được 
trước những sự xấu xa, và các phẩm tính chưa 
được hoàn hảo (=kil]ƒul qualiies) sẽ phát lộ 
ra, tiếp tục đưa đến sự hình thành, mang lại 
mọi thứ phiền muộn, khổ đau, đưa đến sự tái 
sinh, già nua và cái chết. Đấy chính là sự hủ 
hóa của một người thầy. 

“Sự hủ hóa của người đệ tử là gì? Người 
đệ tử của vị thầy ấy bắt chước thầy mình 
chọn một lối sống ấn dật: một nơi hoang dã, 
một bóng cây... Khi người đệ tử sống trong 
cảnh cô tịch ấy, thì từ những nơi thành thị 
đến chốn thôn quê, nào là những người Bà- 
la-môn, những người chủ gia đình kéo nhau 
đến viếng. Khi những người này đến viễng thì 
người đệ tử sẽ bị thu hút bởi những thứ làm 
cho mình bị mê hoặc, rơi vào sự thèm muốn 
của cải, thích quay lại lối sống xa hoa. Đấy 
gọi là một người đệ tử vướng mắc vào sự hủ 
hóa của người đệ tử. Người [đệ tử] ấy không 


5 Hoang Phong địch 


còn cưỡng lại được trước những sự xấu xa, và 
các phẩm tính chưa được hoàn hảo sẽ phát lộ 
ra, tiếp tục đưa đến sự hình thành, mang lại 
mọi thứ phiền muộn, khổ đau, đưa đến sự tái 
sinh, già nua và cái chết. Đấy chính là sự hủ 
hóa của một người đệ tử. 

“Sự hủ hóa của một người có cuộc sông 
đạo hạnh là gì? Một Đắng Như Lai hiện ra 
trong thế giới, xứng đáng và giác ngộ, vẹn toàn 
trong sự hiểu biết và phẩm hạnh, vượt lên trên 
tất cả khó khăn, quán thấy thế giới một cách 
chính xác, đấy là Vị Hướng Dẫn toàn năng giúp 
những ai mong muốn được biến cải, là một Vị 
Thầy cho cả thiên nhân lẫn con người, là Vị 
Giác Ngộ, là Đắng Thế Tôn. Vị ấy chọn một 
cuộc sông ẩn dật: một nơi hoang dã, một bóng 
cây, một nọn núi, một hẻm vực, một hang động, 
một triền đôi, một nghĩa địa, một góc rừng 
thâm u, một nơi lộ thiên, hay một đống rơm. 
Khi Vị ấy sống trong cảnh cô tịch, thì từ những 
nơi đô thị đến chốn thôn quê, nào những người 
Bả-la-môn, những người chủ gia đình kéo nhau 
đến viếng. Khi những người này đến viếng thì 
Vị ấy không hề bị thu hút bởi những thứ có 
thể làm cho mình bị mê hoặc, không rơi vào sự 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 59 


thèm muốn của cải, không thích quay lại sự xa 
hoa. [Thế nhưng] một người đệ tử của Vị Thầy 
ấy bắt chước theo lối sống cô tịch của Vị Thầy 
mình, chọn cho mình một chốn ân cư: một nơi 
hoang dã, một bóng cây, một ngọn núi..., hay 
một đống rơm. Khi người ấy sống trong cảnh 
cô tịch thì từ những nơi thành thị đến chốn thôn 
quê, nào là những người Bà-la-môn, những 
người chủ gia đình đến viêng. Khi những người 
này đến viếng thì người đệ tử bị thu hút bởi 
những thứ làm cho mình bị mê hoặc, rơi vào 
sự thèm muốn của cải, thích quay lại lỗi sống 
xa hoa. Đấy gọi là một người có cuộc sống 
đạo hạnh vướng mắc vào sự hủ hóa của những 
người có cuộc sống đạo hạnh. Người ấy không 
còn cưỡng lại được những sự xấu xa, và các 
phẩm tính chưa được hoàn hảo sẽ phát lộ ra, 
tiếp tục đưa đến sự hình thành, mang lại mọi 
thứ phiền muộn, khổ đau, đưa đến sự tái sinh, 
già nua và cái chết. Đấy là sự hủ hóa của một 
người có một cuộc sông đạo hạnh. 


“Này A-nan-đà, trên khía cạnh đó thì sự 
hủ hóa của một người có cuộc sống đạo hạnh 
ngày càng mang lại khổ đau và cay đắng, nặng 
nề hơn cả sự hủ hóa của một người thầy hay 


60 Hoang Phong địch 


của một người đệ tử. Sự hủ hóa đó sẽ khiến 
cho người ấy mắt tất cả. 

“Vì thế, này-A-nan-đà, hãy đến với Như 
Lai trong tình bằng hữu, không nên chống 
báng (in opposition / chống đối, nghỉ ngờ), 
đây là cách mang lại cho mình sự an lành và 
phúc hạnh lâu bên. 

“Vậy người đệ tử đến với người thầy 
bằng cách chống báng và thiếu tình bằng hữu 
sẽ như thế nào? Đấy là trường hợp khi người 
thầy thuyết giảng Dhamma (Đạo Pháp) cho 
các đệ tử với tình thương mến và lòng thiện 
cảm của mình, mong cầu các đệ tử được mọi 
sự an lành: “Đây là sự an lành và niềm phúc 
hạnh cho các đệ tử". [Thế nhưng] các đệ tử thì 
lại lơ là không chịu lắng nghe, không hướng 
tâm vào sự giác ngộ. Nếu chỉ quan tâm đến 
những gì bên cạnh thì tất nhiên họ sẽ đi lệch 
ra bên ngoài những lời giảng huấn của người 
thầy. Đấy là cách mà các người đệ tử đến với 
người thầy như những người chống báng, 
không phải là bằng hữu. 

“Vậy những người đệ tử đến với người 
thầy với tình bằng hữu và không chống báng 
sẽ như thế nào? Đấy là trường hợp khi người 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 61 


thầy thuyết giảng Dhamma (Đạo Pháp) cho 
các đệ tử với tất cả tình thương mến và lòng 
thiện cảm của mình, mong cầu các đệ tử được 
mọi sự an lành: “Đây là sự an lành và niềm 
phúc hạnh cho các đệ tử”. Các đệ tử thì lắng 
tai nghe và hướng tâm vào sự giác ngộ. Nhờ 
không hướng nhìn vào những gì bên cạnh 
nên họ sẽ không đi lệch ra ngoài những lời 
giáo huấn của người thầy. Đấy là cách mà các 
người đệ tử đến với người thầy như băng hữu, 
không phải là những người chống báng. 

“Vì thế, này A-nan-đà, hãy đến với Như 
Lai trong tình bằng hữu, không nên chống 
báng. Đấy là cách mang lại cho mình sự an 
lành và phúc hạnh lâu bên. 


“Ta không đón tiếp người một cách hời 
hợt như người thợ đồ gốm xoa nước lên những 
vật dụng bằng đất khi đang nặn. Quở trách và 
quở trách, Ta sẽ còn nói lên những lời quở 
trách. Thúc dục và thúc dục, Ta sẽ còn nói lên 
những lời thúc dục. Hầu những gì thiết yếu và 
giá trị sẽ mãi được trường tồn”. 

Đắng Thế Tôn thuyết giảng như thế. Vị 
Tôn Kính A-nan-đà rất thán phục và hân hoan 
đón nhận những lời giảng ấy của Đẳng Thế Tôn. 


62 Hoang Phong địch 
Vài lời ghỉ chú 


Trong bài kinh này trước hết Đức Phật đưa 
ra các lời khuyên giúp những người tu hành, dù 
họ là các vị tỳ-kheo, các vị thầy hay những người 
đệ tử, hiểu được là mình phải hành xử như thế 
nảo trong cuộc sông tập thê, hoặc trong chốn cô 
tịch nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi cho 
việc tu tập. Các lời khuyên này khá đơn giản và 
dễ hiểu. Người tỳ-kheo nếu muốn tìm thấy niềm 
an vui và hân hoan trong nếp sống tập thê tức là 
trong tăng đoàn, thì không được tỏ ra sáng chói 
và trội hơn hơn người khác. Thế nhưng trong 
nếp sống đó người tỳ-kheo cũng không phải chỉ 
biết nghĩ đến lạc thú, sự tiên nghi mà phải nhìn 
xa hơn, phải nghĩ đến việc tu tập và sự giải thoát. 


Trong trường hợp mà người tỳ-kheo, hay 
người thầy, hoặc người đệ tử phải chọn cho 
mình một chốn cô tịch để tu tập thì phải hiểu 
rằng nếu có những người thế tục đến tìm thì 
cũng không được đề “bị thu hút bởi những thứ 
có thể làm cho mình bị mê hoặc, và khiến cho 
mình bị hủ hoá”. Ngày nay người Phật tử đến 
chùa thì cũng nên xem đấy là một dịp để tỏ 
lòng thành kính đối với chư Phật và đề đến gần 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 63 


với chư Phật hơn, và không nên xem đấy như 
một bốn phận phải cúng dường và cung phụng 
Các vỊ thầy, vì đây chỉ là một sự mua chuộc 
có thê làm cho các vị thầy bị hủ hóa. Về phần 
những người xuất gia nơi chùa chiền thì cũng 
không được để ý xem người Phật tử đến chùa 
có mang lễ vật hay không, và nhất là không nên 
nhìn họ qua bất cứ hình tướng nào, dù họ là nữ 
hay nam giới thì cũng chỉ nhìn thấy họ tương 
tự như những “tấm da căng thật thăng băng 
một trăm cái cọc, không còn dính một chút mỡ 
nào”, đù đấy là mỡ bụng hay mỡ mông. 

Ngoài những điều bình đị và dễ nhận 
thấy trên đây thì bài kinh còn nêu lên những 
điểm thật khó nhận biết và vô cùng sâu sắc, 
chăng hạn như đoạn sau đây: 


“Thế nhưng có một nơi an trú [trong tâm 
thức] mà Như Lai đã khám phá ra được, nơi 
ấy Như Lai không hướng vào bất cứ một chủ 
đề [suy tư] nào mà chỉ hội nhập và thường trú 
trong sự trống không của nội tâm. Trong lúc 
thường trú nơi ấy và xuyên qua cảnh giới ấy, 
nếu có những người đến viếng Như Lai, thì 
dù họ là các ty-kheo hay ty-kheo-mI, là người 
thế tục, là đàn ông hay đàn bà, là vua chúa, 


64 Hoang Phong địch 


là quan lại chốn triều đình, là các vị lãnh đạo 
giáo phái và các môn đệ của họ, thì tâm thức 
của Như Lai [lúc nào cũng | hướng vào sự đơn 
độc, mở rộng vào sự đơn độc, tiếp nhận sự 
đơn độc, nhìn vào sự đơn độc, tận hưởng sự từ 
bỏ, và sau khi đã loại bỏ được các phẩm năng 
cơ bản làm dây lên các sự xao động tâm thần, 
thì Như Lai chỉ đàm đạo với họ về những gì 
thật cần thiết và để tự họ cáo từ”. 


Câu này cho thấy rằng Đức Phật luôn 
thường trú trong tánh không, và cái tánh 
không ấy không phải là một cõi hư vô, một nơi 
không hàm chứa gì cả, mà đúng ra là một thê 
dạng tâm thức tràn ngập an bình, vắng lặng và 
tỉnh giác bên trong tâm thức Ngài. Thể dạng 
đó không phải là một sự tê liệt hay trống rỗng 
của tâm thức, mà đúng hơn là một thể dạng 
bén nhạy và chủ động thật cao độ của giác 
cảm, một sự tập trung phi thường của sự chú 
tâm luôn mở rộng vào thực tại, giúp cho Đức 
Phật vẫn tiếp tục tiếp kiến những người đến 
viêng và thuyết giảng cho họ nghe”về những 
gì thật cần thiết và để cho họ tự cáo từ”. 


Những người còn đang trong thời kỳ tu 
tập thì chỉ có thê đạt được thể dạng tỉnh thức 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 65 


ấy vào “đúng những thời điểm mà họ đạt được 
tánh không dưới những thể dạng chưa hoàn 
hảo”, riêng đối với Đức Phật thì thể dạng ““tánh 
không tối thượng không có gì vượt hơn được” 
ấy luôn là một thể dạng trường tồn, hiện hữu 
thường xuyên trong tâm thức Ngài, và Ngài 
cũng đã nói lên điều ấy trong bài kinh thứ nhất 
(Culasunnatfa-suffa) trên đầy khi người đệ tử 
A-nan-đà hỏi Ngài rằng có phải là trước đây 
Ngài cũng đã từng an trú trong tánh không ấy 
hay không: 

- “Bạch Thế Tôn, có lần Ngài ngụ ở thi 
trần Nagaraka thuộc xứ của dân Sakka. Vào 
dịp ấy và trước mặt Ngài tôi đã được nghe 
chính Ngài nói lên như thế này: “Này A-nan- 
đà, Ta luôn an trú trong tánh không, và đang 
trong lúc này thì Ta lại càng an trú sâu xa hơn 
nữa'. Bạch Thế Tôn, tôi nghĩ rằng tôi đã nghe 
đúng như thế, và hiểu đúng như thế?” 


Đắng Thế Tôn đáp lại như sau: 


- “Quả đúng như thế, này A-nan-đà, 
những gì người đã được nghe thấy đúng là 
như thế; những gì người hiểu được cũng đúng 
là như thế. Đang trong lúc này, và cũng tương 
tự như trước đây Ta từng an trú trong tánh 


66 Hoang Phong địch 


không, nay Ta lại càng an trú sâu xa hơn trong 
tánh không”. 

Thật ra không những Ngài chỉ bắt đầu an 
trú trong tánh không từ khi Ngài ngụ ở thị trần 
Nagaraka thuộc xứ của người dân Sakka, mà 
Ngài đã thường xuyên an trú trong thể dạng ấy 
từ khi Ngài đạt được Giác Ngộ sau đêm thiền 
định nơi khu rừng Âu-lâu-tần-loa khi còn trẻ. 
Sau khi đạt được thể dạng ấy thì Ngài cũng đã 
tự hỏi “Thế nhưng con người thường tình có đủ 
sức hiểu được cái tánh không ấy hay không?”. 


Tuy tự hỏi như thế nhưng Ngài cũng đã 
quyết tâm tìm mọi cách để truyền lại cái kinh 
nghiệm độc đáo và vô song ấy cho tất cả chúng 
sinh. Ngài thiết lập Tăng Đoàn, thuyết giảng 
Đạo Pháp, chọn một lối sống tinh khiết để làm 
gương cho các đệ tử, đã hy sinh và tận dụng kiếp 
nhân sinh cuối của mình nhằm mang lại sự an 
lành cho mỗi chúng sinh. Cho đến một hôm thì 
kiệt lực và Ngài đã phải nằm xuống cỏ và lá khô 
trên mặt đất giữa hai gốc cây sa-la trong một khu 
rừng, để hòa nhập vĩnh viễn vào thể dạng của 
“tánh không tối thượng không có gì vượt hơn 
được”mà Ngài đã khám phá ra trong tâm thức 
của chính mình bốn mươi lăm năm về trước. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 67 


Ngoài ra trong bài kinh trên đây Đức 
Phật còn nói với A-nan-đà một câu mà chúng 
ta phải luôn ghi nhớ: “Này A-nan-đà hãy đến 
với Như Lai trong tình băng hữu, không nên 
chống báng. Đấy là cách mang lại cho mình sự 


` 
^ 


an lành và phúc hạnh lâu bền”. Thật thế trong 
tất cả các kinh sách Phật Giáo không có một 
câu nào hay một đoạn nào Đức Phật kêu gọi 
các đệ tử phải tôn vĩnh mình như một vị thánh 
nhân hay một nhân vật năm giữ một quyền uy 
tối thượng, mà Ngài chỉ kêu gọi A-nan-đà hãy 
đến với Ngài như một người bạn chân tình. 
Phần đông chúng ta hôm nay lại đặt Đức Phật 
vào một vị trí thật cao bên ngoài tâm thức 
mình nhằm để tôn thờ, van xin và cầu khẩn, 
thay vì mở rộng con tim của mình đề cùng với 
Đức Phật hòa nhập vào bầu không gian vô tận 
của “tánh không tối thượng không có gì vượt 
hơn được” mà Đức Phật đã khám phá ra và đã 
truyền lại cho tất cả chúng ta hôm nay. 

Câu nói sau cùng của Đức Phật trong bài 
kinh cũng đáng cho chúng ta phải luôn ghi nhớ: 

“[Này A-nan-đà], Ta không đón tiếp người 
một cách hời hợt như người thợ đồ gốm xoa 
nước lên những vật dụng bằng đất còn đang 


68 Hoang Phong địch 


nặn. Quở trách và quở trách, Ta sẽ còn nói lên 
những lời quở trách. Thúc dục và thúc dục, Ta 
sẽ còn nói lên những lời thúc dục. Hầu những 
gì thiết yêu và giá trị sẽ mãi được trường tồn”. 

Đức Phật không đến với chúng ta hời hợt 
như người thợ đồ gốm xoa nước lên những 
chiếc bình đất đang nặn để làm cho chúng 
được nhẫn và bóng. Vậy nếu hôm nay chúng 
ta hành động ngược lại với những lời chân 
tình và thiết tha mà Đức Phật đã khuyên bảo 
thì chúng ta có nghe thấy bên tai mình những 
lời quở trách của Ngài hay không? Nếu chúng 
ta chỉ biết chạy theo những gì phù du và ảo 
giác thì chúng ta có nghe thấy tiếng Ngài thúc 
hối chúng ta hãy mau quay về với những gì 
thiết yếu và giá trị hay không? 

Có thể đọc thêm: 

- “Đức Đạt-lai Lạt-ma thuyết giảng về 
tánh không” (Hoang Phong chuyền ngữ) 


- Chương II của quyền sách “Cốt Lõi 
của cội Bồ-đề” của Buddhadasa Bikkhu nói 
về tánh không (Hoang Phong chuyên ngũ). 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 69 


ĐỨC PHẬT THUYÉT GIẢNG 
VẼ VÔ NGÃ 
Kinh Anattalakkhana-sutta và 
Kinh Samyuktagamasutra 


Vô Ngã 
là một khái 
niệm chủ 
yếu của Phật 
giáo và cũng 
là một trong 
những khái 
niệm khó 
năm bắt nhất. Đức Phật tưng hề chủ trương 
và cũng không tham gia tranh biện về các vẫn 
đề siêu hình, thế nhưng ngay sau bài thuyết 
giảng đầu tiên làm nòng cốt cho toàn bộ Đạo 
Pháp là Tứ Diệu Đế, Ngài đã không do dự 
chút nào khi nêu lên khái niệm về Vô Ngã. 





70 Hoang Phong địch 


Thật vậy, lúc đó ngoài năm người đệ tử 
đầu tiên vừa được nghe giảng về Tứ Diệu Đề 
thì chưa có ai biết đến Đạo Pháp của Đức 
Phật là gì. Trong bối cảnh tín ngưỡng thời 
bấy giờ hầu hết mọi người đều tin vào một 
thứ linh hồn trường tồn và bất biến (/iva, 
afman...) hiện hữu bên trong mỗi cá thể và 
một thứ đại linh hồn hay cái Ngã Tối Thượng 
(Paramatman, Brahma...) bền ngoài nhần 
dạng con người và thuộc một nơi nào đó 
trong vũ trụ. 

Đối với Đức Phật thì tất cả mọi hiện 
tượng đều không ngừng hình thành, không 
có một ngoại lệ nào cả, vì thế chúng không 
hàm chứa bất cứ một thực thê cố định hay 
bất biến nào. Đức Phật chỉ chấp nhận một 
cái tôi như là một ảo giác do tâm thức tạo 
dựng, cái tôi đó chỉ có giá trị trên phương 
diện quy ước. Ngài giảng rằng sự nắm bắt 
một cái tôi hay cái ngã chỉ là cách đồng hóa 
những cấu hợp (ngũ uẫn) tạm thời tạo ra một 
cá thể, như là một “cái tôi” vững bền để bám 
víu vào đấy. Sự bám víu đó chính là nguyên 
nhân mang lại khổ đau và buộc chặt chúng ta 
trong cõi luân hồi. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 7] 


Đức Phật thuyết giảng về vô ngã trong 
rất nhiều bản kinh khác nhau. Thế nhưng tựu 
trung thì có hai cách giảng chính : cách thứ 
nhất là đả phá các ý nghĩ sai lầm cho rằng “cái 
ấy của Tôi”, “Tôi là cái ấy”, “cái ấy là cái Ngã 
của Tôi”..., cách thứ hai là bác bỏ ý nghĩ cho 
rằng một cấu hợp hay một tông thể gồm nhiều 
cấu hợp là cái Ngã. Đối với cách giảng thứ 
nhất Đức Phật liên kết vô ngã với khái niệm 
về năm thứ cấu hợp tạo ra cá thể con người 
gọi là ngũ uân ; khi thuyết giảng theo cách thứ 
hai thì Đức Phật liên kết vô ngã với khái niệm 
về mười hai mối dây kết nối gọi là thập nhị 
nhân duyên. 

Một cách tổng quát, khi muốn tìm hiểu 
một khái niệm nào đó thì nên đặt nó vào bối 
cảnh toàn bộ của Đạo Pháp, đấy là cách giúp 
chúng ta nhìn thấy chính xác hơn vị trí và 
vai trò của khái niệm ấy liên hệ với các khái 
niệm khác trong giáo lý như thế nào. Hơn 
nữa một tầm nhìn bao quát sẽ giúp chúng ta 
quán nhận được toàn bộ các khái niệm trong 
Đạo Pháp một cách mạch lạc hơn, và khi 
đã quen với cách quán nhận ấy thì sự hiểu 
biết cũng sẽ trở nên trực tiếp hơn, không 


72 Hoang Phong địch 


cần mỗi lần phải nhờ đến lý luận và sự phân 
tích. Thật vậy một sự hiểu biết rời rạc có 
thê mang lại sự hoang mang, hời hợt hoặc 
gượng ép. 

Sau đây là hai bản Kinh ngắn ghi lại 
những lời thuyết giảng của Đức Phật tiêu biểu 
cho hai cách thuyết giảng trên đây. 


I- Kinh Anattalakkhana-sutta 


(Kinh Vô Ngã Tướng) 
(Bản Việt 
dịch dưới đây 
Buddhist dựa vào bản tiếng 
monastIc Pháp do Môhan 
lItS Wljayaratna dịch 
Thới từ tiếng - Pali 
the Theravada (Sermons du 


HỆ. 111101. 


Bouddha, ˆ Cerf, 
1988, tr.123-126). 
Bản gốc trong 
Tương Ưng Bộ 
Kính -Smyuffa- 
nikaya, ed. PTS, 
1888-1902, HH, 66-67 ; Vinayapttaka, ed. PTS, 





Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 73 


1879-1883, I, 13-14). Bản kinh này được xem 
là bản Kinh thứ hai sau Tứ Diệu Đế, được Đức 
Phật thuyết giảng cho những đệ tử đầu tiên là 
năm anh em Kiều Trần Như. 


“Tôi từng được nghe như thế này. 


Một lần Đắng Thế Tôn ngụ tại vườn Lộc 
Uyên (Mrgadava), trong khu rừng Tiên Uyên 
(Isipatana), gần thành Ba-la-nạai (Benares) 
[-..]. Đắng Thế Tôn cất lời và nói với năm vị 
ty-kheo như sau: 

“Này các tỳ-kheo, hình tướng (hân xác) 
không phải là cái Ngã (heo định nghĩa thông 
thường thì cái ngã hay atman có thể hiểu như 
là Tỉnh hôn). Nếu như hình tướng đúng thật 
là cái Ngã, này các ty-kheo, thì hình tướng 
đâu phải gánh chịu bệnh tật (cái ngã được 
định nghĩa như một thứ gì bất biến và trường 
tôn, thế nhưng thân xác phải gánh chịu bệnh 
tật, thân xác vì thể không phải là cái ngã), 
và đối với thân xác thì người ta có thể bảo 
rằng : “Đối với tôi thì thân xác của tôi [chỉ có 
thể] như thế này mà không thê như thế khác 
được”(nếu thân xác đúng là cái ngã thì nó 
không thể biển đổi để trở thành khác hơn). 
Trong khi đó, bởi vì thân xác không phải là 


74 Hoang Phong địch 


cái Ngã [cho nên] thân xác phải gánh chịu 
bệnh tật (vô thường) và người ta sẽ không thê 
nảo có thê bảo rằng : “Đối với tôi thì thân xác 
của tôi [chỉ có thể] như thế này mà không thể 
là như thế khác được”. 


“Này các tỳy-kheo, giác cảm không 
phải là cái Ngã. Nếu như giác cảm đúng là 
cái Ngã, này các tỳ-kheo, thì giác cảm đâu 
có phải gánh chịu bệnh tật (ức là các giác 
cảm làm phát sinh sự đau đớn, thích thu hay 
trung hỏa), và [như thế] đối với giác cảm 
người ta sẽ có thê bảo rằng: “Đối với tôi thì 
giác cảm của tôi [chỉ có thể] như thế này mà 
không thể như là thế khác được”. Trong khi 
đó, bởi vì giác cảm không phải là cái Ngã 
[cho nên] giác cảm phải gánh chịu bệnh 
tật và người ta sẽ không thể nào có thể bảo 
rằng: “Đối với tôi thì giác cảm của tôi [chỉ 
có thế] như thế này mà không thê là như thế 
khác được”. 


“Này các ty-kheo, sự nhận thức không 
phải là cái Ngã. Nếu như sự nhận thức, này 
các ty-kheo, đúng là cái Ngã thì sự nhận 
thức đâu có phải gánh chịu bệnh tật (s 
lâm lấn), và [như thế] đối với sự nhận thức 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 75 


người ta sẽ có thể bảo rằng: “Đối với tôi 
thì sự nhận thức của tôi [chỉ có thế] như 
thế này mà không thể như thế khác được”. 
Trong khi đó, bởi vì sự nhận thức không 
phải là cái Ngã [cho nên] sự nhận thức phải 
gánh chịu bệnh tật và đối với sự nhận thức 
thì người ta sẽ không thể nào có thể bảo 
rằng: “Đối với tôi thì sự nhận thức của tôi 
[chi có thể] như thế này mà không thể là 
như thế khác được”. 


“Này các tỳ-kheo, thói quen thường 
nhật không phải là cái Ngã. Nếu như thói 
quen thường nhật, này các tỳ-kheo, đúng là 
cái Ngã thì thói quen thường nhật đâu phải 
gánh chịu mọi thứ bệnh tật (ức là sự bảm víu 
biểu hiện của vô mình và sai lâm), và [như 
thế] đối với thói quen thường nhật người ta 
sẽ có thể bảo rằng: “Đối với tôi thì thói quen 
thường nhật của tôi [chỉ có thể] như thế này 
mà không thể như thế khác được”. Trong 
khi đó, bởi vì thói quen thường nhật không 
phải là cái Ngã [cho nên] thói quen thường 
nhật phải gánh chịu bệnh tật, và đối với thói 
quen thường nhật thì người ta sẽ không thể 
nào có thể bảo rằng: “Đối với tôi thì thói 


76 Hoang Phong địch 


quen thường nhật của tôi [chỉ có thể] như 
thế này mà không thể là như thế khác được”. 


“Này các tỳ-kheo, tri thức (consciowusness) 
không phải là cái Ngã. Nếu như tri thức đúng 
là cái Ngã, này các tỳ-kheo, thì tri thức đâu 
có phải gánh chịu bệnh tật (øhững sự diễn 
đạt sai lâm), và [như thế[| đối với tri thức 
người ta sẽ có thê bảo rằng : “Đối với tôi thì 
tri thức của tôi [chỉ có thể] như thế này mà 
không thể như thế khác được”. Trong khi đó, 
bởi vì tri thức không phải là cái Ngã [cho 
nên] tri thức phải gánh chịu bệnh tật và đối 
với tri thức người ta sẽ không thể nào có thê 
bảo rằng : “Đối với tôi thì tri thức của tôi [chỉ 
có thể] như thế này mà không thê là như thế 
khác được”. 


- Này, các tỳ-kheo nghĩ thế nào? Hình 
tướng trường tôn hay vô thường? 


- Bạch Thế tôn, hình tướng là vô thường. 


- Nếu một sự vật là vô thường thì nó là 
những gì khổ đau hay hạnh phúc? 


- Bạch Thế tôn, là những gì khô đau. 


- Vậy thì, nếu những gì vô thường là khổ 
đau, phải gánh chịu sự biên đôi, thì đôi với 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 17 
những thứ ấy người ta có thê bảo rằng : “Đẩy 
là cái của tôi, đấy chính là tôi, đấy là cái Ngã 
của tôi” hay không ? 

- Bạch Thế Tôn, nhất định là không. 

- Này, các tỳ-kheo nghĩ thế nào? Giác 
cảm trường tồn hay vô thường? 

- Bạch Thế Tôn, giác cảm là vô thường. 

- Nếu một sự vật là vô thường thì nó là 
những gì khổ đau hay hạnh phúc? 

- Bạch Thế Tôn, là những gì khổ đau. 

- Vậy thì, nếu những gì vô thường là khổ 
đau, phải gánh chịu sự biến đổi, thì đối với 
những thứ ấy người ta có thê bảo rằng : “Đẩy 
là cái của tôi, đấy chính là tôi, đấy là cái Ngã 
của tôi” hay không ? 

- Bạch Thế Tôn, nhất định là không. 

- Này, các tỳ-kheo nghĩ thế nào? Sự nhận 
thức trường tồn hay vô thường? 

- Bạch Thế Tôn, sự nhận thức là vô thường. 

- Nếu một sự vật là vô thường thì đấy là 
khổ đau hay hạnh phúc? 

- Bạch Thế Tôn, đấy là khổ đau. 


78 Hoang Phong địch 


- Vậy thì, nếu những gì vô thường là khổ 
đau, phải gánh chịu sự biến đổi, thì đối với 
những thứ ấy người ta có thể bảo rằng : “Đấy 
là cái của tôi, đấy chính là tôi, đấy là cái Ngã 
của tôi” hay không ? 

- Bạch Thế Tôn, nhất định là không. 

- Này, các tỳ-kheo nghĩ thế nào? Thói 
quen thường nhật trường tồn hay vô thường? 

- Bạch Thế Tôn, thói quen thường nhật 
là vô thường. 

- Nếu một sự vật là vô thường thì đấy là 
khổ đau hay hạnh phúc ? 

- Bạch Thế Tôn, đấy là khổ đau. 

- Vậy thì, nếu những gì vô thường là khổ 
đau, phải gánh chịu sự biến đổi, thì đối với 
những thứ ấy người ta có thê bảo rằng : “Đấy 
là cái của tôi, đấy chính là tôi, đấy là cái Ngã 
của tôi” hay không ? 

- Bạch Thế Tôn, nhất định là không. 

- Này, các tỳ-kheo nghĩ thế nào? Tri thức 
trường tôn hay vô thường ? 


- Bạch Thế Tôn, tri thức là vô thường. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 79 


- Nếu một sự vật là vô thường thì đấy là 
khổ đau hay hạnh phúc ? 


- Bạch Thế Tôn, đấy là khổ đau. 


- Vậy thì, nếu những gì vô thường là khổ 
đau, phải gánh chịu sự biến đổi, thì đối với 
những thứ ấy người ta có thê bảo rằng : “Đấy 
là cái của tôi, đấy chính là tôi, đây là cái Ngã 


A29 


của tôi” hay không ? 
- Bạch Thế Tôn, nhất định là không. 


“Tóm lại, này các tỳ-kheo, đối với bất cứ 
những gì là thân xác, dù thuộc vào quá khứ, 
tương lai hay hiện tại, thuộc nội tâm hay bên 
ngoài, thô thiển hay tinh tế, tầm thường hay 
tuyệt diệu, cách xa hay bên cạnh, thì phải nhìn 
chúng đúng như thế băng cái trí tuệ không sai 
lầm để tự nhủ rằng: “Đấy không phải là của 
tôi, tôi không phải là các thứ ấy, chúng không 
phải là cái Ngã của tôi”. 

“Tóm lại, này các tỳ-kheo, đối với bất cứ 
những gì là giác cảm, dù thuộc vào quá khứ, 
tương lai hay hiện tại, thuộc nội tâm hay ngoại 
cảnh, thô thiên hay tỉnh tế, tầm thường hay 
tuyệt diệu, cách xa hay bên cạnh, thì phải nhìn 


S0 Hoang Phong địch 


chúng đúng như thế bằng cái trí tuệ không sai 
lầm để tự nhủ rằng : “Đấy không phải là của 
tôi, tôi không phải là các thứ ấy, chúng không 
phải là cái Ngã của tôi”. 

“Tóm lại, này các tỳ-kheo, đối với bất cứ 
gì thuộc vào sự nhận thức, dù thuộc vào quá 
khứ, tương lai hay hiện tại, nội tâm hay ngoại 
cảnh, thô thiển hay tỉnh tế, tầm thường hay 
tuyệt diệu, cách xa hay bên cạnh, thì phải nhìn 
chúng đúng như thế băng cái trí tuệ không sai 
lầm để tự nhủ rằng : “Đấy không phải là của 
tôi, tôi không phải là các thứ ấy, chúng không 
phải là cái Ngã của tôi”. 

“Tóm lại, này các tỳ-kheo, bất cứ những 
øì là thói quen thường nhật, dù thuộc vào quá 
khứ, tương lai hay hiện tại, nội tâm hay ngoại 
cảnh, thô thiển hay tỉnh tế, tầm thường hay 
tuyệt diệu, cách xa hay bên cạnh, thì phải nhìn 
chúng đúng như thế băng cái trí tuệ không sai 
lầm để tự nhủ rằng : “Đấy không phải là của 
tôi, tôi không phải là các thứ ấy, chúng không 
phải là cái Ngã của tôi”. 

“Tóm lại, này các tỳ-kheo, bất cứ những 
gì là tri thức, dù thuộc vảo quá khứ, tương 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo Sl 


lai hay hiện tại, nội tâm hay ngoại cảnh, thô 
thiển hay tinh tế, tầm thường hay tuyệt diệu, 
cách xa hay bên cạnh, thì phải nhìn chúng 
đúng như thế bằng cái trí tuệ không sai lầm để 
tự nhủ răng : “Đấy không phải là của tôi, tôi 
không phải là các thứ ấy, chúng không phải là 
cái Ngã của tôi”. 

“Này các tỳ-kheo, nêu biết nhìn mọi sự vật 
bằng cách như thế thì một người đệ tử hiểu biết 
sẽ không còn bám víu vào thân xác, không con 
bám víu vào giác cảm, không còn bám víu vào 
sự nhận thức, không còn bám víu vào thói quen 
thường nhật, không còn bám víu vào tri thức. 
Khi loại bỏ được chúng thì sẽ không còn thèm 
khát nữa. Khi nào không còn bám víu nữa thì 
người đệ tử ấy cũng sẽ tự giải thoát cho mình 
khỏi mọi dục vọng. Khi đã tự giải thoát khỏi mọi 
dục vọng thì người đệ tử ây cũng sẽ chợt nhận ra 
rằng : “[Thế ra] sự giải thoát cũng chính là như 
thế đấy !?, và người đệ tử ấy cũng sẽ hiểu được 
là : “Tất cả mọi sự tái sinh đã bị hủy diệt, chỉ có 
Con đường Đạo hạnh tinh khiết là tồn tại, những 
gì phải chấm dứt đã chấm dứt, không còn bất cứ 
gì lưu lại để chờ đợi được thực hiện, không còn 
lại gì nữa để mà hình thành”. 


s2 Hoang Phong địch 


Đắng Thế Tôn thuyết giảng như trên 
đây. Năm vị tỳ-kheo đều thỏa dạ và hân 
hoan đón nhận những lời giáo huấn của 
Ngài. Hơn thế nữa ngay trong khi mà họ 
còn đang nghe giảng thì mọi ô nhiễm trong 
tâm thức đã lần lượt được tẩy uế. Vào thời 
điểm ấy hiền hiện lên trong thế gian này sáu 
vị A-la-hán. 


H- Trích trong Samyuktagamasutra 


(Tương Ưng Bộ kinh) 
(Bản Việt 
Paroles dịch dưới đây 
du Bouddha dựa vào bản 


tirées de 
la tradition primitive 


tiếng Pháp do 
Jean Eracle dịch 
từ tiếng Hán 
(Paroles du 
Bouddha,  tirées 
de la tradTition 
primitive, Ed. 
du Seuil, coll. 
Sagesse, 1991, 
tr. 142-144). Bản 





Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo s3 


kinh gốc trong Đại Tạng kinh Nhật Bản 
(Taishô shinshu daizôkyô, ấn bản 7zishồ 
Issaikyô Kankô Kai, Tokyô, 1924-1932, LH, 
100,195, tr. 444c) 

“Tôi từng được nghe như thế này. 

Một lần Đức Phật ngụ tại thành Vương 
Xá (Rájagriha), trên đỉnh Linh Thứu 
(Grdhrakufa) trong khu vườn tre Ka-lan- 
đà (Karanda) 


Có một người tu tập Bà-la-môn tên là 
Bạt-sa (ƒz/z) tìm đến nơi Đức Phật đang 
nghỉ ngơi. Sau khi thốt lên những lời thăm hỏi 
Đức Phật [theo nghi thức lễ phép] liền ngồi 
sang một bên. 

Anh ta cất lời hỏi Đức Phật như sau : 

- “Thưa Ngài Cồ-đảm ! Trong tất cả 
chúng sinh có cái ngã hay không ?” 

Đức Phật giữ yên lặng và không trả lời. 

Bạt-sa lại hỏi : 

- “Vậy thì không có cái ngã ?” 

Thêm một lần nữa Đức Phật không trả 
lời gì cả. 


S4 Hoang Phong địch 


Và rồi Bạt-sa tự nghĩ thầm như thế này : 

- “Ta đã hỏi nhà tu hành Cổ-đàm nhiều 
lần về chủ đề này, thế nhưng Vị ấy vẫn giữ 
yên lặng và không biết phải trả lời thế nào”. 

Đang lúc ấy, người hầu cận là A-nan- 
đà đang bên cạnh đẳng Như Lai để quạt hầu. 
A-nan-đà nghe được những lời ấy bèn nói 
với Đức Phật như sau : 


- “Thưa Đẳng Thế Tôn ! Vì sao Đắng 
Thế Tôn lại không trả lời câu hỏi của Vatsa? 
Nếu Thế Tôn không trả lời thì hắn sẽ nói 
rằng: “Ta hỏi Đẳng Như Lai, thế nhưng 
Đắng Như Lai không biết phải trả lời thế 
nào ?”, và như thế chỉ làm cho hắn vững tin 
hơn vào những quan điểm sai lầm của hắn 
mà thôi ? 

Đức Phật nói với A-nan-đà như thế này : 


- “Trước đây hắn đã từng nêu lên câu 
hỏi như thế này : “Tất cả mọi hiện tượng 
có cái ngã hay không ?”, và [hỏi] như thế 
không phải [là cách] làm cho hắn vững 
tin vào những quan điểm sai lầm của hắn 
hay sao 2 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo S5 


Bởi vì không có cái ngã, [cho nên] nêu 
Ta trả lời câu hỏi của hăn, Ta sẽ đi ngược lại 
với nguyên tắc của Con Đường. 

Tại sao lại như thê 2 

Bởi vì không có cái ngã trong tât cả mọi 
hiện tượng, vậy còn có cái ngã nào đê mà Ta 
có thê trả lời cho hăn ? Nêu làm như thê, Ta 
chỉ củng cô thêm sự hoang mang của hăn từ 
trước đên nay. 


Thêm một lần nữa, này A-nan-đà, nếu 
Ta bảo rằng có cái ngã, ta sẽ rơi vào khái 
niệm trường tôn ; và nếu như Ta bảo rằng 
không có cái ngã, Ta sẽ rơi vào khái niệm 
hư vô. 

Khi Như Lai thuyết giảng Đạo Pháp, thì 
Như Lai gạt bỏ cả hai thái cực ấy và giữ đúng 
theo con đường ở giữa. Bởi vì tất cả mọi hiện 
tượng đều biến mất, chúng không lâu bên, 
thế nhưng lại có sự tiếp nối, [cho nên] chúng 
không bị hủy diệt. 

[Vậy thì] chúng không lâu bên, [thế 
nhưng] cũng không bị hủy diệt. Chắng qua 
chính là do nguyên nhân mà từ cái này có cái 


S6 Hoang Phong địch 


kia, chính bởi vì cái này sinh ra mà cái kia 
sinh ra ; và chính vì cái này không sinh ra mà 
cái kia cũng không sinh ra. 


Do đó, chính vì vô minh mà có sự 
tạo tác [của nghiệp], vì nguyên nhân của 
sự tạo tác [của nghiệp] mà có tri thức, vì 
nguyên nhân tri thức nên có tổng thể thân- 
xác-tâm-thần, vì nguyên nhân thân-xác- 
tâm-thần mà có sáu cơ sở [của sáu chức 
năng] (gồm năm chức năng giác cảm và 
chức năng tâm thần), vì nguyên nhân sáu 
cơ sở [của sáu chức năng] nên có sự tiếp 
xúc ; vì nguyên nhân tiếp xúc nên có giác 
cảm ; vì nguyên nhân giác cảm nên có sự 
thèm khát ; vì nguyên nhân thèm khát nên 
có sự bám víu; vì nguyên nhân vám víu 
nên có sự hình thành vì nguyên nhân hình 
thành nên có sự sinh ; vì nguyên nhân của 
sự sinh nên có già nua và cái chết, và cả sự 
lo buồn, khổ nhọc, đớn đau, hối tiếc và cả 
một khối lớn khổ đau. 

[Do đó] khi nguyên nhân chấm dứt, 
hậu quả chấm dứt, [có nghĩa là] khi vô 
minh chấm dứt, sự tạo tác [của nghiệp] 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo S7 


chấm dứt; khi sự tạo tác [của nghiệp] chấm 
dứt, tri thức chấm dứt ; khi tri thức chấm 
dứt, tổng thể thân-xác-tâm-thần chấm dứt 
: khi tông thể thân-xác-tâm-thần chấm dứt, 
sáu cơ sở [của sáu chức năng] chấm dứt ; 
khi sáu cơ sở [của sáu chức năng] chấm 
dứt, sự tiếp xúc chấm dứt ; khi sự tiếp xúc 
chấm dứt, giác cảm chấm dứt ; khi giác cảm 
chấm dứt, sự thèm khát chấm dứt ; khi sự 
thèm khát chấm dứt, sự bám víu chấm dứt; 
khi sự bám víu chấm dứt, sự hình thành 
chấm dứt ; khi sự hình thành chấm dứt, sự 
sinh chấm dứt ; khi sự sinh chấm dứt, già 
nua và cái chết chấm dứt kế cả những lo 
buồn, khổ nhọc, đớn đau, hối tiếc, và cả 
một khối lớn khổ đau”. 

Sau khi Đức Phật thuyết giảng những 
điều ấy, các tỳ-kheo được nghe đều tiếp nhận 
những lời giảng ấy với sự hân hoan và cùng 
nhau mang ra thực hành”. 


Bures-Sur-Yvefte, lI.06. II 
Hoang Phong 
(Thư Viện Hoa Sen) 


S8 Hoang Phong địch 


Xem thêm bài viết liên quan đến đề tài: 
(có thể xem trên trang web Thủ Viện Hoa Sen: 
hfip://thuvienhoasen.org/) 


HAI BÀI THUYẾT GLẢÁNG ĐẦU 
TIỀN CỦA ĐÚC PHẬT và Sự hình thành 
của Phát giáo - Hoang Phong 


BA BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN (Bình Anson) 


KINHVÔNGÃTUỚNG(Anattalakkhana 
Sutta) Thiên sư Pa-Auk Tawya Sayadaw 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG, Thiên sư 
Mahasi Sayadaw - Phạm Kim Khánh dịch 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo s9 


TÌM HIẾU TÁNH KHÔNG 
Đức Đạt-LaIi Lạt-Ma 


Lời giới thiệu: Bài 


%% XAINTYTE Lực 


DALAI-LAMAL chuyền ngữ dưới đây trích 
['sspet eo éel.Í từ một quyên sách của Đức 


—" nh _—ƒ— KH" KÌ—— “CS 


Đạt-Lai Lạt-Ma mang tựa 
đề "Tâm Thức Giác Ngộ, 
Những lời khuyên Trí 
tuệ cho con người ngày 
nay” (L Esprit en kEveil 
Conseils de Sagesse qux 
hommes  d qujourd hui, 
nxb Presses du Chatelet, 2009. Phiên bản 
tiếng Anh: 7n My Own Words, nxb Hay House, 
2008). Phần chuyển ngữ gồm toàn bộ một 
chương ngắn (chương 10, tr. 141-151) nêu lên 
một trong các khái niệm đặc thù và quan trọng 
nhất của Phật giáo, đó là khái niệm về Tánh 
Không (5⁄nyaía - Vacuité - Emptiness). 





90 Hoang Phong địch 


Khoa học là sự hiểu biết về thế giới hiện 
tượng bên ngoải và các ứng dụng của sự hiểu 
biết ấy. Đấy là cách định nghĩa của khoa học 
ngày nay. Thế nhưng cũng có một lãnh vực 
hiểu biết khác, thiết lập trên nguyên tắc tiếp 
cận và các phương pháp nghiên cứu khác, đặc 
biệt liên hệ đên các hiện tượng bên trong(7ức 
nội tâm), và được ứng dụng vào các hiện tượng 
như tri thức hay tâm thức chăng hạn. Cả hai 
khoa nghiên cứu trên đây đều nhắm vào một 
mục đích chung là làm thế nào để mang lại sự 
toại nguyện và niềm hạnh phúc cho con người, 
và đấy cũng là những mối bận tâm sâu xa nhất 
của họ. Đối tượng và phương pháp của cả hai 
ngành nghiên cứu đó đều do chính con người 
sáng tạo, do đó chúng nhất thiết trực tiếp liên 
hệ đến họ. Một khoa học gia nghiên cứu các 
hiện tượng bên ngoài cũng không khác gì với 
hình ảnh của một người đang mưu cầu hạnh 
phúc, vì tri thức cũng liên hệ mật thiết đến họ, 
dù cho họ có thành thạo trong lãnh vực này 
hay không. Ngược lại, bất cứ một người nào 
khi hướng về lãnh vực tâm linh và hằng quan 
tâm đến tri thức hoặc thiền định, thì nhất định 
sớm muộn øì cũng phải đối đầu với lãnh vực 
vật chất (có nghĩa là mặc dù chỉ quan tâm đến 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 9Ị 


các hiện tượng nội tâm thể nhưng trên thực tễ 
cũng không thể Sạt sang một bên sự tìm hiểu 
lãnh vực vật chất). Giữa hai phương pháp tiếp 
cận đó (đối với tâm linh và vật chấy. không 
có một phương pháp nào có thể gọi là hoàn 
toàn đề có thê đứng vững một mình. Nếu như 
một trong hai phương cách có thể đứng vững 
một cách độc lập được, thì nào có cần đến sự 
hỗ trợ của phương cách kia. 


Tính cách ngâu biên của các hiện tượng 


Nền táng triết học hay cách nhìn của Phật 
giáo đối với các hiện tượng đều hướng vào tính 
cách ngẫu biến (hay ngẫu nhiên, bất định, bất 
ngờ..., confingency) của chúng. Đề cập đến khái 
niệm ngẫu biến của mọi hiện tượng cũng có 
nghĩa là nêu lên tính cách tương liên và tương 
kết giữa mọi vật thê (werdependence), tức sự 
hiện hữu của chúng nhất thiết phải lệ thuộc vào 
một thứ gì khác. Đối với một hiện tượng vật 
chất, người ta có thể xác định là nó hiện hữu 
nhờ vào các thành phần cấu tạo ra nó, đối với 
một hiện tượng cấu hợp phi-vật-chất thì sự hiện 
hữu của nó được chỉ định hoặc bởi chính tính 
cách liên tục của nó, hoặc bởi một thê dạng nảo 
đó của sự liên tục ấy (thí dụ một hiện tượng tâm 


92 Hoang Phong địch 


thân luôn liên hệ đến sự liên tục của nó đối với 
thời gian hoặc những thể dạng hiển lộ hay biểu 
lộ của nó trên dòng liên tục ấy). Vì thế, các hiện 
tượng dù thuộc bên trong (ức ứâm thần) hoặc 
bên ngoài (ức vật chấi) thì trong bất cứ trường 
hợp nào chúng cũng không thê hiện hữu độc lập 
với các thành phần (đối với các hiện tượng vật 
chát) hay các thê dạng hiền hiện của chúng (đối 
với các hiện tượng tâm thần). 

Đối với bất cứ một hiện tượng nảo, dù có 
cô sức tìm đủ mọi cách đề xác định sự hiện hữu 
của chúng, thì ta cũng không thê phát hiện được 
bất cứ một dấu vết nhỏ nhoi nào chứng minh 
cho tính cách xác thực của sự hiện hữu ây - tức 
là không có một mảnh vụn nhỏ nhoi nào của bất 
cứ một thứ gì để có thể dùng ngón tay mà trỏ 
vào đây hầu chứng minh sự hiện hữu của một 
hiện tượng -, vì thế ta có thê kết luận rằng một 
hiện tượng nhất thiết chỉ hiện hữu qua sự phỏng 
đoán của tâm thức (đây là một nguyên tắc khá 
quan trọng cân ghỉ nhớ, vì nó sẽ giúp theo dõi 
cách phủ nhận sự hiện hữu của “cải ngã” được 
trình bày trong các phần dưới đây). 


Mọi hiện tượng không hàm chứa bất cứ 
một sự hiện thực độc lập nào bên ngoài tâm 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 93 


thức đứng ra để phỏng đoán về sự hiện hữu 
của chúng (ức là mọi hiện tượng chỉ hiện hữu 
qua sự phỏng đoản của tám thức), do đó tảnh 
không (vacuité, empfiness) có nghĩa là không có 
bất cứ một sự hiện hữu tự chủ nào bên ngoài sự 
phỏng đoán của tâm thức. Vì lý do sự hiện hữu 
của các vật thê không mang tính cách tự phát ( 
nhiên, tự tác tạo hay tự hình thành...) mà luôn 
luôn phải lệ thuộc vào vô số điều kiện, và mỗi 
khi các điều kiện thay đổi thì các vật thể cũng 
biến đổi theo. Do đó các hiện tượng chỉ hiển 
hiện tùy thuộc vào một số điều kiện nào đó, 
và đồng thời cũng tùy thuộc vào một số điều 
kiện khác để chấm dứt và không còn hiện hữu 
nữa. Thế nhưng chính sự vắng mặt đó của mọi 
sự hiện hữu tự tại, không lệ thuộc vào bất cứ 
một nguyên nhân hay điều kiện nảo, lại là cơ sở 
giúp cho các hiện tượng có thê biến đổi được, 
chăng hạn như sự hiễn hiện hay sự đình chỉ của 
nó, v.v... („hở vào tánh không tức sự vắng mặt 
của mọi sự hiện hữu nội tại nên các hiện tượng 
mới có thể biến đổi được, có nghĩa là nếu một 
hiện tượng hàm chứa một sự hiện hữu tự tại, 
bất biến và trường tôn thì nó không còn khả 
năng nào để biến đổi được nữa). 


94 Hoang Phong địch 


Thiết nghĩ cũng nên so sánh giữa sự giải 
thích khoa học về vai trò của một chủ thê đứng 
ra quan sát tức là người “tham dự” (ức nhà 
khoa học đứng ra quan sá0 và quan điểm 
của Phật giáo theo đó các hiện tượng quan sát 
không những đơn thuần chỉ là những hình ảnh 
tâm thần, những phóng ảnh hay sự quán thấy 
của tâm thức, mà chúng không thê nào hiện 
hữu bên ngoài tâm thức được, (cẩu nảy có 
nghĩa là những gì do một khoa học gia quan 
sát hay mô tả lệ thuộc vào chủ thể tức là nhà 
khoa học, những gì do tâm thức quản nhận 
nhất thiết là những hình ảnh tâm thân và bắt 
buộc phải lệ thuộc vào tâm thức và không thể 
hiện hữu bên ngoài tám thức được). Tầm thức 
và vật chất là hai thứ khác nhau, tâm thức giữ 
vai trò nắm bắt và chỉ định vật chất bằng một 
tên gọi. Điều đó có nghĩa là đối với tất cả mọi 
hiện tượng và không có một ngoại lệ nào, và 
dù cho chúng chỉ là những tạo tác hay những 
biểu lộ đơn thuần của tâm thức và không hàm 
chứa một thực thể riêng biệt nảo, thì nhất thiết 
phương cách hiện hữu của chúng cũng đều bắt 
buộc phải lệ thuộc vào sự vận hành tối hậu 
của tâm thức, giúp cho tâm thức phỏng đoán 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 95 


ra sự hiện hữu của chúng. Vì thế nên người ta 
cũng có thể gọi tâm thức là một thứ “chủ thể 
phỏng đoán”. Tóm lại phương cách hiện hữu 
của mọi hiện tượng cũng hoàn toàn khác biệt 
với “chủ thể phỏng đoán” giữ vai trò phỏng 
đoán ra chúng, thế nhưng đồng thời thì sự hiện 
hữu của chúng cũng lại trực tiếp lệ thuộc vào 
chính “chủ thê (đã) phỏng đoán” ra chúng. Tôi 
có cảm giác là quan điểm ấy có thê xem như 
tương đồng với những gì do khoa khọc giải 
thích liên hệ đến một chủ thê quan sát (ức khoa 
học gia). Mặc dù có sự khác biệt trên phương 
diện thuật ngữ, thế nhưng thật rõ ràng là có 
một sự trùng hợp trên phương diện ý nghĩa. 


Bản chất đích thật của mọi hiện tượng 


Thoạt nhìn thì các khái niệm về sự ngẫu 
biến và tánh không đươc trình bày trên đây 
có vẻ như hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Thế 
nhưng, nếu phân tích sâu xa hơn thì người ta 
cũng sẽ hiểu rằng các hiện tượng đều hiển 
hiện hay hiện hữu trong một khung cảnh hoàn 
toàn lệ thuộc vào nhau, và chính vì sự hiện 
hữu lệ thuộc đó mà các hiện tượng từ bản chất 
đều mang tính cách trống không (mọi hiện 


96 Hoang Phong địch 


tượng chỉ có thể hiện hữu bằng cách lệ thuộc 
vào nhau, bên ngoài sự lệ thuộc đó ra thì sẽ 
không có một hiện tượng nào có thể hiện hữu 
hay hiển hiện ra được, đặc tính ấy gọi là tảnh 
không của mọi hiện tượng). Do đó người ta có 
thê xác định rằng sự ngầu biến (ngẫu nhiên, 
bất định, bất ngờ - comtingency) và tánh 
không được thiết lập trên một cơ sở duy nhất 
chung cho nhau, mặc dù chúng cho thấy hai 
sắc thái khác nhau (vừa bắt định và biến đổi 
lại vừa trồng không, tức có nghĩa là một hiện 
tượng luôn bất định nên không để lại “phía 
sau ” một thứ gì cả ngoại trừ sự trồng không, 
do đó ngẫu biến - contingeney - và tảnh không 
- emptiness - cũng chỉ là mó£). Trên phương 
diện bề ngoài thì hai bộ mặt đó trái ngược 
nhau (ống không và sự kiện bất định hay 
ngấu biến), thễ nhưng trên một bình diện sâu 
xa hơn, cả hai lại tỏ ra ăn khớp và bồ túc cho 
nhau (xin nhắc thêm là tánh không chẳng có 
nghĩa là không có gì hết mà đúng hơn là các 
hiện tượng luôn bất định và biến động và nhất 
thiết không hàm chứa một bản chất cô định và 
bắt biến nào, vì thể nên tánh không hay bản 
chất biến động liên tục ấy của mọi hiện tượng 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 97 


cũng “ăn khớp” hay “trùng hợp” với tính 
cách ngấu biến bắt định của mọi hiện tượng. 
Thế nhưng cũng cân nhắc thêm là sự ngẫu 
biến đó của mọi hiện tượng cũng phải lệ thuộc 
vào quy luật tượng liên - interdependence - 
tức sự tạo tác do điểu kiện mà có hay là lý 
duyên khởi, và tất nhiên còn phải thuận theo 
quy luật nguyên nhán hậu quả nữa). 


Phương cách theo đó mọi hiện tượng hiển 
hiện khác hắn với phương cách mà chúng hiện 
hữu thật sự. Khi tâm thức nắm bắt phương cách 
hiển hiện của các hiện tượng (ức là sự tạo tác 
do điểu kiện mà có) thì nó cử nghĩ đấy là một 
sự hiện hữu đích thực để bám chặt vào ý nghĩ 
ấy hay khái niệm cá biệt ấy, và chính đấy là 
nguyên nhân mang lại sự sai lầm. Vì khái niệm 
hay ý nghĩ đó hoàn toàn lầm lẫn ngay từ cấp 
bậc nắm bắt đối tượng, nên được xem là hoàn 
toàn trái ngược với cách hiện hữu đích thật của 
hiện tượng, và cả với chính hiện thực nữa. Sở 
đĩ có sự lệch lạc hay trái ngược xảy ra giữa 
“những gì đúng thật” và “những gì hiển hiện” 
là vì các hiện tượng, tuy trên thực tế hoàn toàn 
không hàm chứa bất cứ một thực thê cá biệt 
nào, thế nhưng vẫn hiện ra với một tâm thức 


98 Hoang Phong địch 


bình thường (ức một tâm thức không quen suy 
luận về bản chất của hiện thực) như là hàm 
chứa một sự hiện hữu tự chủ, mặc dù chúng 
không hề mang đặc tính ấy (nói cách khác, tâm 
thức của một người không tu tập sẽ không quản 
nhận được bản chất đích thực của mọi hiện 
tượng và xem những gì hiển hiện ra trước mắt 
đêu “đúng ” như thế và “ thật” như thể, và tất 
cả đều hàm chứa một sự “hiện hữu độc lập và 
tự tại ”, thế nhưng thật ra thì đấy chỉ là những 
hình ảnh luôn chuyển động và biến đổi tương 
tự như áo giác, chúng liên tục hiện ra và mắt đi 
với một tốc độ mau hay chậm mà thôi). 


Cũng thế, trên thực tế tuy rằng các vật 
thê đều lệ thuộc vào các nguyên nhân (go ra 
chúng) và đều mang tính cách vô thường, bất 
định, luôn gánh chịu sự đổi thay, thế nhưng 
chúng vẫn hiên hiện ra có vẻ như là trường tồn 
và bất biến. Vì thế mà một thứ gì đó dù thuộc 
vào thê loại khổ đau thế nhưng vẫn được xem 
là một nguồn hạnh phúc (/hí dụ “hạnh phúc 
lứa đôi” mang bản chất lo buôn và kéo theo 
những khổ đau mênh mông, thẾ nhưng vẫn 
được xem là một nguôn hạnh phúc), hoặc một 
thứ gì đó trên thực tế là sai, thế nhưng vẫn 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 99 


hiển hiện ra như là đúng thật (bí dụ thấy có 
một lớp nước trên mặt đường dưới sức nóng 
của ánh năng mặt trời). Sự mâu thuẫn giữa 
phương cách hiện hữu và phương cách hiển 
hiện của mọi hiện tượng thường là một chủ 
đề suy tư mang lại nhiều sự quán xét thật tinh 
vi. Sự mâu thuẫn giữa “những gì đúng thật” 
và “những gì hiển hiện” thường tạo ra đủ mọi 
thứ sai lầm. Thật ra thì những gì vừa được 
trình bày trên đây cũng hết sức gần với khái 
niệm về sự khác biệt giữa phương cách hiển 
hiện và sự hiện hữu của một số hiện tượng 
mà các khoa học gia từng nêu lên (/hí dụ bản 
chất của ánh sáng là năng lượng, thế nhưng 
hình thức năng lượng đó có thể hiển hiện dưới 
dạng các hạt ảnh sáng gọi là ƒoton hoặc dưới 
dạng các làn sóng, và tùy theo các tầng số 
khác nhau mà các làn sóng mang các màu sắc 
khác nhau. Bản chất của mọi hiện tượng là 
tánh không, thế nhưng từ bản chất tánh không 
đó đã phái sinh và hình thành đủ mọi thể dạng 
chuyển động và bất định để tạo ra cả một thể 
giới vô thường chung quanh chúng ta, trong 
đó kể cả tư duy và xúc cảm thuộc vào nội tâm 
của chúng ta nữa). 


100 Hoang Phong địch 


Một cách tổng quát, khi đã thấu triệt 
được ý nghĩa của tánh không và sự bất 
định (conmfingeney) của mọi hiện tượng là gì thì 
lại càng khiến chúng ta tin tưởng vững chắc 
hơn vào quy luật nguyên nhân hậu quả. Theo 
quy luật đó các nguyên nhân và điều kiện khác 
nhau sẽ mang lại các hậu quả, có thê là tích 
cực hay tiêu cực, thế nhưng luôn luôn tương 
quan với chúng. Nhờ sự hiểu biết đó chúng ta 
sẽ biết quan tâm hơn đến các nguyên nhân và 
ý thức hơn đến tính cách đa dạng của các điều 
kiện khác nhau. Nếu chúng ta đạt được một sự 
hiểu biết đúng đắn về tánh không hoặc đã quen 
thuộc với sự quán nhận về khái niệm đó, thì 
chúng ta sẽ tránh bớt được những thể dạng méo 
mó tâm thân, chăng hạn như sự bám víu, hận 
thù, v.v..., sở dĩ những thể dạng lệch lạc đó có 
thể xảy ra là vì sự quán nhận của chúng sai 
lầm - sai lầm ở đây có nghĩa là không phân biệt 
được một cách minh bạch sự khác biệt giữa 
“những gì đúng thật” và “những øì hiển hiện”. 
Thí dụ, khi quan sát một vật thể nào đó, nhờ 
kinh nghiệm chúng ta có thể nhận thấy các cảm 
nhận của mình thay đổi tùy theo tình trạng tâm 
thức của mình trong lúc đó (/hí dụ trước một 
vật thể, một con người hay một bối cảnh nào 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 101 


đó, chúng ta phái lộ những xúc cảm khác nhau 
tùy theo tám thức của mình lục đó đang vui hay 
đang buôn, đang lo nghĩ hay thánh thơi). Mặc 
dù đối tượng quan sát lúc nào cũng là một, thế 
nhưng nếu tâm thức đang trong trạng thái bình 
lặng thì phản ứng của mình cũng sẽ kém mãnh 
liệt hơn so với lúc tâm thức đang bị tràn ngập 
bởi những cảm xúc thật mạnh, chăng hạn như 
sự giận dữ. Phương cách hiện hữu đích thật của 
mọi hiện tượng, hay nói một cách tổng quát hơn 
là nguyên tắc của sự hiện hữu, tất cả đều là tánh 
không. Nếu đã hiểu được điều đó thì sau này 
mỗi khi nhận thấy tính cách mâu thuẫn của các 
thể dạng bên ngoài nơi mọi hiện tượng, thì tức 
khắc ta cũng sẽ nhận thấy ngay sự sai lầm của 
mình trong cách quán nhận lệch lạc về các thê 
dạng đó. Kết quả mang lại là tất cả những méo 
mó ảnh hưởng đến tâm thức của mình, chăng 
hạn như hận thù, bám víu, v.v..., phát sinh từ 
khái niệm lầm lẫn trên đây và từ những ảo giác 
do bản chất mâu thuẫn của mọi hiện tượng tạo 
ra, sẽ mất đi sức tác động của chúng. 

Người ta có thể nêu lên thắc mắc 
sau đây: các cường độ khác nhau của tri 
thức (consciousness) hay tâm thức (siri/) phát 
sinh khi chúng năm bắt một đối tượng (0hản 


102 Hoang Phong địch 


ứng mạnh hay yếu của trì thức hay tâm thức 
trước một đối tượng quan sát), sẽ xảy ra như 
thế nào? Sở dĩ các cấp bậc nắm bắt của tri thức 
mang nhiều cường độ khác nhau là vì chúng 
tương quan với các cấp bậc tinh tế khác nhau 
của năng lực nội tâm khích động tri thức hướng 
vào đối tượng. Các cấp bậc tinh tế khác nhau 
cũng như các sức mạnh khích động khác nhau 
của tri thức làm phát sinh ra tác động hướng tri 
thức vào đối tượng, sẽ quyết định các cấp bậc 
năm bắt khác nhau cho tri thức. Cần phải suy 
tư về sự liên hệ giữa tri thức nội tâm và thế giới 
vật chất bên ngoài, vì điều này thật hết sức quan 
trọng. Nhiều triết gia Đông Phương, nhất là các 
triết gia Phật giáo, thường nêu lên khái niệm 
về bốn thành phần: đất, nước, lửa và khí, hoặc 
nếu kê thêm vào đó thành phần không gian thì 
tất cả sẽ phải là năm (Đức Đạt-Lai Lạt-Ma chủ 
trương phải có năm thành phân, vì phải cần 
có không gian để chứa đựng và chuyển tải các 
thành phần kia). Bỗn thành phần căn bản - đất, 
nước, lửa và khí - phải được hỗ trợ bởi không 
gian, đó là thành phần giúp cho bốn thành phần 
căn bản có thê hiện hữu và vận hành. Không 
gian - tức không trung hay “ê-te” (“ether” - 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 103 


không gian “tỉnh khiết”) - được xem như cơ 
sở cần thiết giúp cho sự vận hành của tất cả các 
thành phần khác có thể xảy ra được. 

Năm thành phần có thê phân chia thành 
hai thể loại: năm thành phần thuộc bên ngoài 
và năm thành phần thuộc bên trong (/hế giới 
của hiện thực bên ngoài và thể giới nội tâm), 
và giữa hai hai thê loại bên ngoài và bên trong 
ấy luôn luôn có một sự liên kết chặt chẽ. 
Theo một số kinh sách Phật giáo, chăng hạn 
như Kinh Thời Luân (Kalachakra Tlantra), 
thì thành phần không gian hay “ê-te”(&hông 
trung) không phải là một sự trỗng không tuyệt 
đối và không hàm chứa bất cứ một thứ gì cả, 
mà trái lại không gian được xem là cấu tạo bởi 
các “hạt vi thê trống không”. Các hạt vi thể 
trống không này làm cơ sở giúp cho sự tiễn 
hóa (hay hình thành)cũng như sự tan biến của 
bốn thành phần kia (đất nước, lửa và khí) có 
thể xảy ra được. Bốn thành phần này phát 
xuất từ cơ sở không gian và cũng sẽ quay trở 
lại để hội nhập với cơ sở ấy. Quá trình của 
sự tan biến trên đây xảy ra theo thứ tự như 
sau: đất, nước, lửa và khí, và quá trình của sự 
hình thành thì theo thứ tự như sau: khí, lửa, 


104 Hoang Phong địch 


nước, đất. Khái niệm này sẽ dễ hiểu hơn nếu 
được chỉ định bằng các thuật ngữ như chất 
cứng (đất), chất lỏng (nước), hơi nóng (lửa) 
và năng lực (khí). Bốn thành phần được tạo 
tác từ các hạt vi thể trống không theo thứ tự 
từ thật tinh tế đến thô thiển, và sau đó lại tan 
biến vào các hạt vi thể trống không theo thứ 
tự từ cấp bậc thô thiên nhất đến cấp bậc tinh 
tế nhất (xin lưu ý hai quá trình trên đây cũng 
trùng hợp với hai quả trình một của cải chết 
và một của sự tái sinh). Không gian hay các 
hạt vi thể trống không là cơ sở góp phần giúp 
cho toàn bộ các quá trình đó có thể xảy ra. 


Thiên định về tánh không 


Đề có thê ý thức được sự kiện tất cả các 
hiện tượng ảo giác đều không khác nhau trên 
phương diện tánh không, thì nhất thiết phải 
tập trung sự suy tư thăng vào tánh không. 
Khi nào việc luyện tập thiền định (ông 
thường) nhằm mục đích rèn luyện tâm thức 
và cải thiện sự chú tâm bắt đầu mang lại kết 
quả, thì khi ấy ta mới có thê khởi sự luyện tập 
về tánh không (có nghĩa là trước hết phải tập 
luyện tám thức và sự chú tám, sau đó mới đủ 
khả năng đề thiên định về tánh không). 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 105 


Đối với các phép thiền định thông thường 
về tánh không thì không nhất thiết phải trừu 
tượng hóa bằng tư duy các thê dạng bên ngoài 
của đối tượng, thế nhưng riêng đối với các 
phép luyện tập tan-tra thì nhất thiết phải trừu 
tượng hóa từ trong tâm thức thể dạng bên 
ngoài của các đối tượng. 

Có hai phương pháp giúp thực hiện các 
phép tu tập tan-tra này: phương pháp thứ 
nhất là chúng ta làm cho tất cả các thể dạng 
bên ngoài (ức những gì hiển hiện) tan biễn 
hết (ong tâm thức) và sau đó thì thiền định 
về tánh không, phương pháp thứ hai thì ngược 
lại phải thiền định về tánh không trước và sau 
đó mới làm cho tất cả các thê dạng bên ngoài 
của các vật thê tan biến. 


Đến đây, chúng ta thử giải thích thật 
ngắn gọn quá trình thiền định đích thật về tánh 
không. Đối với quá trình này, thật hết sức quan 
trọng phải nhận định được những gì mà sự 
hiện hữu của chúng cần phải được phủ nhận. 
Các học phái Phật giáo lớn đều chấp nhận các 
tiền đề gọi là “bốn dấu ấn của Phật giáo” (có 
thể xem thêm “Khái niệm về bồn dấy ấn trong 
Phát giáo ` của Hoang Phong trên các trang 


106 Hoang Phong địch 


Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức...). Bốn tiền 
đề đó như sau: 


* Tất cả những øì phát sinh từ các nguyên 
nhân đều vô thường. 


* Tất cả các hiện tượng ô nhiễm (có 
nghĩa là câu hợp) đêu là khô đau. 


* Tât cả mọi hiện tượng đêu không có 
cái ngã và đêu mang đặc tính của tánh không. 


* Chỉ có thê dạng vượt thoát khỏi khổ đau 
(còn gọi là niết-bàn) mới đúng là sự an bình. 


Muốn thiền định về tánh không thì trước 
hết cũng phải hiểu là thứ tánh không nảo phải 
đem ra đề thiền định, nói cách khác tức là vật 
thể nào mà sự hiện hữu của nó cần phải đem 
ra để phủ nhận. Nếu không xác định được đối 
tượng của sự phủ nhận là gì thì chúng ta cũng 
sẽ không hình dung ra được hình bóng phát 
sinh từ sự khiếm khuyết của nó. Đề thực hiện 
việc Ấy, trước hết nên suy fư về chính bản 
thân mình, đấy cũng là cách thực tế nhất (ức 
thiên định về túnh không của sự hiện hữu của 
chính mình). 


Chúng ta vẫn thường phát biểu thật 
tự nhiên như sau: “7ô; làm, /ối ăn, fồôi ở lại 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 107 


đây”.... Vậy ta thử tìm hiểu xem “cái tôi” - 
hay cái “chính tôi” ấy - hiển hiện ra trong tâm 
thức mình như thế nào, và sau đó cố gắng 
tìm hiểu về “cái tôi” ấy trong các trường hợp 
khác nhau. Chắng hạn như khi ta hình dung 
trở lại sự bất an xảy ra trong tâm thức khi có 
một người nào đó khiến trách ta một cách bất 
công, hoặc nhớ lại sự vui thích khi có người 
tán tụng mình hết lời. Trong lúc các xúc cảm 
đó xảy ra thì tâm thức ta vô cùng dao động, 
thế nhưng ta vẫn cứ cảm thấy một cách thật 
minh bạch “cái tôi” hay cái “chính tôi”. 

Mỗi khi cái “chính tôi” hiển hiện ra 
trong tâm thức mình, thì hãy nghĩ ngay là nó 
có phải là một thứ gì khác với thân xác và tâm 
thức của mình hay không, và nó có phải là 
một thực thê độc lập hay không? Các thể dạng 
“chính tôi” hay “cái tôi” hiển hiện ra một cách 
hết sức sinh động và ta ngỡ rằng có thể dùng 
ngón tay để trỏ vào nó, để chạm vào nó như là 
một thành phần độc lập với thân xác và cả tâm 
thức của chính mình. Cái “chính tôi” là một 
thứ phóng tưởng tâm thần sai lầm lớn lao nhất 
có thể xảy ra: vậy những gì mà ta cần phải phủ 


„2 À 


nhận chính là “cái tôi” ây. 


108 Hoang Phong địch 


Tóm lại đấy là phương thức tiễn hành 
quan trọng nhất và tiên khởi nhất, tức phải xác 
định thật đúng những gì phải phủ nhận (øhép 
thiên định về tánh không bắt đâu trước hết 
bằng cách phủ nhận cái “tôi ” của chính mình). 


Điểm quan trọng thứ hai là nêu lên thí dụ 
giả sử như sự hiện hữu của “cái tôi” hay của 
“cái ngã” của tôi có thật và mang tính cách tự 
chủ, thì trong trường hợp đó ta phải tự hỏi xem 
“cái tôi” ấy hòa nhập để trở thành một với thân 
xác và tâm thức, hay ngược lại nó là một thứ gì 
hoàn toàn khác biệt với thân xác và tâm thức, 
bởi vì không có phương thức hiện hữu thứ ba 
nào ngoài hai phương thức trên đây. 

Tóm lại nếu cho rằng “cái tôi” hiện hữu 
như một thực thê độc lập, thì bắt buộc ta phải 
chọn một trong hai giả thiết như sau: hoặc nó 
hòa nhập với thân xác và tâm thức để tạo ra 
một nhất thể, và trong trường hợp đó nhất định 
nó phải trùng hợp với các cấu hợp, hoặc nó là 
một thứ gì khác (không liên hệ gì với thân xác 
và tâm thức), bởi vì không có phương thức 
hiện hữu nào khác hơn. 

Vậy điểm quan trọng thứ hai là: hoặc 


A22 


“cái tôi” là một thành phần nằm chung trong 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 109 


các cầu hợp (ngã uẩn), hoặc nó phải tuyệt đối 
khác hắn. 

Đến đây chúng ta nên suy tư về ý nghĩ 
như sau: nếu “cái tôi” và các cầu hợp kết hợp 
lại để trở thành nhất thê, thì “cái ngã” cũng 
phải nhất thê và đồng thời thân xác và tâm thức 
cũng bắt buộc phải nhất thể theo (&hông thể 
có một thành phân cấu hợp nằm chung trong 
một nhất thể, nếu đã là nhất thể thì tất cả phải 
nhất thê), và tất cả sẽ được xem chung như là 
“cái ngã”. Ngược lại, nếu “cái ngã” khác với 
các cấu hợp, và nếu các cầu hợp là những thứ 
tổng hợp phức tạp thì “cái ngã” cũng sẽ phải 
là một thứ tổng hợp phức tạp như thế. 


Sau đó chúng ta lại suy tư thêm như sau: nếu 
như “cái ngã” hay “cái tôi” độc lập ấy hiện hữu 
như một thực thể riêng biệt và hoàn toàn khác 
với các câu hợp, thì trong trường hợp đó “cái 
ngã” phải là một thứ gì đó xác thực (ữu hình, 
có thể “sở mó ” được - tangible), dù cho các câu 
hợp (ø.ước đây từng kết hợp với nó) đã tan biễn 
hết. Thế nhưng thật ra thì không đúng như thế. 

Phương cách lý luận trên đây cho thấy 
chúng ta không thể nảo tìm ra được một “cái 
tôi” trong số các cầu hợp. 


110 Hoang Phong địch 


Hơn nữa sự suy luận trên đây còn giúp 
chúng ta khám phá ra “cái tôi” hay “cái ngã” 
độc lập từng hiển hiện ra trong tri thức mình 
thật ra chỉ là một khái niệm sai lầm, một thứ 
phóng tưởng của tâm thức. Trên thực tế, nó 
không hè hiện hữu. 

Hãy nêu lên một thí dụ, vào lúc nhá nhem 
khi hừng đông hay hoàng. hôn, một người nào 
đó trông thấy một con răn và hoảng sợ, thế 
nhưng thật ra thì đấy chỉ là một cuộn dây 
thừng. Hình ảnh con rắn chỉ hiện hữu trong 
tâm thức của người đang hoảng sợ, đối tượng 
bên ngoài - tức là sợi dây thừng - không hề 
hàm chứa một thứ cảm tính nào về sự hiện 
hữu đích thật của một con rắn (không có “con 
răn ” nào kết hợp với cuộn dây thừng, cũng 
không có “cải tôi” nào kết hợp với thân xác 
và tâm thức - tức ngũ uẩn - của một cá thê). 

Trường hợp tương tự như trên đây cũng 
xảy ra đối với các cầu hợp. Mặc dù chúng ta có 
cảm giác nhận thấy hình bóng nào đó của một 

“cái ngã” trong số các cầu hợp và có vẻ như nó 
thoát ra từ chính các cấu hợp ấy, thế nhưng trên 
thực tế trong các cấu hợp không hề chất chứa 
bất cứ một mảnh vụn nhỏ nhoi nào của bất cứ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo III 


một thứ gì có thê xác định như là một “cái ngã”. 
Những gì vừa trình bày cũng tương tự như thí dụ 
về con răn và sợi dây thừng trên đây, có nghĩa 
là con rắn không hề hiện hữu một cách thực 
sự, nó chỉ là một phóng ảnh đơn thuần của tâm 
thức (con rắn cuộn tròn ở bên trong tâm thức, 
không năm bên cạnh cuộn dây thừng). 


Cũng tương tự như thế, dù cho chúng ta có 
cảm giác nhận diện được hay năm bắt được một 
cá thể con người hoàn toàn khác biệt với các 
cầu hợp tạo ra cá thể ấy, thế nhưng trên thực tế 
chúng ta không thể nào xác nhận được sự hiện 
hữu của cá thể ấy một cách đích thật bằng cách 
căn cứ vào các cấu hợp: chắng qua đấy chỉ là 
một thứ nhãn hiệu dán lên trên các cầu hợp mà 
thôi (&li nhìn vào một con người thì cái cá thể 
của con người ấy được tạo dựng ra trong tâm 
thức mình, đối tượng bên ngoài chỉ là một sự 
kết hợp của ngũ uẩn, cũng tương tự như con 
răn được tạo dựng trong tâm thức, bên ngoài 
là cuộn dây thừng). Vì thế không có một thực 
chất cá biệt nào hàm chứa trong đối tượng phân 
tích, và chúng ta lại quay trở lại tình trạng trước 
đây (ức là không tìm thấy “cải ngã” hay “cái 
tôi” nào trong các cầu hợp khi đem các cấu hợp 


I12 Hoang Phong địch 


ra để phân tích, “cái ngã” hay “cải tôi” ấy chỉ 
là một phóng ảnh đơn thuần của tâm thức). 

Đối với các thể dạng khác nhau của một 
đối tượng, thì nếu chúng ta nhìn chúng (đơn 
thuần) trên phương diện đối tượng thì giữa 
chúng không có gì khác biệt nhau (đấy chỉ là 
những thể dạng luôn biến động). Sự khác biệt 
chỉ phát sinh trong tâm thức đứng ra giữ vai 
trò cảm nhận, tức thuộc vào phía chủ thê (đối 
tượng là đối tượng, chỉnh tâm thức giữ vai trò 
chủ thể để phán đoán và diễn đạt sự khác biệt 
giữa các thể dạng của đối tượng). Khi chúng 
ta đặt cái tên “con rắn” cho cuộn dây thừng 
thì đấy là một ý nghĩ sai lầm. Khi mặt trời lên 
cao, chúng ta nhìn thấy rõ đối tượng quan sát, 
và chúng ta gạt bỏ sự phán đoán sai lầm trước 
đây nhờ vào một phương cách vững chắc hơn 
của sự nhận thức (cogziion), tức dựa vào một 
loại tri thức khác. 


Cái nhãn hiệu “con rắn” áp đặt cho cuộn 
dây thừng có thể gây ra tai hại (sự hoảng hồi). 
Thế nhưng trong trường hợp cái nhãn hiệu ấy 
là một cá thể con người, và dù cho cá thể con 
người ấy không phải là một thực thể khách 
quan đi nữa, thế nhưng nếu chúng ta cứ gán 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 113 


cho các cầu hợp (ao ra cá thể ấy) các đặc tính 
của một con người, thì cũng không hè hắn gì 
cả. Chăng qua vì không có một thê loại tri 
thức nào đủ sức để loại trừ sự sai lầm đó (có 
những thể loại hay phương cách khác nhau 
của sự nhận thức giúp phân biệt dễ dàng giữa 
cuộn dây thừng và con răn, thế nhưng nếu 
muốn phân biệt giữa ngũ uẩn và cá thể con 
người thì võ cùng khó khăn, lý do là không có 
một thể loại tri thức nào khả dĩ thích nghỉ để 
giúp phát hiện được sự phân biệt đó. Muốn 
đạt được khả năng tri thức ấy người tu tập 
phải phát huy được Trí tuệ). 


Dầu sao đi nữa, dù cho chúng ta thực 
hiện được sự hiểu biết khả dĩ giúp chúng ta 
chấp nhận sự kiện cá thể con người hoàn toàn 
không hề hiện hữu đi nữa, thế nhưng các kinh 
nghiệm bản thân (sốn có từ trước) của chúng 
ta sẽ hiện ra để chống lại sự quán thấy đó. 
Tóm lại người ta chỉ có thể xác nhận sự hiện 
hữu của cá thể con người bằng cách duy nhất 
là nhờ vào thể loại tri thức chủ quan - tức loại 
tri thức giữ vai trò dán các nhãn hiệu. Đấy 
cũng chính là lý do giải thích tại sao mọi vật 
thê chỉ hiện hữu bằng tên gọi mà thôi. Chăng 


114 Hoang Phong địch 


qua vì không hề có một sự hiện thực khách 
quan nào cả (cầu kết luận gợi lên cho chúng ta 
chủ thuyết căn bản của Duy Thức học). 


Vài lời lạm bàn của người dịch: 


Khái niệm về bản chất tánh không của 
mọi hiện tượng là một trong những khái 
niệm đặc thù và quan trọng nhất của Phật 
giáo. Khái niệm đó bao hàm thật nhiều 
lãnh vực triết học, chăng hạn như Triết học 
siêu hình (Metaphysic), Triết học về sự 
Hiểu biết (Epistemology), Hiện tượng học 
(Phenomenolosy)... Tất cả mọi hiện tượng 
(dharma) dù thuộc lãnh vực vật chất hay phi- 
vật-chất đều không hề hàm chứa một sự hiện 
hữu tự tại nào. Thật rõ ràng chúng ta có thể 
“sờ mó” được các vật thể, “theo dõi” được 
các biến cố, “hình dung” và “mô tả” được 
các hình ảnh tâm thần, cũng như “cảm 
nhận ” được các xúc cảm trong tâm thức, thế 
nhưng Đức Phật lại nói tất cả những thứ ấy 
“không thật” và đấy chỉ là “ảo giác”, và bản 
chất đích thật của chúng là “tánh không”. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 115 


Hầu hết các khoa học gia, học giả và triết 
gia Tây phương quan tâm đến Phật giáo đều 
tỏ ra kinh ngạc và sửng sốt trước khám phá 
thật táo bạo và siêu việt trên đầy của Đức 
Phật. Thật vậy, khái niệm về tánh không của 
mọi hiện tượng thật hết sức khó đề thấu triệt, 
vì nó vượt lên trên sự hiểu biết và trí thông 
minh thông thường. Suốt trên dòng tiễn hóa 
của nền văn minh nhân loại và kế cả trong 
thế giới ngày nay, chưa hề có một hệ thống tư 
tưởng, triết học hay tôn giáo nào nêu lên khái 
niệm đó, ngoại trừ Phật giáo. 


Muốn thấu triệt được khái niệm về tánh 
không của sự hiện hữu dù chỉ thuộc lãnh vực lý 
luận và phân tích cũng phải suy tư lâu dài và tập 
trung tâm thức thật mạnh. Sự hiểu biết đó gồm có 
nhiều cấp bậc khác nhau. Trong bài thuyết giảng 
trên đây Đức Đạt-Lai Lạt-Ma cho biết là dù cho 
ta đạt được sự hiểu biết tánh không bằng lý luận 
và chấp nhận “cá thê con người” hay “cái ngã” 
không hiện hữu đi nữa, thế nhưng kinh nghiệm 
sống chi phối bởi hiện thực chung quanh luôn 
hiện ra để chống lại sự quán nhận đó, vì thế đù 
cho chúng ta hiểu được “vô ngã” là gì thế nhưng 
chúng ta lúc nào cũng cảm thấy “chính mình” và 


116 Hoang Phong địch 


“người khác”, “cái này” và “cái kia”, “cái tốt” 
và “cái xâu”, “cái đúng” và “cái sai”... 

Vì thế thiết nghĩ có lẽ chúng ta nên vượt 
lên trên những gì thuộc vào kinh nghiệm bản 
thân lâu đời của mình đối với thế giới hiện 
tượng, hầu loại bỏ những chướng ngại cản trở 
sự quán nhận tánh không tuyệt đối của sự hiện 
hữu. Khi nào chúng ta cảm nhận được cái tánh 
không đó một cách trực tiếp và tự nhiên, không 
còn bị cản trở bởi bất cứ một xung năng nào 
của nghiệp lực hay một sức mạnh nào phát sinh 
từ tác động bản năng, thì khi đó chúng ta mới 
có thê tự nhận là mình năm bắt được bản thể 
trống không của sự hiện hữu trong thế giới này. 


Tuy nhiên, trên phương diện thực tế và 
thực dụng, dù chỉ quán nhận được khái niệm 
về tánh không của mọi hiện tượng ở một cấp 
bậc nào đó cũng đủ để biến nó trở thành một 
liều thuốc hóa giải cực mạnh, hầu giúp chúng 
ta loại bỏ được mọi sự bám víu vào những ảo 
giác trong thế giới này cũng như trong tâm 
thức của chính mình. 


Bures-Sur-Yvette, 01.09.11 
Hoang Phong chuyên ngữ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 117 


CÓT LÕI CỦA CỘI BỎ ĐÈ 
TÁNH KHÔNG LÀ GÌ 
Buddhadasa Bhikkhu 


Lời giới thiệu của người dịch: 


Tánh không là một chủ đề thật quan trọng 
và chủ yếu trong giáo lý Phật Giáo, nhưng 
cũng phức tạp, cao thâm và khó năm bắt, bằng 
chứng là khái niệm về tảnh không cũng đã được 
hiểu khác nhau giữa Phật Giáo Theravada và 
các học phái Phát Giáo Đại Thừa. 


Tánh không cũng là một khái niệm đặc 
thù và độc đáo nhất trong giáo lý Phật Giáo. 
Thát vậy, không có một nên văn minh nào, 
một hệ thống tự tưởng nào, một triết học nào, 
một tôn giáo nào, một khoa học nào nêu lên 
khái niệm này ngoài Phật Giáo. Đấy là một 
khái niệm vượt lên trên tất cả các tôn giáo, 


r 


kê cá “Phát Giáo ” dưới các hình thực “tín 


118 Hoang Phong địch 


ngưỡng” mang tính cách đại chúng. Ngày 
nay khái niệm về tánh không, cũng như một 
số các khái niệm khác của Phật Giáo, vẫn còn 
tiếp tục làm các nhà tư tưởng, các triết gia, 
học giả, khoa học gia... thuộc mọi lãnh vực 
trên toàn thể giới kinh ngạc. 


Buddhadasa 
(1906-1993) là một 
vị đại sự Thái Lan 
đã được mời thuyết 
giảng trong ba 
ngày tại bệnh viện 
Simraj ở Bangkok 
(buổi thuyết giảng 
đâu tiên được tổ 
chức vào giữa 
thảng chạp năm 
1961, hai buổi thuyết giảng sau vào đâu và cuối 
tháng giêng năm 1962). Ngay sau đó ba bài 
thuyết giảng này đã được ghi lại và góp chung 
thành một quyển sách nhỏ mang tựa để là “Cốt 
lõi của cội Bô-đề” xuất bản năm 1962 và đã 
được tái bản liên tục từ đó đến nay. Năm 1965, 
quyền sách này đã được cơ quan UNESCO thừa 
nhận là một quyển sách thượng thặng. 





Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo II9 


Mãi hơn 20 năm sau thì quyền sách này 
mới được dịch từ tiếng Thái sang tiếng Anh 
và xuất bản lần đầu vào năm 1985, và sau đó 
lại được tiếp tục dịch sang nhiễu ngôn ngữ 
khác. Đến năm 2006 thì quyền sách nhỏ này 
đã được cơ quan DNESCO chính thức đưa 
vào danh sách các tác phẩm thuộc gia tài văn 
hóa của nhân loại. 

Quyển sách gôm ba phân, ghỉ lại nội 
dung của ba buổi thuyết giảng: 

Phân I: Những điểm chính yếu nhất 
trong giáo huấn của Đức Phật 

Phần II: Túnh Không là gì (được chuyển 
ngữ dưới đáy) 

Phân III: Phải luyện tập như thế nào để 
thường trú trong tính không. 

Người dịch mạn phép xin ghép thêm một 
vài lời ghỉ chủ nhỏ vào phần chuyển ngữ với 
hy vọng có thể giúp người đọc dễ theo dõi 
nguyên bản hơn. Các lời ghỉ chú này được 
trình bày bằng chữ nghiêng và đặt trong hai 
dấu ngoặc. 


120 Hoang Phong địch 





Bìa quyển sách “Cốt lõi của cội Bỗ-đề” 


Phần II 
Tánh Không là gì 


Trong buổi nói chuyện trước đây tôi cũng 
đã nhắc đến tánh không và cho biết đấy là một 
chủ đề thật chủ yếu, thế nhưng tôi chưa kịp 
triển khai một cách đầy đủ và tương xứng với 
tầm quan trọng của nó. Thiết nghĩ chúng ta 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 121 


cần phải thấu triệt khái niệm này một cách sâu 
sắc hơn. Nhiều khía cạnh của chủ đề này quả 
thật là vẫn còn quá mù mờ, do đó tôi sẽ dành 
trọn buôi nói chuyện hôm nay cho đề tài này. 


Nhập đề 


Trong toàn bộ giáo huấn Phật Giáo thì 
tánh không là một chủ đề khó thấu triệt nhất, 
bởi vì đấy chính là phần cốt lõi. Cũng thật dễ 
hiểu, nếu đã là cốt lõi của Phật Giáo thì nhất 
định đấy cũng sẽ là một chủ đề thật tinh tế 
và sâu sắc. Các cách phỏng đoán và suy nghĩ 
thông thường không thể nào có thê giúp chúng 
ta hiểu được tánh không là gì, mà chính chúng 
ta phải dày công nghiên cứu một cách kiên trì 
và tường tận. 


Chữ “nghiên cứu” trong trường hợp này 
phải hàm chứa đầy đủ ý nghĩa của nó: tức 
là phải thường xuyên quan sát và phân tích 
tất cả những gì hiện ra trong tâm thức mình, 
dù đấy là một sự thích thú hay khó chịu. Chỉ 
có những ai đã từng theo dõi thật cẩn thận 
những diễn biến trong tâm thức mình thì mới 
có thể hiểu được Dhamma (Đạo Pháp) là 
gì. Những người chỉ biết nghiên cứu bằng 


122 Hoang Phong địch 


sách vở chăng những sẽ không hiểu được 
tánh không mà lại còn rất đễ bị sai lầm. Trái 
lại, những ai biết quan sát tất cả những gì 
xảy ra trong tâm thức mình và tự nhận định 
được những điều nào là đúng trong chính 
tâm thức mình thì mới không sợ bị lầm lẫn. 
Người này sẽ hiểu được đukkha (khổ đau) là 
øì, sự chấm dứt của đ„kkha là gì, và sau cùng 
sẽ hiểu được Damưna là gì. Sau đó khi đọc 
sách về tánh không thì người ấy mới có thể 
hiểu được đúng đắn chủ đề này. 

Từ lúc bước vào cõi đời này cho đến khi 
lâm chung, lúc nào chúng ta cũng phải luôn 
luyện tập theo cách sau đây: phải quán xét sự 
tiếp xúc giữa tâm thức mình với tất cả các sự 
vật chung quanh và phải nhận biết được bản 
chất của các hậu quả mang lại từ sự tiếp xúc 
đó. Trong quá trình của sự vận hành tự nhiên 
ấy, nhất định sự thích thú hay là đớn đau sẽ 
phải xảy ra, thế nhưng nếu theo dõi và quán 
xét được nó thì việc này cũng sẽ giúp cho tâm 
thức của chúng ta trở nên tỉnh táo và mạnh 
mẽ hơn. Tiếp tục tìm hiểu bản chất của tư 
duy như trên đây sẽ giúp giải thoát tâm thức 
khỏi đ„kkha - đây là một sự hiểu biết lợi ích 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 123 


nhất trong số tất cả các sự hiểu biết, và đây 
cũng là cách giúp chúng ta dân dân thực hiện 
được tánh không hay ý thức được nó là gì. 


Có lẽ quý vị vẫn còn nhớ là trong buồi 
thuyết trình trước đây chúng ta cũng đã nói 
đến là có nhiều người xem Đức Phật như một 
vị “Lương Y tâm thần”, và chúng ta cũng đã 
nói đến là có hai loại bệnh: loại thứ nhất là các 
bệnh thuộc thân xác và tâm thần, loại thứ hai 
là các bệnh thuộc lãnh vực tâm linh. Bệnh tâm 
linh là một căn bệnh không cho phép mình 
quán thấy được sự thật tối hậu của mọi sự vật 
đúng thật với những gì là như thế. Do đó bệnh 
ấy là một thứ bệnh liên quan đến vô minh, hay 
là sự hiểu biết sai lầm, và nếu đã là một sự 
hiểu biết sai lầm thì tất nhiên là nó sẽ đưa đến 
những hành động sai lầm và từ đó phát sinh 
ra khổ đau. 


Vậy phải làm thế nào để có thê chữa lành 
được căn bệnh tâm linh ấy? Phương thuốc 
giúp chữa khỏi chính là tánh không. Hơn nữa 
tánh không chăng những là một phương thuốc 
mà còn là cả một sự giải thoát có thể làm triệt 
tiêu tất cả mọi thứ bệnh tật, bởi vì phía sau 
tánh không sẽ chẳng còn lại gì cả. 


124 Hoang Phong địch 


Phương thuốc giúp chữa lành căn bệnh 
tâm linh chính là sự hiểu biết và phép luyện 
tập giúp ý thức được tánh không. Khi tánh 
không hiện ra, nó sẽ chữa khỏi căn bệnh. Khi 
đã khỏi bệnh thì ngoài tánh không ra sẽ chăng 
còn lại bất cứ một thứ gì khác, đấy là một thê 
dạng đã hoàn toàn loại bỏ được khổ đau và 
mọi thứ u mê tâm thần, là nguyên nhân gây 
ra mọi khổ đau. Tánh không ấy mang một ý 
nghĩa vô cùng rộng lớn, tự nó hàm chứa những 
phẩm tính như: không có gì có thể làm cho nó 
bị thoái hóa, cũng không thẻ triển khai hay cải 
thiện thêm cho nó, bất cứ một tác động nảo 
cũng đều vô hiệu. Đấy là một thê dạng vượt ra 
khỏi thời gian, bởi vì nó không còn gánh chịu 
sự sinh và cái chết nữa. Sự “hiện hữu” của nó 
hoàn toàn khác hăn với sự hiện hữu của các 
sự vật và cả các chúng sinh được sinh ra và 
phải chết. Bởi vì không có một thuật ngữ nào 
có thể diễn tả được nó nên chúng ta cũng chỉ 
biết mượn đặc tính “không hè biến đổi” của 
nó đề gọi nó là “tánh không bất biến” (yacuifé 
immuable / immufable emptiness). 


Nêu một người đã thực hiện được điêu 
ây - nói một cách chính xác hơn là khi “tâm 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 125 


thức” của người ấy đã thực hiện được tánh 
không một cách hoàn hảo - thì nó sẽ trở thành 
phương thuốc giúp cho người ấy chữa lành 
căn bệnh của mình. Sự chữa trị đó sẽ có hiệu 
quả tức khắc, và đấy cũng là một thê dạng vượt 
ra khỏi thời gian: một sức khoẻ đích thật (có 
nghĩa là không còn chết nữa). 


Tôi mong quý vị luôn ghi nhớ đến cách 
định nghĩa ấy của chữ “tánh không” - tiếng Pa- 
li gọi là suønará - đề có thể theo dõi đễ dàng 
những gì tôi sẽ trình bày chỉ tiết hơn dưới đây. 


Tắt cả đều là tánh không 


Trước hết chúng ta không nên quên là 
chính Đức Phật đã từng nói rằng mỗi lời mà 
Ngài thốt lên đều nhất thiết hướng vào chủ 
đề tánh không, Ngài không hè đề cập đến bất 
cứ gì khác, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Bất 
cứ một lời giáo huấn nào nếu không liên hệ 
gì với tánh không thì đấy không phải là lời 
nói nguyên thủy do chính Ngài thốt ra, và đây 
cũng có thể là do các vị đệ tử sau này của Ngài 
thêm vào, vì ham thích biện luận dông dài, 
nên đã tìm cách phô trương sự uyên bác của 
mình mà thôi. 


126 Hoang Phong địch 


Thật thế người ta có thê ghép thêm nhiều 
thứ vào giáo huấn nguyên thủy - thí dụ như 
chữ “trống không” ngày nay đã mang thêm 
nhiều cách ứng dụng khác nhau (xi nhắc 
thêm là tánh không là một khải niệm được 
hiểu khá khác biệt nhau giữa các học phải. 
Cách hiểu của Theravada rất “thực tế” và 
hướng thẳng vào tính cách vô ngã của một 
cả thể, việc ứng dụng do đó cũng “trực tiếp ”, 
“thực tế” và “giản đị ” hơn). Mặc đù sự “trỗng 
không” mang đặc tính bền vững và bắt biến, 
thế nhưng cách diễn đạt nó thì lại rất đa dạng. 
Nói thế để hiểu răng chúng ta sẽ chỉ khảo sát 
tánh không trong vòng giới hạn của một số 
khía cạnh sau đây: 


- sự vắng mặt của đukkha (khổ đau) 


- sự vắng mặt của những thứ u mê trong 
tâm thức khiến tạo ra dukkha 


A2 


- Sự văng mặt của cảm tính về “cái tôi 
và cái “của tôi” 

Đây là những gì biêu trưng cho thê dạng 
tánh không mà chúng ta sẽ dựa vào đây đê tu tập. 

Nêu chúng ta cô găng tìm trong sô các 
lời giảng huân của Đức Phật vê chủ đê này 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 127 


để xem có những lời giảng huấn nào dễ hiểu 
nhất và thường được Đức Phật nói đến nhất 
thì chúng ta sẽ thấy răng đấy là những lời mà 
Ngài khuyên chúng ta hãy nhìn vào thế giới 
này như là một sự trống không. Đấy là câu: 
“Sunnatfo lokam avekkhassu magharasa 
sada sato”, có nghĩa là: “Hãy xem thế giới 
là trống không, và nếu đủ khả năng để luôn ý 
thức được tánh không của thế giới thì cái chết 
cũng sẽ không còn nắm bắt được mình nữa”. 


Lời giảng trên đây khuyên chúng ta 
hãy nhìn vào thế giới như là một sự trống 
không cũng chính là một phép tu tập cao siêu 
nhất. Bất cứ ai muốn tự giải thoát khỏi các 
khó khăn gây ra bởi đ„kkJa và cái chết thì 
nhất thiết phải nhìn vào thế giới - có nghĩa 
là nhìn vào tất cả mọi sự vật - đúng thật với 
nó, nếu nói cách khác thì nó trống không về 
“cái tôi” và bất cứ gì thuộc vào “cái tôi”. Các 
câu tóm lược sau đây của Đức Phật đã nói lên 
tất cả sự lợi ích của phép tu tập ấy: “Mibbána 
(niết-bàn) chính là tánh không tối thượng” và 
*Wibbâna là niềm phúc hạnh tối thượng nhất”. 
Những gì vừa trình bày cho thấy thật rõ ràng 
là nibbâna, hay sự tắt nghỉ tuyệt đối của khổ 


128 Hoang Phong địch 


đau, và “tánh không tối thượng” có cùng một 
ý nghĩa như nhau. Thế nhưng nếu đã gọi đấy 
là một thứ tánh không “tối thượng” thì cũng 
có thê hình dung ra một thứ tánh không khác, 
không mang tính cách tối thượng và có thê 
xem như là một thứ tánh không còn khiếm 
khuyết hay sai lầm. Khi nào khả năng nhận 
biết được sự thật đã trở nên hoàn hảo và trong 
sáng, không còn vướng mắc bất cứ một chút 
bóng dáng nào của “cái tôi” và cái “của tôi”, 
thì khi đó nó mới có thể giúp hình dung ra 
được “tánh không tối thượng” là gì. Cái “tánh 
không tôi thượng” đó chính là ø¿bbâna bởi vì 
nó có khả năng dập tắt được ngọn lửa đang 
thiêu đốt chúng ta và làm cho cơn lốc của 
những hiện tượng vô thường phải lắng xuống. 
Vì thế “tánh không tối thượng” và sự “tắt nghỉ 
tối hậu của đu„k&ha” cũng chỉ là một thứ. 

Khi phát biểu rằng zbbâna là niềm phúc 
hạnh tối thượng, thì đấy cũng chỉ là một cách 
nói thuộc lãnh vực của sự thật tương đối. Thật 
ra thì đấy cũng chỉ là một cách phát biểu nhằm 
khuyến khích mọi người nên nghĩ đến việc tu 
tập, chăng qua cũng là vì đối với những người 
bình dị thì suốt đời họ chỉ biết nuôi mộng 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 129 


tìm được hạnh phúc thế thôi. Do đó khi bảo 
rằng niềt-bàn là hạnh phúc thì đây chỉ là cách 
nói nhằm đáp ứng sự ước mong trong lòng họ 
mà thôi, và tất nhiên đấy cũng chỉ là một cách 
nói mang tính cách thiết thực, bởi vì dù có giải 
thích và khẳng định với họ đấy là một thứ hạnh 
phúc tối thượng đi nữa thì trên thực tế miếr- 
bàn vẫn to lớn hơn và vượt cao hơn thể dạng 
hạnh phúc mà họ có thể hình dung ra được. 
Bởi vì cái hạnh phúc ấy của niết-bàn chính 
thực là tánh không. Dù sao đi nữa thì người 
ta cũng không thể nào bảo đấy là hạnh phúc 
hay là khổ đau được, bởi vì nó vượt xa hơn 
khổ đau và cả những thứ hạnh phúc thường 
tình. Thế nhưng nếu cứ giải thích loanh quanh 
như thế thì mọi người sẽ chẳng hiểu gì cả, 
vì thế nên không thể nào làm gì khác hơn là 
bắt buộc phải sử dụng cách nói thông thường 
và dễ hiểu để gọi nibbâna là “phúc hạnh tối 
thượng”. Do đó tôi cũng xin lưu ý quý vị là 
mỗi khi tôi nói đến chữ “phúc hạnh” thì nên 
hiểu rằng chữ ấy không mang ý nghĩa mà mọi 
người thường hiểu. Đấy là một thể dạng trống 
không về tất cả những thứ được sinh ra và lan 
tràn trong tâm thức (các f đuy và xúc cảm 


130 Hoang Phong địch 


trong tâm thức) và tắt cả những hiện tượng vô 
thường (/hể giới hiện tượng bên ngoài), bởi vì 
khi nào vẫn còn sự biến động (của đủ mọi thứ 
tư duy và xúc cảm trong nội tâm và của mọi 
hiện tượng chỉ phối và trói buộc một cá thể từ 
bồi cảnh bên ngoài) thì khi ấy sẽ không thê 
nào tìm được hạnh phúc đích thật được. Cái 
thê dạng phúc hạnh của sự trống không thật 
tuyệt vời, tươi mát và xứng đáng để chúng ta 
mong cầu. 


Trước hết phải hiểu rằng các sự cảm 
nhận thích thú hiện ra khi xảy ra sự tiếp xúc 
giữa các cơ quan giác cảm với các đối tượng 
từ bên ngoài, đều là ảo giác, đấy không 
phải là niềm phúc hạnh tối thượng. Niềm 
phúc hạnh của những người bình thường 
không phải là niềm phúc hạnh tối thượng 
của zibbána, bởi vì niềm phúc hạnh này chỉ 
là tánh không. Vì thế mỗi khi quý vị nghe 
nói đến: “NMibbâna là phúc hạnh tôi thượng” 
thì không được vội vã xem ø/bbána đúng 
với những gì mà quý vị hằng mong cầu, để 
rồi cứ nhìn vào đấy để mà ước mơ và để 
quên bằng đi là ø¿bbâna đồng thời cũng còn 
có nghĩa là tánh không tối thượng. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 131 


Không được bám víu vào bât cứ gì cả 


Giáo huấn của Đức Phật liên quan đến 
việc tu tập về tánh không chính là cốt lõi của 
toàn bộ giáo huấn Phật Giáo: “Không được 
bám víu vào bất cứ một thứ đhamma nào 
cả” (xin chú ý chữ dhamma - số nhiễu và viết 
không hoa - có nghĩa là các hiện tượng hiện 
ra trong sự hiện hữu của mình hay nói chung 
là tất cả các hiện tượng vô hình hay hữu hình 
thuộc vào thể giới và cả trong tâm thức của 
chỉnh mình, và chữ Dhamma - số ít và viết 
hoa - thì có nghĩa là Đạo Pháp). Nếu suy rộng 
ra thì câu trên đây cũng có nghĩa là: Dù bất 
cứ ai thì cũng không được năm bắt và bám 
víu vào bất cứ thứ gì để xem đấy là “cái tôi” 
hay là cái “của tôi”. Các chữ “dù bất cứ ai” có 
nghĩa là “tất cả mọi người” không ngoại trừ 
một người nào cả. Các chữ “nắm bắt và bám 
víu” thì có nghĩa là những gì sẽ làm phát sinh 
ra cảm tính về “cái tôi”. Các chữ “xem là cái 
tôi” có nghĩa là cảm thấy mình là một cá thê 
vững chắc, trường tồn, hay hàm chứa một linh 
hồn. Các chữ “như là cái của tôi” thì có nghĩa 
là chiếm hữu một hiện tượng liên hệ đến cảm 


A39 


tính của một “cái tôi”. Câu trên đây là cách 


132 Hoang Phong địch 


mà Đức Phật khuyên bảo chúng ta tuyệt đối 
không được phát động bất cứ một cảm tính 
nào về “cái tôi” và cái “của tôi” bằng cách 
liên kết nó với bất cứ một thứ gì khác (ức có 
nghĩa là không được xem một thứ gì đó - kể 
cả thán xác mình - là “tôi”, hay là một thứ 
gì đó thuộc sở hữu “của tôi”), dù đấy chỉ là 
một hạt bụi hay là một viên ngọc quý, hay đơn 
giản chỉ là một đối tượng của sự thèm muốn 
giác cảm, kế cả sự viên mãn tức là thể dạng 
cao nhất trong việc tu tập tâm linh. Không có 
bất cứ gì, nên nhớ là tuyệt đối không có bất cứ 
một thứ gì, có thể làm đối tượng cho sự bám 
víu, tức là để nắm bắt lấy chúng và để xem 
đây là “cái tôi” hay cái “của tôi”. Đây cũng 
chính là cốt lõi của giáo huấn Phật Giáo. Đức 
Phật cũng từng khăng định về điều đó. 

Đức Phật bảo răng khi nào được nghe 
câu nói ấy - tức “Không được bám víu vào bất 
cứ một đhana nào” - thì cũng có nghĩa là 
được nghe tất cả giáo huấn; mang câu nói ấy 
ra để luyện tập có nghĩa là hoàn tất được tất 
cả mọi sự tu tập; tiếp nhận được kết quả từ sự 
tu tập đó có nghĩa là tiếp nhận được tất cả quả 
mang lại từ toàn bộ giáo huấn. Tóm lại quý 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 133 


vị chớ nên lo sợ khi thấy có quá nhiều thứ để 
học hỏi. Đức Phật có nói rằng dù sự hiểu biết 
của Ngài nhiều như lá trong rừng thế nhưng 
những gì Ngài thuyết giảng nhằm giúp cho 
chúng ta tìm thấy øbbâna thì cũng chỉ như 
một nắm lá trong tay. “Nắm giáo lý” ấy trong 
bàn tay của Ngài biểu trưng cho nguyên tắc: 
không được nắm bắt hay bám víu vào bất cứ 
gì và xem đấy là “cái tôi” hay cái “của tôi”. 
Khi nào được nghe lời thuyết giảng ấy thì 
cũng có nghĩa là được nghe toàn bộ giáo huấn, 
bởi vì riêng nó đã hàm chứa và bao gồm tất cả 
các chủ đề. Và cũng không hề có bất cứ một 
chủ đề nào mà Đức Phật đã nêu lên lại không 
đề cập đến khổ đau và phương cách giúp loại 
bỏ khổ đau. Sự nắm bắt và bám víu là hai 
nguyên nhân mang lại khổ đau. Bất cứ nơi nào 
có sự nắm bắt và bám víu thì tất nơi đó sẽ phải 
có khô đau. Tu tập là cách chận đứng hoàn toàn 
và vĩnh viễn không cho sự năm bắt và bám víu 
có thê xảy ra nhằm giúp cho tâm thức lúc nào 
cũng trồng không. Vỏn vẹn và đơn giản đấy là 
những gì cần phải làm. Tất cả cũng chỉ có thế. 
“Phép tu tập ấy bao hàm toàn bộ tất cả 
các phép tu tập khác”. Vậy quý vị cũng nên 


134 Hoang Phong địch 


thử suy nghĩ xem còn có gì khác cần phải tu 
tập thêm hay không. Nếu một người nào đó, 
dù đấy là bất cứ ai, nếu tâm thức họ đã loại bỏ 
được mọi sự nắm bắt và bám víu, thì điều gì 
sẽ xảy ra trong tâm thức của người ấy? Quý vị 
thử suy nghĩ thật kỹ xem! Đề có thê hình dung 
những gì sẽ xảy ra thì chúng ta có thể căn cứ 
vào sự diễn tiến tuần tự theo từng giai đoạn 
một: khởi đầu là quy y Tam Bảo, giữ gìn giới 
luật và thiền định nhằm phát huy sự chú tâm và 
trí tuệ, sau đó là thực hiện được Con Đường, 
tiếp nhận được quả của Con Đường và cuối 
cùng là øiếi-bàn. Vào giai đoạn cuối cùng tức 
là niễi-bàn khi tâm thức đã loại bỏ được tất cả 
mọi thứ u mê (vô minh) và dukkha (khổ đau), 
thì nhờ đó sẽ đạt được thể dạng của Phật, 
của Dhamma (Đạo Pháp) và của Tăng Đoàn 
và trở thành “một” với toàn bộ Tam Bảo. Việc 
ấy có thể thực hiện được mà không cần phải 
cầu khẩn hay tụng niệm gì cả. Những thứ này 
chỉ là các hình thức lễ bái hay các nghi thức 
lễ lạc thuộc vào giai đoạn khởi đầu. Những 
hình thức ấy chỉ là những gì phụ thuộc bên 
ngoài, không giúp được mình hòa nhập sâu 
xa với Đức Phật, với Dhamưna và Tăng Đoàn, 
tức là những gì thuộc vào nội tâm. Trong 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 135 


khi đó đối với một người có một tâm thức 
trống không về sự nắm bắt và bám víu vào 
“cái tôi” và cái “của tôi”, dù là chỉ giữ được 
trong một khoảnh khắc ngắn, thì cũng có thê 
xem tâm thức của người ẫây đã thực hiện được 
tánh không vào đúng những khoảnh khắc ấy. 
Tâm thức đó sẽ rất tinh khiết, rạng ngời và an 
bình, và sẽ hòa nhập để trở thành một với Đức 
Phật, Djamzna và Tăng Đoàn. Tóm lại, mỗi 
khi tâm thức mình thực hiện được thể dạng 
giải thoát đó, thì sự nương tựa của mình nơi 
Tam Bảo mới trở thành đích thật được. 


Bồ thí là một hành động buông xả và 
cũng là một cách để buông bỏ chính mình 


Đến đây chúng ta hãy cùng bàn thảo về sự 
hào phóng (đâna / bố thí). Ý nghĩa hàm chứa 
trong hành động bố thí và hiến dâng chính là 
sự buông xả, không năm bắt và cũng không 
bám vu vào “cái tôi” và cái “của tôi” nữa. Một 
người bố thí mà còn nghĩ đến một sự hồi đáp 
to lớn hơn - thí dụ như bố thí để mong cầu đạt 
được một lâu đài trên thiên đường - thì đấy 
không phải là một sự bố thí mà chỉ là một sự 
mua bán. Đã bồ thí thì không được chờ đợi bất 
cứ một sự hồi đáp nào: đấy là cách buông bỏ 


136 Hoang Phong địch 


những thứ mà mình bám víu để xem đấy là “cái 
tôi” hay cái “của tôi”. Khi tâm thức của một 
người nào đó không còn vướng mắc vào cảm 
tính về một “cái tôi” hay cái “của tôi” nữa thì 
hành động bố thí của người ấy mới có thê mang 
tính cách tối thượng được, bởi vì khi đã buông 
bỏ ngay cả “cái tôi” của chính mình thì nào 
có còn lại gì nữa đâu để cho mình bố thí? Khi 
cảm tính của “cái tôi” bắt đầu tan biến thì cảm 
tính về cái “của tôi” (của cải vật chất và những 
bám viu tâm thân) cũng sẽ tan biến theo. Vì 
thế, chỉ trong những lúc mà mình đã đạt được 
một tâm thức thật sự trống không về cái ngã, 
tức có nghĩa là trong lúc đã buông bỏ được cái 
ngã của chính mình, thì mình mới có thê thực 
hiện được một sự bố thí đúng nghĩa của nó. 


Đạo đức đích thật hoàn toàn trống không 


Đến đây chúng ta cũng nên tìm hiểu thế 
nào là một thái độ hành xử đạo đức (si). Nếu 
một người có một tâm thức trống không, thoát 
khỏi mọi sự nắm bắt và bám víu vào “cái tôi” 
và các sự vật để xem đấy là cái “của tôi” thì 
những hành động, ngôn từ của người ấy mới 
có thê xem là đích thật và hoàn toàn đạo đức 
được. Tất cả các hình thức khác của đạo đức 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 137 


chỉ toàn là trò hề. Chúng ta quyết tâm nguyện 
không vi phạm vảo việc này hay việc nọ (&h¡ 
quy y chăng hạn), thế nhưng chúng ta cũng 
cứ vi phạm, thì đấy chăng phải là một trò hề 
hay sao? Chắng qua đấy là vì ngay từ lúc đầu 
chúng ta đã không biết phải làm thế nào đề dứt 
bỏ được “cái tôi” và cái “của tôi”. Vì không 
thoát khỏi “cái tôi” và cái “của tôi nên chúng 
ta không thê nào hành xử một cách thật sự đạo 
đức được. Giả sử có loại bỏ được “cái tôi” đi 
nữa thì cũng chỉ tạm thời mà thôi. Đây không 
phải là ariyakanfasila tức là cách hành xử đạo 
đức của các vị Thánh Nhân, mà đúng hơn chỉ 
là một thứ luân lý thường tình, khi trồi khi sụt 
và không thể nào trở thành siêu nhiên được. 
Trái lại trong trường hợp giữ được tâm thức 
trống không, dù chỉ giữ được trong chốc lát 
hoặc suốt một ngày hay một đêm, thì đấy cũng 
đã là một điều đáng kê, bởi vì trong những lúc 
ấy các hành động đạo đức của mình sẽ mang 
tính cách đích thật. 


Tánh không chính là thể dạng samadhi 
đích thật 

Theo phép luyện tập thiền định về sự 
tính lặng hay sự tập trung gọi là samadhi thì 


138 Hoang Phong địch 


một tâm thức trống không sẽ là samadji tối 
thượng, tức là một thể dạng tập trung bền 
vững và thăng bằng nhất mà tâm thức có thê 
thực hiện được. Nếu thiền định mà còn phải cố 
găng và phân đấu thì việc thiền định ấy chưa 
phải là thiền định, đấy cũng chăng khác gì tập 
trung tâm thức nhằm vào mục đích đạt được 
một thứ gì đó, dù cho đấy là thê dạng không 
bám víu vào năm thứ cấu hợp là &handha (ngũ 
ấn) cũng vậy. Phải hiểu rằng có hai thứ thiền 
định: đúng và không đúng. Chỉ khi nào tâm 
thức thực hiện được sự trống không về sự nắm 
bắt và bám víu vào “cái tôi” và cái “của tôi” 
thì mới có thể đạt được thê dạng hoàn toàn 
thăng bằng và đích thật của một sự tập trung 
đúng. Bất cứ ai có tâm thức trống không thì 
cũng sẽ có được một sự tập trung đúng đắn. 


Trí tuệ tối thượng là tánh không 


Đến đây chúng ta hãy tìm hiểu về trí 
tuệ (pannâ). Nên hiểu rằng sự hiểu biết, hay 
thực hiện được tánh không, hay trở thành tánh 
không thì tất cả cũng đều có nghĩa là trí tuệ tối 
thượng, bởi vì đúng vào lúc khi tâm thức đạt 
được sự trống không thì nó cũng trở nên vô 
cùng tỉnh tế và bén nhạy. Trái lại khi vô minh 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 139 


và sự hiểu biết sai lầm về mọi sự vật thâm 
nhập vào tâm thức và bao phủ lấy nó thì nhất 
định chúng sẽ làm phát sinh ra sự nắm bắt và 
bám víu vào “cái tôi” và cái “của tôi”, và đây 
chính là thể dạng tệ hại nhất của sự đần độn. 
Nếu quý vị suy nghĩ và nhìn lại mình thì quý 
vị cũng có thể nhận thấy một cách dễ dàng và 
minh bạch rằng mỗi khi thê dạng đần độn đó 
thoát ra khỏi tâm thức thì tâm thức tự nó cũng 
sẽ trở nên hết ngu đần (nhiểu lúc chúng ta cảm 
thấy mình quá dại dột, làm những chuyện thật 
ngu xuân không nên làm. Sự hối hận đó cho 
thấy rằng có những lúc tâm thức cũng loại bỏ 
được thể dạng đân độn, thể nhưng đấy chỉ có 
tính cách tạm thời vì sự đân độn cũng sẽ xâm 
chiếm trở lại tâm thức mình khi “cái tôi” và 
cải “của tôi” phát lộ trở lại và xô mình vào 
bóng tối của sự hoang mang và u mê). Khi 
tâm thức đã loại bỏ được sự ngu đần để trở 
nên trống không về “cái tôi” và cái “của tôi” 
thì nó sẽ đạt được sự hiểu biết hoàn hảo hay 
là trí tuệ. Chính vì thế mà các vị hiền nhân 
thường bảo rằng tánh không và trí tuệ - tức 
là khả năng chú tâm đúng (chánh định) giúp 
nhận biết được một cách minh bạch bản thê 
đích thật của mọi sự vật - cũng chỉ là một. Tuy 


140 Hoang Phong địch 


nhiên không phải chỉ vì chúng giống nhau 
mà gọi đấy là một thứ duy nhất. Trí tuệ đích 
thật và hoàn hảo là tánh không, trong cái tánh 
không ấy không hề có sự bám víu đại dột nào 
vào các thứ ảo giác. Một tâm thức khi loại bỏ 
được vô minh thì sẽ tìm thấy thê dạng nguyên 
sinh của nó, đấy là thể dạng tâm thức nguyên 
thủy và đích thật, và chính cái thể dạng ấy 
mới gọi là trí tuệ, có nghĩa là nó có khả năng 
nhận biết được sự thật của mọi sự vật đúng 
như thê (âm thức trồng không tức là trí tuệ và 
đấy cũng chính là thể dạng nguyên sinh của 
nó - tức chưa bị ô nhiễm bởi cảm tính của cái 
tôi và cải của tôi). 

Chữ “tâm thức” trình bày trên đây mang 
một ý nghĩa thật cá biệt, không nên nhằm lẫn 
nó với 89 hay 129 loại “tâm thức” liệt kê trong 
A-ti-đạtma luận (Abhidhamma). Chúng ta 
gọi “tâm thức đích thật và nguyên thủy” là một 
thứ tâm thức đã trở thành một với trí tuệ. Đây 
là một tâm thức trống không về sự năm bắt và 
bám víu vào “cái tôi” và cái “của tôi”, và người 
ta sẽ không còn có thể gọi thể dạng ấy là “tâm 
thức” nữa, mà phải gọi đấy là “tánh không”. 
Thế nhưng bởi vì “tánh không” ấy vẫn còn 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 141 


hàm chứa khả năng hiểu biết vì thế nên chúng 
ta đành phải tạm gọi nó là “tâm thức” thế thôi. 
Mỗi học phái gán cho nó một tên gọi khác 
nhau (Phát tính, bản thể của Phật, thực tại, 
hiện thực, tâm thức nguyên thủy hay nguyên 
sinh...), và đối với chúng ta thì cũng chỉ biết 
cho rằng bản thể đích thật của tâm thức chính 
là trí tuệ, tức là sự chú tâm giúp nhận biết được 
sự thật, không hàm chứa một sự nắm bắt hay 
bảm víu nào. Tóm lại là trí tuệ hoàn hảo luôn 
năm bên trong tánh không. 


Con Đường, Quả của Con Đường và 
Niết-bàn đều là Tánh Không 


Đến đây chúng ta sẽ đề cập đến việc thực 
hiện được Con Đường, Quả của Con Đường, 
và Nibbanâ (Niếr-bàn). Đây là các cấp bậc 
thăng tiến tuần tự của tánh không đề đạt đến 
cấp bậc cao nhất của nó là øibbanả hay còn 
gọi là tánh không tối thượng(2aramasunnata 
hay pararnmam sunnam). Do đó quý vị cũng có 
thê nhận thấy răng bắt đầu từ lúc khởi sự quy 
y, bố thí, tuân thủ giới luật, thiền định cho đến 
khi đạt được trí tuệ thì tuyệt nhiên chăng có 
một thứ gì khác ngoài tánh không, tức là thê 


142 Hoang Phong địch 


dạng không-bám-víu vào cái ngã. Sự thực hiện 
Con Đường, Quả mang lại từ sự thực hiện ấy 
và cả nibbanâ tất cả cũng chỉ là tánh không, 
điểm khác biệt duy nhất là nbban4 thuộc vào 
cấp bậc tối thượng thế thôi. 


Do đó khi Đức Phật nói rằng nếu nghe 
được giáo huấn đó thì cũng có nghĩa là nghe 
được toàn bộ giáo huấn; thực hiện được giáo 
huấn đó có nghĩa là hoàn tất được tất cả sự tu 
tập; tiếp nhận được quả của sự tu tập đó có nghĩa 
là tiếp nhận được tất cả các kết quả. Ý nghĩa ấy 
của chữ “tánh không” mang một tầm quan trọng 
thật lớn, quý vị nên ghi nhớ điều này. 


Tắt cả đều là dhamma 


Đến đây chúng ta sẽ tìm hiểu xem 
tại sao tất cả mọi hiện tượng đều được gỌI 
là “đhamma”. Trước khi nói lên chữ này thì 
quý vị cũng phải hiểu thật tường tận đấy là gì. 
Chữ đhamma có nghĩa là tất cả những gì hiện 
hữu. Khi Đức Phật nói đến “ởá/ cả đhamma "thì 
đây có nghĩa là tất cả mọi hiện tượng, không 
có một ngoại lệ nào cả, dù chúng thuộc lãnh 
vực vật chất, tỉnh thần hay tâm linh. Nếu như 
có một thứ gì nằm ra bên ngoài cả ba thê loại 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 143 


ấy thì nó cũng vẫn thuộc vào cách định nghĩa 
của thuật ngữ “24? cả dhamma”. Tôi mong 
rằng quý vị có thê nắm vững được cách định 
nghĩa này: là mọi “thế giới” của những vật thê 
vật chất, có nghĩa là bao gồm tất cả các “lãnh 
vực” của những vật thể vật chất, tất cả đều 
là đhamma. Một tâm thức ý thức được tất cả 
các thế giới ấy thì tự nó cũng là một đhamưna. 
Nếu tâm thức và thế giới tiếp xúc với nhau thì 
sự tiếp xúc đó cũng là một dhamna. Nếu sự 
tiếp xúc đó làm phát sinh ra các hậu quả chăng 
hạn như tình thương yêu, hận thù, ghét bỏ, sợ 
hãi, kể cả trí tuệ và sự quán thấy trong sáng về 
mọi sự vật đúng là như thé..., thì tắt cả các hình 
thức phản ứng ấy cũng đều là các đhamma. 
Dù cho chúng đúng hay sai, tốt hay xấu, thì tất 
cả cũng đều là đhzmzna. Nếu trí tuệ làm phát 
sinh ra những thứ hiểu biết khác nhau trong 
nội tâm thì những thứ ấy cũng gọi là đhamưa. 
Nếu các thứ hiểu biết ấy đưa đến việc giữ giới, 
thiền định, hay trí tuệ (u giới, fu định và tu 
tuệ) hay bất cứ một phép tu tập nào, thì việc 
tu tập ấy cũng là một đhamma. Đỗi với các 
kết quả mang lại sự tu tập ấy - dù được biểu 
trưng bằng các thuật ngữ như “sự thực hiện 


144 Hoang Phong địch 


được Con Đường (sự giác nñngó), quả mang lại 
từ Con Đường (sự giải thoát) hay là nibbaná 
(niếr-bàn)” - thì tất cả cũng là các dhamma. 


Tóm lại là tất cả những thứ ấy đều 
là đhamưna. Thuật ngữ này bao hàm tất cả, gồm 
từ thế giới của các vật thể vật chất cho đến các 
kết quả mang lại từ sự tu tập Dhamưua (Đạo 
Pháp), sự thực hiện được Con Đường, quả 
mang lại từ Con Đường. Như đã nói đến trên 
đây, nếu nhìn thấy được mỗi sự vật ấy một 
cách thật minh bạch thì cũng có nghĩa là nhìn 
thấy “tất cả các sự vật” và cũng sẽ hiểu được 
rằng đối với bất cứ gì dù là do chính Đức Phật 
giảng dạy thì cũng không được nắm bắt hay 
xem đấy là các đối tượng của sự bám víu. Cái 
thân xác này không phải là một đối tượng để 
năm bắt hay bám víu, đối với tâm thức thì lại 
càng không nên nắm bắt và bám víu bởi vì đấy 
là một thứ ảo giác khác to lớn hơn nhiều. Vì 
thế Đức Phật cũng đã từng nói, nếu nhất định 
cứ một mực khăng khăng bám víu vào một 
thứ gì đó để xem đấy là “cái tôi” thì tốt hơn 
nên bám víu vào thân xác bởi vì nó biến đối 
chậm chạp hơn, và nó cũng không lừa phỉnh 
mình tệ hại như tâm thức (nếu xem thán xác là 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 145 


“cải tôi” thì có thể mình sẽ lo trau chuốt nó, 
tô điểm phấn son cho nó, xức nước hoa cho 
nó, tập thể dục cho lông ngực nở nang cân 
đối, đeo đông hồ đất tiên, trang sức lấp lánh, 
sửa sang “sắc đẹp”, “cắt bớt” chỗ này, “độn 
thêm ” chỗ kia... Tất cả các thứ ấy không đến 
đổi nguy hiểm như khi xem tâm thức là “cái 
tôi ”, bởi vì khi đã xem nó là “cái tôi” thì sự 
ích kỷ sẽ bùng lên, hận thù phái sinh, tự ái dày 
vỏ, tham lam xúi dục, trong lòng nuôi nẵng 
đủ mọi thứ hy vọng, ước mơ, mưu mô, tiếc 
nuối, yêu thương, ghét bỏ... khiến làm phát 
sinh ra đủ mọi thứ xúc cảm bắn loạn và điên 
rô, cũng như mọi thứ ảo giác và tưởng tượng 
bệnh hoạn, đưa đến những hành động hung 
bạo, phá phách, tự tử, sát sinh..., hoặc đưới 
một thể dạng rộng lớn hơn tức là chiến tranh 
khi cho rằng đây là gian nhà “của tôi”, đất 
nước “của tôi”, tôn giáo “của tôi”, sự tự do 
“BI TỐC vujj 


Chữ “tâm thức” trong trường hợp trên 
đây không mang cùng một ý nghĩa với chữ 
“tâm thức” khi được dùng để chỉ định “tâm 
thức” là một với “tánh không” (âm thức chỉ 
có thể trở thành một với tánh không khi nào nó 


146 Hoang Phong địch 


đã tìm thấy trí tuệ hay là thể dạng nguyên sinh 
của nó). Chữ “tâm thức” trên chỉ có nghĩa là 
“tâm thần”, tức là “tâm thức” hiểu theo cách 
thông thường. Sự tiếp xúc giữa thể dạng tâm 
thức ấy và thế giới sẽ làm phát sinh ra mọi thứ 
cảm tính như yêu thương, hận thù, giận dữ, 
v.v.... Đấy là các thê loại đhamzna càng không 
nên bám víu hơn so với các thứ đhamma thuộc 
thân xác, bởi vì chúng là những thứ ảo giác 
phát sinh từ sự mù quáng của một tâm thức 
u mê (các cảm tính hay ảo giác ấy luôn biến 
động khó theo dõi để có thể chủ động được 
chúng. Chung không hiện ra lù là như thán 
xác). Nắm bắt và bám víu vào những thứ ấy 
thật vô cùng nguy hiểm. 


Đức Phật có nói rằng ngay cả sự chú tâm 
giúp quán thấy được sự thật của mọi sự vật 
cũng không được xem là căn nguyên của sự 
năm bắt và bám víu, bởi vì đấy cũng chỉ là 
một thành phần của thiên nhiên. Bám víu vào 
đây cũng chỉ là cách tạo ra thêm những ý nghĩ 
sai lầm: người ta có thể sẽ tưởng tượng ra một 
con người nào đó có thể đạt được một khả 
năng trí tuệ như thế, và để tin rằng đấy là cái 
trí tuệ “của tôi”. Sự bám víu sẽ làm cho tâm 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 147 


thức trở nên nặng nề và chao đảo dưới sự chỉ 
phối của mọi biến động xảy ra, và từ đó sẽ 
sinh ra dukkha (khổ đau). Chỉ nên đơn giản 
xem sự hiểu biết là sự hiểu biết. Nếu dại dột 
bám víu vào đấy để xem là cái “của tôi”, thì nó 
sẽ lôi kéo theo nhiều thứ bám víu khác, chẳng 
hạn như các thứ “nghi thức lễ bái và các hình 
thức lễ lạc”, khiến cho chúng ta càng thêm 
khổ sở mà cũng chăng biết là tại sao (đoạn 
này khá khúc triết và cô đọng, do đó xin mạn 
phép được giải thích thêm với tất cả sự dè đặt. 
Bám víu vào sự hiểu biết và xem đấy là “cái 
” sẽ đưa đến sự kiêu ngạo và đấy cũng là 
chướng ngại “thứ ba” trong số “mười thứ 
chướng ngại” (enfraves, empêchemenifs / 
obstacles) buộc chặt con người vào vòng sinh 
tử. Khái niệm về “mười thứ chướng ngại” 
gọi là samyojana (tiếng Phạn và Pa-li), kinh 
sách tiếng Việt gốc Hán ngữ gọi là “Thập 
Sử” hay “Thập Đại” hay “Thập Căn Phiên 
Não”. Trên đường tu tập nếu bảm víu vào sự 
hiểu biết của mình - phiên não thứ ba trong 
số mười thứ phiên não - thì có thể sẽ bày ra 
mọi thứ hình thức nghỉ lễ trói buộc, khiến cho 


tôi 


mình thêm khổ sở chăng ?). 


148 Hoang Phong địch 


Tu tập Dhamưna cũng thế: chỉ cần biết 
đơn giản tu tập thế thôi. Kết quả tự nó sẽ 
tương xứng với mức độ tu tập của mình - đấy 
cũng chỉ là một sự thật của thiên nhiên. Nếu 
năm bắt và bám víu vào sự tu tập ấy để xem 
là “cái tôi” hay cái “của tôi” thì lại càng dễ 
khiến mình rơi vào sự sai lầm nặng nề hơn, 
tức là tạo ra thêm cho mình một “cải tôi” hoàn 
toàn vô căn cứ, và do đó sẽ mang lại khổ đau 
không kém gì như khi bám víu vào những thứ 
thật thô thiển khác như sự thèm khát tính dục 
chăng hạn. 


Đối với việc thực hiện được Con Đường, 
tiếp nhận được quả của Con Đường và riế¡- 
bàn, thì tất cả cũng chỉ là đhamưna, là thành 
phần của thiên nhiên. Chúng là như thế thì cứ 
xem chúng là như thế. Ngay cả tánh không 
cũng chỉ là thành phần của thiên nhiên. Nếu 
năm bắt nó và bám víu vào nó, thì đấy sẽ là 
một thứ z/bban4d không đích thật, một thứ tánh 
không sai lầm, bởi vì đối với mibbanâ đích 
thật tức tánh không đích thật thì không thể 
nào năm bắt được nó. Chính vì thế nên mỗi 
khi nắm bắt øibban4 hay tánh không và xem 
đây như là “cái tôi” hay cái “của tôi” thì tức 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 149 


khắc và đồng thời cũng sẽ tự tách rời mình ra 
khỏi những thứ ấy. 

Tất cả những gì trình bày trên đây 
cho thấy tuyệt đối không có bất cứ gì khác 
hơn là đhammna. Thuật ngữ dhamma đồng 
nghĩa với chữ “thiên nhiên”. Cách giải thích 
này khá phù hợp với nghĩa từ chương của 
chữ đhamma, bởi vì ý nghĩa nguyên thủy của 
chữ này là “một sự vật có thể tự duy trì lấy 
nó “. Các đhamma được phân chia thành hai 
thể loại khác nhau: một thể loại luôn chuyên 
động và một thê loại thì không. Thể loại gồm 
các đhamma thường xuyên chuyên động hàm 
chứa một động lực thúc đây chúng nhằm để 
duy trì chúng trong chính sự chuyên động đó 
của chúng, nói cách khác thì chính chúng là 
dòng chảy của sự đổi thay (uô (hưởng). Thê 
loại gồm các đhamma không chuyển động thì 
không hàm chứa các yêu tố gây ra sự chuyển 
động đó, đấy là nibban4 hay là tánh không. 


Tóm lại, có hai thể loại đhamma : một 
thể loại gồm các sự vật luôn chuyên động và 
một thể loại thì không, cả hai đều đơn giản 
chỉ là đhammma, tức là các sự vật tự duy trì 
được trong một thể dạng nào đó ( đuy trì 


150 Hoang Phong địch 


được trong thể dạng biến động hay tự duy trì 
được trong thể dạng không biến động - chẳng 
hạn như tánh không). Tất cả đều là thiên 
nhiên (hay fự nhiên), đơn giản chỉ là các thành 
phần của thiên nhiên. Do đó nếu đấy chỉ đơn 
giản là các đhamma (thành phần của thiên 
nhiên lôi kéo trong một sự vận hành tự nhiên) 
thì làm thế nào mà chúng có thể trở thành “cái 
tôi” hay là cái “của tôi” được? Trong bối cảnh 
đó đhamưna cũng sẽ chỉ có nghĩa là “thiên 
nhiên”, đương nhiên là như thế. Người ta cũng 
có thê gọi đhamma là tathatâ (có nghĩa là như 
thể / ainsité / suchness, và chính Đức Phật 
cũng tự gọi mình là “Như Lai” tức có nghĩa 
là “Như Thể”): dhamma là như thế thì cử là 
như thế, không thể khác hơn được. Chỉ toàn 
là đhamma. “Tất cả mọi thứ” đều có nghĩa là 
đdhamma: không có một thứ đhamma nào lại 
không hàm chứa trong “tất cả mọi sự vật”. 


Trái lại Dhamưna đích thật (ức là Đạo 
Pháp, viết chữ hoa và thuộc số ít) thì dù thuộc 
vào lãnh vực nào, cấp bậc nào hay thể loại 
nào thì cũng đều nhất thiết là tánh không, 
hoàn toàn trống không về “cái ngã” (Đạo 
Pháp là vô ngã). Tóm lại chúng ta phải nhìn 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 151 


thấy tánh không hàm chứa trong tất cả mọi sự 
vật, hoặc nói một cách đơn giản hơn là trong 
tất cả các đhamma (xin ghỉ chú thêm là khi 
Buddhadasa nêu lên quan điểm về tánh không 
nơi tất cả mọi hiện tượng như trên đây thì 
một cách gián tiếp ông đã đến gân với “cách 
hiểu ” của Đại Thừa về khái niệm này). Theo 
phép suy luận lô-gic (dựa vào sự hợp Ïÿ) thì 
chúng ta sẽ có các phương trình như sau: 


Tất cả mọi sự vật = đều là đhamưna 
Tất cả mọi sự vật = đều là tánh không 
Các đhamma = đều là tánh không 


(trên đáy là ba về của tam đoạn luận 
- syllogism -: tất cả mọi người đếu chết, 
Aristoteles là người, Aristoteles cũng sẽ chết) 

Người ta có thể trình bày khái niệm 
trên đây bằng nhiều cách khác nhau (6hiễu 
cách giải thích khác nhau về tánh không) thê 
nhưng điều thật sự quan trọng và cần phải 
hiểu thì cũng không có gì khác hơn là chính 
bản chất của sự trống không. Chúng ta không 
được bám víu vào bất cứ thứ gì để xem đấy 
là “cái tôi” và cái “của tôi”. Đấy là cách giúp 
chúng ta nhận thấy một cách minh bạch tánh 


152 Hoang Phong địch 


không là bản chất của tất cả mọi sự vật. Chỉ 
khi nào loại bỏ được tất cả mọi thứ tư duy 
sai lầm (cho rằng có “cải tôi” và cải “của 
ôi ”) thì khi đó chúng ta mới có thê nhận thấy 
được cái bản chất ấy. Nếu muốn quán thấy 
được tánh không thì cần phải có pannâ (hay 
nang, jnana, tức là trí tuệ hay bảt-nhã), là một 
thê dạng hiểu biết tỉnh khiết đã loại bỏ được 
mọi thứ u mê tâm thần. 


Các thứ dhamma của vô mỉnh 


Ngoài ra cũng có thêm một thứ đhamna 
nữa gọi là đhamưna của vô minh hay của sự 
hiểu biết sai lầm, tức là những phản ứng phát 
sinh từ sự tiếp xúc giữa tâm thức và thế giới 
vật chất. Như đã được trình bày trên đây, khi 
dhamưmna tâm thức tiếp xúc với đhamưna mang 
tính cách vật chất (maférialité / materiality / 
tức là những gì mang tính cách cụ thể hay thực 
£hể) thì tức khắc một phản ứng sẽ phát sinh 
dưới hình thức giác cảm, và từ giác cảm đó sẽ 
đưa đến hoặc là không đưa đến một xúc cảm 
(cảm tính). Tiếp theo đó, người ta có thê sẽ ngả 
theo hoặc con đường của sự u mê (vô minh) 
hoặc con đường của sự quán thấy sáng suốt, 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 153 


tất cả đều do sự tác động của các điều kiện bên 
ngoài (Đối cảnh) và bản chất thuộc vào thê loại 
dhamma đó (tức sự hiểu biết hay ô nhiễm tâm 
thân). Dhamma của vô minh thì cũng chăng 
phải là gì khác hơn là đamna của sự nắm bắt 
và bám víu vào “cái tôi” và cái “của tôi”, là 
những thứ hoản toàn mang tính cách ảo giác. 
Vì thế cũng nên hiểu đấy cũng chỉ là một thứ 
dhamma (như tất cả các dhamma khác). Bản 
chất đích thật của nó cũng chỉ là tánh không. 


Vô minh là tánh không, sự quán thấy 
minh bạch hay ø#bban4 cũng là tánh không; 
tất cả cũng chỉ là đh#amma. Nếu nhìn những 
thứ ấy đúng như thế thì chúng ta cũng sẽ hiểu 
được rằng chúng hoàn toàn trống không về 
cái ngã. Tuy rằng các đhamưna trong lãnh vực 
của vô minh vẫn là “một” với tánh không, thế 
nhưng chúng vẫn còn tiếp tục làm phát sinh ra 
ảo giác về “cái tôi”. Do đó chúng ta phải thật 
cảnh giác đối với các đhamưna của sự nắm bắt 
và bám víu cũng như của sự quán thấy sai lầm 
về mọi sự vật - tất cả đều gồm chung trong 
thuật ngữ “tất cả mọi sự vật”. 


Nếu chúng ta quán thấy được một cách 
minh bạch tât cả mọi sự vật thì sự bám víu 


154 Hoang Phong địch 


mang đầy u mê sẽ không thê phát sinh ra được. 
Ngược lại nếu sự quán thấy của chúng ta thiếu 
minh bạch và chúng ta chỉ biết nhắm mắt chạy 
theo các bản năng thú tính của mình một cách 
dại dột và sai lầm, thì đấy cũng chắng khác 
gì như tự mở cửa ngày càng rộng hơn đề đón 
rước các thứ đhamma của vô minh. 

Nắm bắt và bám víu là một thứ di sản 
lưu truyền trong con người chúng ta từ muôn 
thuở (có thể hiểu như một thứ bản năng sinh 
tôn chung cho tất cả mọi sinh vật, thế nhưng 
đổi với con người thì bản năng đó ảnh hưởng 
bởi giáo dục và trí thông mình đã trở thành 
những thứ xung năng mang tính cách chủ 
động - năm bắt và bám víu - vượt xa bản 
năng sinh tôn nguyên thủy. Thí dụ như con 
người không còn “kiểm ăn” nữa mà biết tích 
lũy của cải, gởi tiễn trong ngân hàng, mưu 
mô, lường gạt, đưa đến bạo động và cuối 
cùng là chiến tranh). Nếu quan sát và phân 
tích thật kỹ thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng 
những người chung quanh chúng ta chắng 
những luôn tìm cách khuyên dạy chúng ta bắt 
chước theo họ - dù vô tình hay cố ý - để cùng 
bước với họ vào con đường vô minh mà hơn 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 155 


nữa họ còn chỉ dạy cho chúng ta cách thức 
phải bám víu vào “cái tôi” và cái “của tôi” 
như thế nào (một sự nhận xét thật sâu sắc, fuy 
nhiên cũng có thể mở rộng hơn cách nhìn đó: 
không phải những sự “chỉ dạy” ấy chỉ giới 
hạn trong lãnh vực giữa các cá nhân với nhau 
mà thật ra thì các thứ giáo thuyết, chủ nghĩa, 
tuyên truyền, quảng cáo, bảo chỉ cũng như 
các phương tiện truyền thông... trong đó kể 
cả mạng lưới internet, chẳng phải là những 
phương tiện nhằm để khích động chúng ta, 
xui dục chúng ta bước theo những người khác 
trên con đường “vô mình `” và “bảm víu `” vào 
“cái tôi” và cái “của tôi ` dưới đu mọi hình 
thức hay sao? Đáu phải chỉ có cha mẹ, anh 
em, bạn bè, thân thuộc, xóm giêng, thầy cô... 
mới là những người làm gương và dạy cho 
chúng ta những thứ ấy. Vì thẾ một người tu 
hành - tại gia hay nơi chùa chiên - nếu muốn 
thoát khỏi mạng lưới vô mình dây đặc đang 
bao phủ, giam hãm và siết chặt lấy mình, xui 
dục mình bảm víu vào cải ngã của mình thì 
phải cần đến một sự quán thấy mình bạch và 
một nghị lực phi thưởng). Họ không bao giờ 
tập cho chúng ta biết nhìn vào bản chất vô ngã 


156 Hoang Phong địch 


của mọi sự vật. Trẻ con chăng những không 
bao giờ được chỉ dạy về những thứ Ấy, mà hơn 
thế nữa người lớn còn luôn tìm cách đối thoại 
với chúng dưới tư cách là những cá thể hoàn 
toàn biệt lập (có nghĩa là một cá thể độc lập 
tách rời ra khỏi những đứa trẻ như là một chủ 
thể cách biệt nhằm để chỉ dạy cho chúng, và 
những sự chỉ dạy ấy cũng chỉ là các cách củng 
cố thêm cảm tính về “cái tôi” và cái “của tôi ” 
của chúng và của chính mình). Một đứa bé 
mới sinh ra đời chưa có cảm tính về một “cái 
tôi” biệt lập trong tâm thức của nó, sau đó thì 
nó mới dần dần nhận biết được cảm tính ấy 
xuyên qua môi trường chung quanh nó. Khi 
mới mở mắt chào đời và bắt đầu ý thức được 
một thứ gì đó thì người lớn tập cho nó bám víu 
vào đấy: đây là cha “của nó”, mẹ “của nó”, 
gian nhà “của nó”, thức ăn “của nó”; kê cả cái 
đĩa đựng thức ăn cũng là “của nó” và không 
ai được sử dụng cái đĩa ấy “của nó”! (hí dụ 
khi nó va đầu vào góc bàn chẳng hạn thì nó tự 
ÿ thức được là góc bàn không phải là nó, tức 
không phải “cái tôi ` của nó, hoặc người lớn 
khi trông thấy nó bị va đâu thì dạy nó phải cẩn 
thận tránh xa góc bàn, hoặc lấy tay đánh góc 
bàn đề trừng trị một thứ gì đó khác với nó và 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 157 


đã gây ra đau đớn cho nó. Đấy là cách gián 
tiếp củng cô “cái tôi” bên trong tâm thức của 
nó. Tóm lại giáo dục, môi trường và sự sống 
thường xuyên tạo ra cảm tính về “cái tôi ” bên 
trong tâm thức của đứa bé. Cái tôi ” ấy lại tiếp 
tục biến đổi dưới tác động của những điều 
“học hỏi ” mới và các “kinh nghiệm ` mới, và 
cả các biến đổi mới trên thân xác của nó, để 
tạo ra một “cái tôi” mới Khác hơn với “cải 
tôi ” mà nó đã có trong những giáy phút trước 
đó, trong những ngày hay những năm trước 
đó và để dân dân chuyển thành “cải tôi” của 
một người trưởng thành, của một người cha, 
một người mẹ, của một 'igười giả đang hấp 
hồi. “Cái tôi ” đang: tuân tự biến đổi trong 
kiếp sống này của mỗi cá thể qua những “thể 
dạng ` khác nhau - trẻ thơ, trưởng thành, già 
nua - nhự vừa thấy và sau cùng thì sẽ nhờ vào 
cái chết để trở thành “cái tôi” của một đứa 
bé khác đưới một tên gọi khác và mang theo 
với nó các thứ hiểu biết và các kinh nghiệm từ 
trước dưới hình thức những vết hăn ghỉ đậm 
trên dòng trì thức liên tục của nó. Trong kiếp 
sống mới nó có thể sẽ bị va đẫu vào một góc 
bàn để ÿ thức được một “cải tôi” mới. Đáy là 
quá trình vận hành của “cải tôi” trong kiếp 


158 Hoang Phong địch 


sống hiện tại và cả trong tương lai. Bám víu 
vào “cái tôi” để tạo ra cho mình những sự 
lâm lẫn và những xúc cảm bấn loạn là một sự 
sai lẫm, và năm bắt lấy “cái tôi” ấy để xem nó 
là một thứ linh hôn trường tôn bắt biển cũng 
sẽ là một thứ sai lâm khác nữa). Quá trình vận 
hành vượt khỏi sự ý thức của mình - hay sự 
hình thành của một “cái tôi” trong tri thức và 
sự phát triển của nó - là một sự diễn tiễn theo 
đúng với các quy luật chi phối nó (gwy luật 
tương liên, nguyên nhán hậu quả...). Trái lại, 
cảm tính về sự vắng mặt của “cái tôi” thì lại 
không bao giờ hiển hiện lên, do đó suốt trong 
khoảng thời gian từ khi còn bé cho đến lúc 
trưởng thành, một cá thể tiếp tục chất chứa 
đầy những sự bám víu và những thứ u mê tâm 
thần do chính những sự bám víu ấy gây ra. 
Đối với cá thể ấy “cái tôi” chính là sự sống 
và sự sống cũng chính là “cái tôi”. Thế nhưng 
khi mà bản năng của sự bám víu vào “cái tôi” 
bắt đầu được xem như là một sự sống bình 
thường với tất cả ý nghĩa của nó, thì sự sống 
đó cũng sẽ bị buộc chặt vào đukkha (khổ đan). 
Cái tôi đó trở nên thật nặng nề và ngột ngạt, 
bế tắc, rát bỏng và thật đớn đau (đôi khi chúng 
ta ngôi khóc hay cười một mình, lo buôn hay 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 159 


hớn hỏ, hồi tiếc hay hy vọng, giận dữ hay yêu 
thương..., thì đấy là một vài hình thức bế tắc 
thật nặng nê mà Buddhadasa muốn nêu lên)- 
tóm lại là một cuộc sống hàm chứa mọi triệu 
chứng của dukkha. 


Tóm lại, mỗi khi xảy ra sự nắm bắt và 
bám víu vào bất cứ gì, kế cả những thứ tốt 
đẹp nhất thì tức khắc sẽ sinh ra khổ đau. Nếu 
nhìn theo cách đó thì những gì mà thiên hạ 
cho là tốt thì thật ra cũng chỉ là một sự sai 
lầm hay là mang tính cách tệ hại bởi vì “cái 
tốt” cũng là một hình thức của “đu#kha” - 
một thứ đ„kkha đã được thuần hóa, thế nhưng 
đây vẫn là đukkha, chẳng qua bởi vì tâm thức 
không trống không và luôn bị bấn loạn. Chỉ 
khi nào tâm thức trồng không và vượt lên trên 
cái tốt cũng như cái xấu thì khi đó mới loại bỏ 
được đuk*kha. 

Thật vậy, khái niệm quan trọng nhất 
trong giáo huấn Phật Giáo có thể tóm lược 
thật chính xác bằng câu sau đây: “Tuyệt đối 
không được bám víu vào bắt cứ gì cả” (“sabbe 
dhamma nalam abhinivesaya”). Câu này cũng 
có nghĩa là phải loại bỏ hoàn toàn mọi sự nắm 
bắt và bám víu vào mọi sự vật để xem đấy là 


160 Hoang Phong địch 


^533 


“cái tôi” và cái “của tôi”. Thật ra cũng chỉ có 
thế, nào có gì khó hiểu đâu! 

Khi nào chúng ta vẫn còn nhận diện 
mình qua những sự bám víu, và khi những sự 
bám víu ấy đã trở thành một với chính mình, 
thì khi đó chúng ta cũng sẽ không còn làm 
được bất cứ gì nữa. Vậy khi tâm thức mình 
đã rơi vào tình trạng đó thì ai sẽ có thể giúp 
mình được? Câu trả lời sẽ là: (chẳng có ai 
cả) chỉ có tâm thức mình mới có thể giúp 
được mình mà thôi. Như đã trình bày trên 
đây là không có bất cứ thứ gì không phải 
là đhamma: sự sai lầm là một dhamma, sự 
thật cũng là một đhamưna, dukkha (khổ ẩau) 
là một đhammma, sự đình chỉ của dukkha (sự 
giải thoá£) là một dhamma, phương tiện làm 
đình chỉ dukkha (Đạo Pháp) cũng là dhamma, 
tâm thức là đhamma, thần xác là dhamma. 
Vì thế khi tất cả chỉ là đhamma thì giải pháp 
nhất thiết cũng sẽ phải nằm trong chính tâm 
thức (iất cả đếu là tâm thức), dựa vào một 
cách vận hành thích nghi với nó. 

Xứng đáng (merife / phù hợp với đạo 
đức / tiếng Pa-li là punna) hay không xứng 
đáng (demerit / thiếu đạo đức / tiếng Pa-li là 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo l1 


pap4) thì cũng đều tùy thuộc vào chính chúng 
ta. Nếu sự tiếp xúc với thế giới mang lại trí tuệ 
thì đấy là điều xứng đáng. Nếu sự tiếp xúc với 
thế giới mang lại sự đần độn và các ý nghĩ sai 
lầm thì đấy là điều không xứng đáng. 


Nếu quan sát mọi sự vật thật cần thận thì 
chúng ta sẽ nhận thấy là tất cả mọi con người 
khi sinh ra đều ngang hàng nhau: ấy là mỗi 
người đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và 
tâm thức, mỗi người đều cảm nhận được hình 
tướng, âm thanh, mùi, vị, các sự nhận biết của 
xúc giác và các đối tượng tâm thần (ức là các 
thứ tư duy, ảo giác, sự tưởng tượng, các ước 
vọng, ý đồ, các thứ xúc cảm...). Mỗi người 
trong chúng ta đều có dịp tiếp xúc với các thứ 
ấy, và sự tiếp xúc đó xảy ra giống nhau đối với 
tất cả mọi người. Vậy thì tại sao lại có sự phân 
cách giữa những người bước theo con đường 
đần độn, không xứng đáng, xấu xa và những 
người bước theo con đường của trí tuệ, của sự 
xứng đáng và những điều tốt lành? 


Các đhamma xâu vẫn có một khía cạnh 
tích cực đợi ích). Thật thế chúng là một sự che 
chở đích thật cho mọi người nếu nhìn theo một 
khía cạnh nào đó, chăng hạn như khi đau khổ 


162 Hoang Phong địch 


thì đấy là một dịp để rút tỉa thêm cho mình một 
bài học (ức là những “kinh nghiệm” sống). 
Một đứa trẻ bị bỏng khi đưa tay vào lửa thì 
nó sẽ hiểu rằng phải cần thận hơn. Đối với các 
vật thể vật chất thì tương đối dễ buông bỏ, thế 
nhưng đối với sự nắm bắt, bám víu, thèm muốn, 
ghét bỏ và những thứ tư duy sai lầm thì trong 
số hầu hết chúng ta không mấy ai ý thức được 
là mình đang đút tay vào cái đống than hồng 
ấy. Chăng những thế, chúng ta lại còn xem đây 
là những gì thật tuyệt hảo và đáng để cho mình 
thèm muốn. Đấy cũng có nghĩa là mình chăng 
hề rút tỉa được một bài học nào cả. 


Chỉ có một phương thuốc chữa trị duy 
nhất là phải làm thế nào đề có thê ý thức được 
bản chất đích thật của những thứ đhamma ẫy 
để hiểu răng chúng chỉ là một đống than hồng 
mà chúng ta không được nắm bắt và bám víu 
vào đây (có thể đây là ý rút ra từ bài kinh 
Adiiapariyaya-suttq4 trong Samyutfa-Nikaya 
1U tức là bài Kinh: “Tất cả đều bốc cháy” 
- có thể xem phần chuyển ngữ của bài kinh 
này trên trang web Thư Viên Hoa Sen). Đẫy 
chính là con đường của trí tuệ, của sự học hỏi 
kinh nghiệm, để hiểu rằng mỗi khi nắm bắt 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 163 


bất cứ một thứ gì và xem đấy là “cái tôi” hay 
cái “của tôi”, thì ngọn lửa sẽ bùng lên ngay. 
Không phải đơn giản là một ngọn lửa làm cho 
bỏng tay mà đúng hơn là một ngọn lửa thiêu 
rụi cả con tim lẫn tâm thức của mình. Đôi khi 
nó đã ngún sâu đến độ khiến chúng ta không ý 
thức được đấy là một ngọn lửa đang bùng cháy 
và chúng ta cứ thế mà tiếp tục lao mình vào 
đống than hồng của vòng luân chuyên giữa sự 
sinh và cái chết. Đấy là ngọn lửa thuộc loại 
nóng bỏng nhất, nóng hơn cả một cái lò điện. 
Đấy là trường hợp có thể xảy ra cho chúng ta, 
nếu chúng ta không học được bài học của một 
đứa bé bị bỏng là không nên đưa tay vào lửa. 


Đức Phật đã từng giảng rằng chỉ khi nào 
tâm thức quán thấy được hậu quả của khổ đau 
do sự nắm bắt và bám víu mang lại thì khi đó 
nó mới hiểu rằng phải nên buông bỏ. Vì thế 
vẫn đề then chốt sẽ là: chúng ta có nhìn thấy 
được hậu quả khổ đau do sự nắm bắt và bám 
víu mang lại hay không? Nếu không thì chúng 
ta chưa hề biết buông bỏ là gì, và nếu chưa 
buông bỏ thì chúng ta sẽ không trống không. 
Trong một lần thuyết giảng khác Đức Phật có 
nói rằng mỗi khi quán thấy được tánh không 


164 Hoang Phong địch 


thì người ta sẽ tìm thấy sự toại nguyện trong 
thế giới của nibban4. Chỉ khi nào người ta bắt 
đầu quán thấy được sự phi-hiện-hữu của cái 
ngã thì khi đó tâm thức mới có thể hiểu được 
rằng chỉ nên tìm sự toại nguyện trong thể dạng 
của øbbanâ mà thôi. Tất cả những gì nhận 
biết được qua trung gian của các giác quan và 
tâm thức thì đều được gọi chung là “lãnh vực” 
giác cảm (ayafana /sphère des sens / sphere oƒ 
senses / “thể giới ” giác cảm). Có lẽ cũng nên 
mượn địp này để nêu lên rằng zøbbanả cũng 
chỉ là một thứ “lãnh vực” (sohere / thế giới, 
cối) bởi vì nó cũng chỉ đơn giản là một đối 
tượng của sự hiểu biết. Phải thật hết sức đần độn 
mới không nhận ra được điều này! (wibbanđ, 
thiên đường hay cõi cực lạc... thì cũng đêu 
là các “đối tượng nhận biết” của tâm thức 
- nôm na là tưởng tượng - bởi vì chưa hệ có 
ai trông thấy được các dhamma ấy bên ngoài 
tâm thức của chính mình cả). Chúng ta sẽ 
chỉ có thể nhận biết được nó khi nào chính 
mình đã cảm nhận được sự trống không của 
mình, bởi vì khi đã buông bỏ được sự nắm 
bắt và bám víu thì khi đó chúng ta mới sẽ tìm 
thấy sự toại nguyện trong “thế giới” (sphere 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 165 


/cối, lãnh vực) của nibbanả. Thê nhưng như 
tôi đã nói đến trên đây, điều ấy thật hết sức 
khó bởi vì cuộc sống của chúng ta luôn bị tràn 
ngập bởi mọi sự bám víu vào các sự vật, và 
cho đến khi nào sự bám víu ấy không giảm 
xuống thì cũng sẽ không có sự trống không, 
và nếu không có sự trống không thì cũng sẽ 
không thể nảo có sự toại nguyện trong thế giới 
của nibbanâ (hay trong cõi niễt-bàn) được. 


Chúng ta có thể kiêm chứng sự kiện này 
khi nhìn vào các tôn giáo khác. Thật vậy khái 
niệm về thê dạng không-bám-víu vào “cái tôi” 
và cái “của tôi” không hề có trong các tôn giáo 
khác - tại sao lại như thế? Bởi vì các tôn giáo 
ấy đều nêu lên một “cái tôi” và nhất thiết phải 
bám víu vào đấy. Vì nhận thấy chăng có gì tỏ 
ra sai lầm nên người ta xem đấy là đúng, do 
đó việc đạt được Cái Ngã (hay là Linh Hồn, 
nói cách Khác và dưới một hình thức Khác 
thì đấy là mong muốn làm thoả mãn được sự 
thèm khát và thực hiện được ước vọng của 
mình) sẽ trở thành mục đích của tôn giáo (nói 
chung). Đôi với giáo huấn Phật Giáo thì hoàn 
toàn ngược lại, sự bám víu vào “cái tôi” nhất 
thiết phải được xem như là một sự quán nhận 


166 Hoang Phong địch 


sai lầm về mọi sự vật, một sự lầm lẫn hoàn 
toàn đần độn của sự nhận thức, do đó chủ đích 
tu tập của Phật Giáo là phải loại bỏ bất cứ một 
khái niệm nào đại loại như thế. Thật vậy, giáo 
huấn về vô-ngã chỉ có trong Phật Giáo. Khác 
với các tín ngưỡng chủ trương có một cái ngã 
hầu để bám víu vào đấy hoặc là phải đạt được 
nó, chúng ta (những người Phật Giáo) chủ 
trương phải loại bỏ hoàn toàn ý nghĩ về sự 
hiện hữu của cái ngã hầu để có thê cảm nhận 
được thê dạng vô-ngã, một thể dạng hoàn toàn 
trống không về cái ngã của tất cả mọi sự vật. 

Tóm lại chỉ có Phật Giáo là nói đến vô- 
ngã. Sự hiểu biết và nhận thức về khái niệm đó 
chỉ có thê phát hiện nơi những người đã được 
học hỏi rằng: tất cả mọi sự vật (dhamma) đều 
vô-ngã và nhất thiết không được bám víu vào 
bất cứ gì. Nếu đã được học hỏi rằng cái ngã 
thật sự hiện hữu và phải bám víu vào đấy thì 
sau nảy quả thật sẽ không còn phương cách 
nào có thể giúp thực hiện được thể dạng phi- 
hiện-hữu của cái ngã ấy nữa. 

Thật vậy, khi nào đã nhận biết được là 
lửa có thể làm bỏng tay thì chúng ta mới ý 
thức được một cách thật minh bạch sự nguy 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 167 


hiểm của mọi sự vật làm nguyên-nhân-cội-rễ 
khiến ngọn lửa bùng lên - đấy là các ngọn lửa 
của sự thèm muốn, ghét bỏ và vô minh, của sự 
năm bắt và bám víu, nhờ đó dần dần chúng ta 
sẽ chán ngấy những thứ ấy và mong cầu loại 
bỏ được chúng, hầu có thể giúp mình đủ sức 
để buông bỏ và không còn muốn làm cho các 
ngọn lửa bùng lên nữa. 


Chẳng có gì là tôi và cũng chắng có gì 
là của tôi cả 

Đến đây chúng ta hãy bàn luận về ý 
nghĩa của chữ “tánh không”. Trên đây chúng 
ta đã khăng định rằng khi nào cảm nhận được 
nó thì khi ấy chúng ta cũng sẽ tìm thấy được 
sự toại nguyện của #/bbaná. Chúng ta phải ý 
thức thật rõ ràng rằng tánh không ở cấp bậc 
tiên khởi chỉ biểu trưng cho một sự vắng mặt 
của cảm tính về “cái tôi” và cái “của tôi”. 
Khi nào cảm tính ây vẫn còn hiện diện trong 
tâm thức thì nó sẽ không thê nào trồng không 
được, nó vẫn còn tiếp tục bị xao động bởi sự 
năm bắt và bám víu. Nhằm mục đích thống 
nhất cách trình bảy, nên mỗi khi nói đến chữ 
“trống không” thì đấy có nghĩa là thể dạng 
thoát khỏi mọi cảm tính về cái ngã và những 


168 Hoang Phong địch 


gì thuộc vào cái ngã; mỗi khi nói đến sự “xao 
lãng” thì đấy có nghĩa là sự hoang mang, hay 
thể dạng bắn loạn tâm thần liên quan đến cảm 
tính cho rằng mình là một “cái tôi” và có được 


các sự vật mà mình xem đây là “của tôi”. 


Vậy thê dạng thoát khỏi cảm tính cho răng 
mình là một “cái tôi” sẽ hàm chứa những đặc 
tính như thế nào? Kinh Sách có ghi chép một bài 
thuyết giảng của Đức Phật nêu lên bốn điểm liên 
quan đến vấn đề này. Hai điểm đầu tiên là: 


1- Cảm tính nhận biết chẳng có thứ gì là 
“tôi” cả - (na aham kavacIn1). 


2- Không một chút lo lắng và nghi ngờ 
nào về bât cứ một thứ gì có thê là “tôi” cả - (na 
kassac1 kincanam kIsmInc!). 

Hai điểm kế tiếp là: 

3- Cảm tính nhận biết không có gì là 


A29 


“của tôi” cả - (na mama kavacInl). 

4- Không một chút lo lắng và nghi ngờ 
nào về bất cứ một thứ gì là “của tôi” cả - 
(kIsmincI kincanam natthl). 

(đây là bài kinh Ananjasappaya Su11a, 
thuộc Majjhima Nikaya / Trung Bộ Kinh - 
MN, 106). 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 169 


Dù chúng ta ý thức được rằng không có 
gì có thể là “tôi” cả, thế nhưng đôi khi cũng có 
thê có một sự nghi ngờ nảo đó là biết đâu cũng 
có một thứ gì đấy có thể “là tôi”. Chúng ta 
cảm thấy không có bắt cứ thứ gì có thê là “của 
tôi”, thế nhưng chúng ta cũng không thể ngăn 
cản được sự nghi ngờ cho rằng biết đâu còn có 
một cái gì đó (mà mình không biết được) cũng 
có thể là “của tôi”. Phải thật minh bạch và dứt 
khoát, phải đạt được một sự hiểu biết vững 
chắc không thể lay chuyền rằng không có gì là 
cái ngã cả, không có bất cứ gì có thể làm cho 
chúng ta phải lo ngại về sự hiện hữu của một 
cái ngã; không có gì thuộc vào một cái ngã cả, 
và cũng không có bất cứ một thứ gì có thê bảo 
chữa hay biện minh cho sự lo ngại về một cái 
gì đó biết đâu cũng có thê là của cái ngã. 

Đức Phật bảo rằng khi nào tâm thức 
thoát ra khỏi bốn thứ ấy thì người ta mới có 
thê trở thành trống không được. Các lời bình 
giải (rong các kinh sách) mô tả sự kiện này 
một cách thật ngắn gọn và chính xác bằng một 
câu như sau: “Không được xem bắt cứ gì là 
cái ngã và cũng không được xem bắt cứ gì 
thuộc cái ngã cả” - thiết nghĩ giải thích như 
thế cũng đã quá đủ. 


170 Hoang Phong địch 


Hãy thử hình dung ra một thể dạng không 
năm bắt các vật thể nhằm bám víu vào đây, để 
thử tìm hiểu xem là nó sẽ như thế nào? Đấy 
là một thể dạng mà người ta quán nhìn vảo tất 
cả mọi thứ và hiểu rằng thật sự ra thì không 
có bất cứ thứ gì đã, đang và sẽ mang một tiềm 
năng để trở thành cái ngã hay là một thứ gì 
thuộc vào cái ngã cả. Không có cái ngã trong 
hiện tại vì thế cũng không có lý do gì để e ngại 
là có một cái ngã trong quá khứ, hay trong 
tương lai. Đấy là cách tâm thức thực hiện 
được tánh không nhờ vào sự quán thấy minh 
bạch răng tuyệt đối không có bất cứ thứ gì 
có thê biện minh cho ý nghĩa hàm chứa trong 
các thuật ngữ “cái tôi” và cái “của tôi” cả (nói 
đơn giản hơn là “cái tôi” và cải “của tôi” 
không hàm chứa một ý nghĩa nào cả hay nói 
cách khác là hoàn toàn vô nghĩa). Tắt cả đều 
là đhamưma. tức là các các yêu tố thiên nhiên. 
Một thê dạng tâm thức như thế chính là tánh 
không. Nếu chúng ta bảo rằng tâm thức thực 
hiện được hay đạt được tánh không, thì một số 
người cũng có thê sẽ hiểu lầm là tâm thức và 
tánh không là hai thứ khác nhau, và nếu đúng 
như thế thì sẽ không còn cách nào giúp mình 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 171 


có thể hiểu được tánh không là gì. Tâm thức 
trong thê dạng tự nhiên của nó là tánh không. 
Sự đần độn chi phối nó và ngăn chận sự quán 
thấy tánh không của nó chỉ là những øì từ bên 
ngoài thâm nhập vào nó. Vì thế khi nào sự đần 
độn đã bị loại bỏ ra khỏ1 tâm thức thì tâm thức 
và tánh không cũng sẽ trở thành một. Vào 
chính lúc đó tâm thức sẽ nhận ra chính nó. 
Không cần phải đi đâu xa để nhận biết được 
các đối tượng mà nó đang tìm kiếm: tự nó đã 
hàm chứa sẵn sự hiểu biết về tánh không, nó 
chỉ cần đơn giản ý thức được là nó phải thoát 
ra khỏi sự chi phối của “cái tôi” và những gì 
có thể trở thành những cái “của tôi” (để nhìn 
thấy tánh không hay là chính nó). 


Tánh không là giáo huấn của Đức Phật, 
không có một lời thuyết giảng nào của Ngài 
lại không liên quan đến tánh không. Trong 
Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya) 
Đức Phật có nói rằng giáo huấn sâu xa nhất 
là những lời thuyết giảng về tánh không, tất 
cả các chủ đề khác đều là thứ yếu. Ngài còn 
nói thêm là chủ đề nói về tánh không sâu sắc 
đến độ phải cần đến một Sinh Linh Giác Ngộ 
để có thể giảng dạy trong thế giới này (chúng 


172 Hoang Phong địch 


ta cũng có thể nhìn vào các sách vở “Phật 
Giáo ” và những bài viết về “Phật Giáo” lan 
tràn khắp nơi và cả trên mạng internet, để 
thấy rằng phân lớn chỉ là các sách vở và bài 
viết thuộc loại “chạy vòng ngoài” phản ảnh 
xu hướng và xung năng của người viết hơn là 
giáo lý của Đức Phát. Đã gọi là “chạy vòng 
ngoài” thì nếu càng chạy nhanh thì sức “ly 
tâm” cũng sẽ càng mạnh và càng khiến cho 
tất cả mọi thứ - bài viết, người viết cũng như 
người đọc - càng bị bắn ra xa hơn với Đạo 
Pháp và sự giác ngộ). 


Tánh không nằm trong tầm tay của 
tất cả mọi người 


Trong một phân đoạn khác của bộ kinh 
này Đức Phật có nói rằng tánh không lúc nào 
cũng là một nguồn lợi ích hay một niềm an ủi 
và khích lệ lớn lao cho những người thế tục 
tức là tất cả những người thật bình dị trong 
thế giới này. Đoạn kinh trên đây có nêu lên 
một giai thoại kể lại một nhóm người thế tục 
tìm gặp Đức Phật. Họ thỉnh cầu Ngài hãy ban 
cho họ một bài giảng huấn có thể mang lại 
một sự lợi ích lâu dài và một niềm an vui cho 
những người thế tục như họ, tức có nghĩa là 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 173 


cho “những người có gia đình, còn bận bịu 
vợ con, còn bôi dầu đàn hương và xức nước 
hoa”. Đức Phật bèn giảng cho họ bài kinh nói 
về tánh không trên đây. Nhóm người thế tục 
nói với Đức Phật rằng bài giảng này quá khó 
và họ không hiểu gì cả. Đức Phật bèn giảm 
xuống một bậc và giảng cho họ một phương 
pháp tu tập khác, ấy là cách giúp họ bước vào 
dòng chảy (bước vào đỏng chảy có nghĩa là 
hòa mình với dòng suối đưa đến niễt-bàn, và 
trên thực tế thì có nghĩa là phải quy y, đấy 
là cách giúp mình bước theo vết chân của 
Đức Phật), tức có nghĩa là thực hiện tinh thần 
đích thực của Phật, Dhamma (Đạo Pháp) và 
Saneha (Tăng Đoàn), và tuần thủ đạo đức (u 
giới) khiến cho các vị Thánh Nhân khi trông 
thấy cũng phải toại nguyện. Thực ra thì đấy 
cũng chỉ là cách mà Đức Phật đã hướng họ 
vào một chủ đích khác (mang tính cách thực tế 
và cụ thể hơn và cũng dễ thực hiện hơn, tức là 
chỉ cần quy y và tích lũy đạo đức). Theo cách 
hiểu ngày nay thì có thể bảo đấy là một cách 
đánh lừa! Khi nhóm người thế tục bảo rằng 
họ không thích tánh không (chẳng những họ 
không hiểu đấy là gì mà cũng không biết phải 
làm thế nào đề thực hiện được tánh không, bởi 


174 Hoang Phong địch 


vì đối với họ đấy là một thứ gì quá trừu tượng, 
mơ hồ và không hiểu nổi) Đức Phật đành phải 
thay vào đây băng một thứ gì khác giúp họ 
không cần phải dựa vào tánh không. Thế 
nhưng thật ra thì họ cũng không thể tránh khỏi 
được tánh không, bởi vì Đức Phật đã ném về 
phía họ một sợi dây để kéo họ trở về với con 
đường thăng. Thật vậy chỉ có một con đường 
duy nhất và đích thật để thực hiện tinh thần 
của Phật, Dhamma và Sangha và tuần thủ đạo 
đức khiến cho các vị Thánh Nhân cũng phải 
toại nguyện: đấy là con đường giúp mình lúc 
nảo cũng nhìn thấy tính cách vô nghĩa của các 
hành động nắm bắt và bám víu của mình. 


Quý vị có nghĩ rằng Đức Phật đã sai lầm 
khi cho rằng tánh không cũng liên quan đến 
người thế tục hay không? Nếu Đức Phật có 
lý (ức cho rằng tảnh không cũng liên hệ đến 
người thế tục) thì chúng ta cũng có thể sẽ phải 
phát điên lên được và cảm thấy mình hoàn 
toàn sai lầm, bởi vì ngày nay chúng ta vẫn nghĩ 
rằng tánh không nào có phải là để nêu lên cho 
những người thường tình sống trong thế giới 
đâu (ức là những người thế tục), mà chỉ đề 
dành riêng cho những ai hướng tất cả đời mình 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 175 


vào sự thực hiện cảnh giới của ??bband (1ức là 
những người xuất gia) - dù cho họ không biết 
đích xác đấy là gì đi nữa. 

Người ta vẫn thường nghĩ như vậy, thế 
nhưng Đức Phật thì lại nhìn mọi sự một cách 
khác hơn. Ngài dạy rằng tánh không là một sự 
lợi ích trước mặt tức là có thể mang lại niềm 
an vui cho người thế tục. Vậy thì ai có lý? Đức 
Phật hay là chúng ta? Nếu Đức Phật có lý thì 
chúng ta (Buddhadasa muốn nói đến những 
người thể tục đang ngôi nghe giảng) phải lo 
tìm hiểu sự thật trong những lời thuyết giảng 
của Ngài. Để thực hiện điều đó thì chúng ta 
cũng nên tự hỏi xem ai là những người khổ 
đau nhiều nhất, ai là những người có tâm thức 
bị thiêu đốt bởi trận hỏa hoạn và những đồng 
than hồng? Nhất định đấy là những người thế 
tục! Nếu những ai bị bủa vây bởi trận hỏa 
hoạn thì phải lo tìm cách làm cho nó phải tắt 
đi, tức là phải triệt tiêu đu&&ha dưới tất cả mọi 
thê dạng của nó, phải xông pha trong chốn lửa 
bỏng, bởi vì không có bắt cứ nơi nảo an toàn 
để có thê giúp họ lần trốn: tất cả đều bốc cháy. 
Họ phải tìm cho mình giữa chốn lửa bỏng một 
nơi hoàn toàn mát mẻ. Cái nơi ấy chính là tánh 


176 Hoang Phong địch 


không, một nơi không có cái ngã cũng không 
có bất cứ gì thuộc vào cái ngã cả. 

Người thế tục phải biết khám phá ra cái 
tánh không đó để sống trong bầu không gian 
tỏa rộng của nó. Nếu không đủ sức để tạo cho 
mình một cuộc sống tại trung tâm của khung 
cảnh đó (của tánh không) thì ít ra cũng phải 
sông bên trong chu vi của khung cảnh đó với 
một sự hiểu biết đúng đắn (về ánh không) - 
đây cũng là một cách mang lại sự an lành lâu 
bên cho người thế tục. 


Nhóm người thế tục trên đây thỉnh cầu 
Đức Phật hãy giảng cho họ phải làm thế nào 
để tìm thấy một sự lợi ích lâu bền, Đức Phật trả 
lời rằng: “sunnafapppatysamyutfa lokutfara 
dhamưna” - tức có nghĩa là “dhamưmna được 
ghép thêm tánh không sẽ vượt lên trên thế 
giới”. Vượt lên trên thế giới có nghĩa là vượt 
lên trên ngọn lửa. Thực hiện được tánh không 
có nghĩa là thoát khỏi mọi sự bám víu vào 
các sự vật để xem đấy là “cái tôi” hay cái 
“của tôi”. Những lời giáo huấn ấy có thể xem 
như là một món quà mà Đức Phật ban tặng 
cho những ai đang sống trong thế giới này. 
Cũng chính vì thế mà tôi mong rằng quý vị 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 177 


hãy xét lại xem tại sao lại phải quan tâm đến 
tánh không đến thế, và cũng nên tự hỏi xem 
đấy có đúng là chủ đề duy nhất xứng đáng 
để đem ra học hỏi hay không? Trong Tương 
Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya), Đức Phật 
khẳng định rằng tánh không chính là miế:- 
bàn, và niết-bàn thì cũng là tánh không, và 
tánh không thì có nghĩa là thoát khỏi mọi thứ 
ô nhiễm (những thứ u mê tâm thân) và khỗ 
đau. Tóm lại là øibbanâ (niết-bàn) cũng nhất 
thiết liên quan đến người thế tục (có nghĩa là 
người thế tục CũHg có thể tu tập để đạt được 
niết-bàn). Nếu những người thế tục chưa đủ 
sức để hiểu được #2band là gì và cũng chưa 
đủ sức để hội nhập cuộc sông của mình vào 
khung cảnh của tánh không, thì đấy có nghĩa 
là họ vẫn còn sống trong lửa bỏng của hỏa 
hoạn và phải gánh chịu hiểm nguy nhiều hơn 
những người khác. 

Niết-bàn ngay trong những giây phút này 

Ý nghĩa của chữ øibband tất nhiên là sẽ 
mở rộng và bao hàm cả cấp bậc hoàn toàn 
văng mặt mọi thứ ô nhiễm tâm thần là nguyên 
nhân mang lại khổ đau. Vì thế mỗi khi tâm 
thức trống không về “cái tôi” và cái “của tôi” 


178 Hoang Phong địch 


thì đấy chính là ø»ban4. Hãy đưa ra một thí 
dụ, ngay lúc này và trong khi quý vị còn đang 
ngồi đây, thì tôi có thể bảo rằng tất cả hay ít 
nhất thì cũng gần như tất cả đều có một tâm 
thức vượt thoát tất cả các khái niệm về “cái 
tôi” và cái “của tôi”, bởi vì không có bất cứ 
gì hiện đang xen vào để làm phát lộ ra cảm 
tính ấy. Khi chăm chú nghe tôi nói thì quý vị 
sẽ không còn đề ra một khoảng trống nào cho 


` 
A 6€ 32 


cảm tính về “cái tôi” có thê hiện ra. Quý vị thử 
nhìn lại xem tâm thức mình ngay trong lúc này 
có thật sự trỗng không về “cái tôi” và cái “của 
tôi” hay không? Nếu như có một tánh không 
nào đó (tôi xin nhấn mạnh đến chữ “nào đó” 
bởi vì dù đấy không phải là một tánh không 
“đúng nghĩa” của nó mà thật ra chỉ là một thể 
dạng bất định của tánh không) thì cũng có 
nghĩa là quý vị đang ở trong khung cảnh (cối, 
hay thể giới) nibbanâ (niễt-bàn). Dù rằng đẫy 
chưa phải là øbban4á tuyệt đối và hoàn hảo, 
thế nhưng đấy cũng vẫn là nibban4. 

Mỗi sự vật đều mang một ý nghĩa với 
ít nhiều sắc thái khác nhau, với các mức độ 
khác nhau và thuộc các trường hợp khác nhau. 
Nibbanđ trong tâm thức của từng quý vị ngay 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 179 


trong lúc này tương ứng với mức độ mà quý 
vị loại bỏ được cảm tính về “cái tôi” và cái 
“của tôi”. Do đó tôi cũng mong răng quý vị ý 
thức được sự vắng mặt đó của “cái tôi”, luôn 
nhớ đến nó, tiếp tục giữ được nó khi quý vị 
trở về nhà. Khi về đến nhà thì biết đâu quý 
vị cũng có thể cảm thấy rằng mình bước 
chân vào gian nhà của một người nào khác, 
hoặc trong lúc làm một việc gì đó trong nhà 
thì mình có cảm giác là mình đang làm thay 
cho một người nào khác (không côn nhận ra 
“cái tôi ” của mình nữa và có cảm tưởng nhự 
là một người khác đang làm không phải là 
mình) nhằm để hoàn tất công việc của người 
ấy. Cảm tính ấy tiếp tục ngày càng trở nên 
rõ rệt hơn và các thứ đ„kkha do gian nhà và 
các công việc trong nhà từng gây ra cho mình 
trước đây cũng sẽ theo đó mà biến mất. Lúc 
nào quý vị cũng giữ được thể dạng vượt thoát 
khỏi “cái tôi” và cái “của tôi”. Đấy cũng tương 
tự như quý vị đeo lên ngực một lá bùa hộ 
mệnh gọi là 0/bban4á hay tánh không (người 
dán Thái Lan thường đeo ở ngực một lá bùa 
hay thường hơn là một tượng phát nhỏ, quý 
nhất là những tượng Phật thật xưa, và xem 


180 Hoang Phong địch 


đấy như là một thứ “bùa hộ mệnh”). Đẫy là 
một cách giúp mình tránh khỏi mọi sự hiểm 
nguy và những điều bất hạnh. Đấy là lá bùa 
đích thật (ánh không hay niễt-bàn trong tâm 
thức mình) mà Đúc Phật đã ban cho chúng 
ta, tất cả những thứ khác đều là dị đoan (chỉ 
có tánh không dưới thể dạng niễt-bàn thường 
trú trong tâm thức mình mới có thể giúp mình 
được mà thôi, tất cả các thử bùa chú, nghỉ 
thức lễ lạc hoặc các sinh hoạt màu mè... chỉ là 
dị đoan hay nhiều lắm thì cũng chỉ là những 
Øì phụ thuộc - upaya - mà thôi). 

Nếu tôi cứ tiếp tục nói theo cách này 
thì quý vị cũng có thê sẽ nghĩ rằng tôi muốn 
rao bán món hàng của tôi, thế nhưng xin quý 
vị không nên xem tôi như là một người phô 
trương giá trị (hiêng liêng) của Đức Phật ở 
một nơi công cộng. Quý vị chỉ nên xem tất cả 
chúng ta chỉ là những người đồng hành khốn 
khổ đang bước trên con đường của sinh lão 
bệnh tử, thế nhưng toàn thê chúng ta cũng đều 
là đệ tử của Đức Phật. Nếu có những điều đã 
được nói lên nhằm giúp quý vị ý thức được 
những gì có thê mang lại lợi ích cho quý vị 
thì đấy là những điều đã được nói lên với tất 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 181 


cả thiện tâm của tôi. Những ai đã phát huy 
được trí tuệ của mình thì cũng sẽ tự động thấu 
triệt được những gì được trình bày trên đây, 
không cần phải tin vào lời tôi nói. Thật thế sự 
quán thấy về mọi sự vật sẽ mở ra cho chúng 
ta cánh cửa đưa đến một sự hiểu biết sâu xa 
hướng vào một sự thật tối thượng. Vậy đến 
đây chúng ta hãy đề cập đến chủ đề liên quan 
đến các thành phần (ếng Pa-li là dhâtu, có 
thể dịch là thành phân, yếu tố... kinh sách 
tiếng Việt gọi là cảnh giới, không gian hay 
yếu fố...). 


Các loại thành phần (dhâtu) 


Chữ đháfu và chữ dhamưna có cùng một 
gốc là chữ “đjr” và chữ này thì có nghĩa là 
“nắm giữ”, “duy trì”..., tóm lại “thành phần” 
có nghĩa là một thứ gì đó có thể tự nó duy trì 
được nó - cũng tương tự như cách định nghĩa 
của chữ đamma. Cũng giống như đối với 
dhamma, các thành phần gọi là biến đổi thì tự 
chúng duy trì được chính chúng ngay bên trong 
sự biến đối của chúng, các thành phần không 
biến đổi thì tự chúng duy trì được chính chúng 
bên trong sự không-biến-đổi của chúng. 


182 Hoang Phong địch 


Vậy thành phần nào mà quý vị thấy răng 
có thê liên kết nó với tánh không? Các nhà 
nghiên cứu về vật lý và hóa học chỉ biết đến các 
thành phần vật chất, tức là các thành phần tinh 
khiết (élémén1s chimiques / chemical elemenứs 
/ các nguyên tô hóa học, thí dụ như carbon, 
oxy...), tất cả gồm khoảng hơn một trăm thứ và 
người ta còn tiếp tục khám phá ra thêm. Các 
thành phần này không thể nào trống không 
được - hay ít ra phải định nghĩa nó một cách 
thật sâu xa để có thê nhìn thấy nó trống không, 
bởi vì đấy chỉ là những thành phần vật chất (đây 
cũng chính là cách “hiểu” hay “giải thích” 
khác nhau về chữ tánh không giữa Theravada 
và các học phải triết học xưa như sravaka và 
pratyekabudha và Phát Giáo Đại Thừa. Các 
học phái “nguyên thủy” - theravada, sravaRa, 
pratyekabudha - chủ trương sự văng mặt của 
sự hiện hữu về một “cái tôi” mang tính cách 
cá thể, trong khi đó thì Phật Giáo Đại Thừa nói 
chung chủ trương sự vắng mặt của cải ngã đối 
với tắt cả mọi hiện tượng - dhamma. Tuy nhiên 
cách giải thích về tánh không của Buddhadasa 
đôi khi cũng cho thấy khả gắn với cách hiểu về 
chữ này trong các học phái Đại Thừa. Sự kiện 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 183 


này cho thấy tư tưởng của Buddhadasa “vượt 
xa ” hơn giới hạn của một số khái niệm sẵn có 
của Theravada). Ngoài ra cũng có những thành 
phần phi-vật-chất, các thành phần thuộc tâm 
thần hay là tri thức, các thành phần này nằm 
bên ngoài các lãnh vực vật lý và hóa học. Phải 
học hỏi và nghiên cứu ngành khoa học do Đức 
Phật đưa ra mới có thể hiểu được các thành 
phần phi-vật-chất và phi-hình-tướng, là những 
gì phát xuất từ con tim và tâm thức. Tóm lại thì 
ít ra cũng có hai nhóm thành phần khác nhau 
như đã được trình bày trên đây (xin lưu ý đến 
chữ “ít ra”, vì Buddhadasa sẽ còn nói đến một 
loại thành phần khác quan trọng hơn nhiêu 
trong đoạn dưới đáy). 


Vậy người ta có thể quy định “tánh 
không” thuộc vào thành phần nào? Nếu có ai 
bảo rằng tánh không là một thành phần vật 
chất, thì tức khắc bạn bè chung quanh sẽ cười 
người này ngay. Một số những người khác thì 
bảo rằng đấy là một thành phần phi-vật-chất 
và phi-hình-tướng, thế nhưng trong trường hợp 
này thì lại đến lượt các vị Thánh Nhân đã đạt 
được giác ngộ (“Noble Ones”/ “Nobles ÊIres 
éveillés”, nói chung đấy là các vị tu hành đắc 


184 Hoang Phong địch 


đạo và uyên bác) sẽ cười họ. Thật vậy, tánh 
không là một thành phần không phải là vật-chất 
mà cũng không phải là phi-vật-chất, do đó phải 
có một thể loại thứ ba: đấy là một thứ thành 
phần mà những người bình thường không thê 
quán thấy được. Thành phần này được Đức 
Phật gọi là nirodhadhâtu - “thành phần của sự 
tắt nghỉ” (uay đình chị) - đây là thành phần làm 
cho tất cả các thành phần khác phải chấm dứt 
- hoặc còn gọi đấy là “thành phần không bao 
giờ chết”. Tất cả các thành phần khác đều chết, 
bởi vì chúng mang bản chất phải gánh chịu cái 
chết (mọi hiện tượng hiện ra và biển mắt như 
những ảo giác). Trái lại thành phần tắt nghỉ 
không liên quan gì đến sự sinh cũng như cái 
chết, hơn thế nữa nó còn biểu trưng cho sự tắt 
nghỉ hoàn toàn của tất cả các thành phần khác. 
Tánh không sống bên trong thành phần đó, 
chính vì thế mà người ta cũng có thể gọi thành 
phân tắt nghỉ là “thành phần của tánh không”, 
và đấy cũng là thành phần đưa tất cả các thành 
phần khác trở về với tánh không (định nghĩa 
giản tiếp niết-bàn, tức là sự tắt nghỉ, và thể 
dạng liên đới với nó là tánh không một cách 
thật khéo léo và tuyệt vời). 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 185 


Nếu quý vị muốn hiểu được là các thành 
phần nào khả dĩ khá thích hợp nhằm giúp 
mình hiểu được Djamma (Đạo Pháp) thì 
trên đây là những gì mà quý vị cần phải thấu 
triệt. Không nên tin rằng chỉ cần hiểu được 
các thành phần đất, nước, khí và lửa là gì thì 
cũng đủ - đấy chỉ là những chuyện để giảng 
cho trẻ con nghe. Các thứ này đã được nói 
đến ngay cả trước thời kỳ của Đức Phật. Phải 
đây sự hiểu biết xa hơn nữa đến thành phần 
tri thức phi-vật-chất, thành phần không gian 
và sau hết là thành phần tánh không, tức là sự 
tắt nghỉ hoàn toàn của đất, nước, khí và lửa, 
kê cả tri thức và không gian. Thành phần tánh 
không là thành phần tuyệt vời nhất đã được 
nêu lên trong giáo huấn Phật Giáo. 


Tóm lại: đất, nước, khí và lửa thuộc 
vào các thành phần vật chất. Tâm thức 
(spirit, mind), tri thức (consciousness, menfal 
proceses) thuộc các thành phần phi-vật-chất. 
Nibband (niễr-bàn) tức là thành phần của tánh 
không thì thuộc vào các thành phần của sự tắt 
nghỉ (00odhadhđiu). Quỹ vị cũng nên dành 
thì giờ để suy tư cần thận hơn về tất cả các 
thê loại thành phần cho đến khi nào hiểu được 


186 Hoang Phong địch 


một cách thật minh bạch những gì vừa được 
tóm lược trên đây. Đấy sẽ là cách giúp quý vị 
khám phá ra thành phần zbbaná và để hiểu 
được thấu đáo hơn các khái niệm về vô-ngã 
và tánh không mà chúng ta đang bàn thảo. 


Tóm lại chúng ta có thể đưa ra một 
nguyên tắc như sau: trong sự năm bắt và bám 
víu vào “cái tôi” và cái “của tôi” có cả hai 
thành phần vật-chất và phi-vật-chất, và trong 
sự văng mặt của chúng thì lại có thêm thành 
phần tắt nghỉ. Nói một cách ngược lại thì 
người ta có thê bảo rằng nếu thành phần tắt 
nghỉ thâm nhập vào tâm thức thì người ta chỉ 
thấy toàn là tánh không: thể dạng thoát khỏi 
“cái tôi” và cái “của tôi” ấy sẽ phát lộ một 
cách thật rõ rệt. Nếu một thành phần khác (ức 
khác hơn với sự tắt nghỉ) thâm nhập vào tâm 
thức thì người ta sẽ nhìn thấy nó dưới các thê 
dạng như hình tướng, danh xưng, một vật thể 
trông thấy được, âm thanh, mùi, vị, một vật thể 
sờ mó được, hoặc là các giác cảm (/hích thủ, 
khó chịu), các thứ kỷ niệm, tư duy, tri thức, 
v.v... - tất cả đám hỗn tạp đó tham gia vào sự 
hiển hiện và biến mất của các hiện tượng (xin 
hiểu là quá trình hiển hiện và biến mất của 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 187 


mọi hiện tượng là một sự cảm nhận của tâm 
thức, do đó khiến chúng ta cũng có thể liên 
tưởng đến quan điểm về hiện tượng học của 
học phái duy thức), và dựa vào đó người ta sẽ 
phát lộ ra sự thích thú hay là ghét bỏ (sự minh 
bạch trong tâm thức của Buddhadasa và cách 
trình bày chính xác của ông đã đạt đến một 
mức độ khiến cho chúng ta phải bàng hoàng). 


Thật vậy, chúng ta có hai thể dạng tâm 
thần năm giữ một vai trò ưu thế hơn cả: đấy là 
sự toại-nguyện và bắt-toại-nguyện. Đấy là hai 
cách phản ứng đã trở nên quá quen thuộc với 
chúng ta (thật thế không mấy khi chúng ta giữ 
được một thể dạng trung hòa, khi một giác 
cảm xảy ra - nhìn thấy một hình tướng, nghe 
thấy một âm thanh, ngửi thấy một mùi... - thì 
tức khắc chúng ta đánh giá ngay những thứ ấy 
bằng sự thích thú hay khó chịu và không thể 
giữ được một thể dạng “vô tư”). Người khác 
dạy chúng ta cách phải làm thế nào đề chiếm 
hữu những gì mà mình thèm muốn (đay mình 
phải cố gắng học hành để kiếm được nhiêu tiền 
chẳng hạn, thế nhưng mình thì lại chỉ thích... 
lười biếng), hay là đễ loại bỏ hoặc lần tránh 
những gì mà mình cảm thấy khó chịu (/Jí dụ 


188 Hoang Phong địch 


như mình lo buôn thì người khác dạy mình 
đừng nghĩ đến quá khứ, thể nhưng mình thì lại 
cứ quay về quá khứ hoặc hướng vào tương lai 
và không thể nào “cột” tâm thức vào hiện tại 
được). Đây là một sự xao động thường xuyên, 
nó không để cho tâm thức có thể tìm thấy được 
sự trống không. Nếu muốn cho tâm thức trống 
không thì chúng ta phải vượt xa hơn những 
gì vừa trình bày trên đây, tức có nghĩa là phải 
vượt thoát khỏi những thành phần gây ra sự 
bắn loạn, hầu giúp mình hòa nhập vào tâm 
điểm của tánh không. 


Ba thành phần giúp đưa đến niết-bàn 


Nhằm để nêu lên các đặc tính của các 
thành phần khác nhau, Đức Phật đã phân 
chia chúng ra thành ba thể loại. Trước hết 
Ngài nêu lên thể loại gọi là nekkhamadhâu - 
“thành phần của sự tử bỏ ” như là một nguyên 
nhân đưa đến sự rút lui ra khỏi thế giới tham 
dục (sensuality - tức là rút lui ra khỏi thể giới 
dục tính hay là bồi cảnh gia đình); sau đó là 
thành phần arupadhâtu - “thành phân phỉ- 
vậí-chất” - như là một nguyên nhân đưa đến 
sự rút lui ra khỏi thế giới vật chất; thành phần 
thứ ba là „rodhadhâu - “thành phần của sự 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 189 


tắt nghỉ” - tức là sự rút lui khỏi thế giới trói 
buộc (monde condifionné / condifioned world 
/ thể giới hiện tượng sinh khởi qua sự trỏi 
buộc và chỉ phối của quy luật nguyên nhân và 
hậu quả). 


Nếu đủ sức nhìn thấy được thành phần 
của sự từ bỏ thì cũng có nghĩa là đã đủ sức 
rút lui khỏi thế giới tham dục, bởi vì đấy là 
thê dạng đối nghịch với nó. Thường trú trong 
thành phần của sự từ bỏ là cách không để 
cho mình bị thiêu rụi bởi ngọn lửa tham dục 
(sensuality / dục tính. Một người “tại gia” 
không xem phim ảnh nhảm nhỉ, không để cho 
tâm thức mình bị xâm chiếm bởi những thứ 
tưởng tượng bệnh hoạn kích động bởi bản 
năng dục tính, không bị thu hút bởi hình ảnh 
của người khác phải - hay đôi khi cũng có 
thể là đồng tính - thì cũng có thể thực hiện 
được khía cạnh nào đó của một người “vuất 
gia”). Một tâm thức khi đã loại bỏ được thế 
giới của sự thèm muốn giác cảm tất sẽ hàm 
chứa được thành phần của sự từ bỏ. 

Những người từ bỏ được những sự thèm 
muốn thô thiển nhất của dục tính sẽ biết 
hướng vào những thứ khác cao đẹp và thú vị 


190 Hoang Phong địch 


hơn. Tuy nhiên những thứ ấy dù mang tính 
cách thanh tao hơn thế nhưng vẫn còn thuộc 
vào thế giới vật chất. Chắng hạn như trường 
hợp của những người luyện tập du-già (yog1) 
thành thạo, họ luôn tìm cách thường trú trong 
một thê dạng bám víu vào những thứ thích 
thú do phép thiền định sâu xa mang lại cho 
họ (chúng ta cũng nên ghỉ nhớ là tìm kiếm 
thể dạng thanh thản, phẳng lặng và an vui 
bằng thiên định không có gì là Phật Giáo cả. 
Thiên định Phật Giáo là cách giúp mình quán 
nhận được bản chất đích thật của hiện thực 
là gì và để hoà nhập với nó). Ö một cấp bậc 
thấp hơn, chúng ta thường thấy các người lớn 
tuổi hay say mê đồ cổ hoặc thích sưu tập các 
loại cây kiếng hiếm có. Tuy các thứ ấy không 
dính dáng gì đến vấn đề tính dục thô thiền, thế 
nhưng thật ra thì chúng là một cái bẫy nguy 
hiểm hơn tính dục rất nhiều, bởi vì khi đã rơi 
vào cái bẫy ấy thì khó lòng mà ra khỏi - tức 
có nghĩa là rất khó đề từ bỏ những hình thức 
thích thú vật chất. 

Vậy thì ngoài sự bám víu vào thế giới 
vật chất ra thì người ta sẽ còn dễ bị khích 
động để bám víu vào những thứ gì khác nữa? 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 191 


Người ta sẽ bám víu vào những sự vật hình 
thành tùy thuộc vào các điều kiện tác tạo ra 
chúng (choses condiinnées /conditioned 
things) ở một cấp bậc cao hơn, tức có nghĩa 
là mang tính cách tích cực hơn (/hí dụ như 
những điều tốt lành, đạo hạnh, nhân ái, từ 
bi, lý tưởng vị tha...). Trong lãnh vực này sẽ 
có nghĩa là tốt hơn không nên nói đến những 
gì mang lại sự xấu xa - chăng ai muốn nghe 
nói đến những thứ ấy! Tốt nhất chúng ta chỉ 
nên nêu lên cách trau dồi những phẩm tính 
tốt và thực thi những hành động đạo hạnh mà 
mọi người thường hay cho rằng nhờ đấy sẽ 
được tái sinh trong cảnh giới thiên đường. 
Chăng phải là mọi người vẫn thường xuyên 
mơ tưởng đến chuyện ấy hay sao! Thế nhưng 
thật ra thì đây cũng chỉ là sankhaứa - tức cũng 
chỉ là một thể dạng trói buộc (¿/af conditionné 
⁄ condiHioned state. Chúng ta hãy thử tưởng 
tượng ra là nếu mình được sống trong một cõi 
đây hoa thơm cỏ lạ cùng âm nhạc và tiếng 
hát vang lừng, thế nhưng nếu đấy chỉ là... 
hoa giả và các bài hát thì lại quá xưa, lỗi thời 
và chỉ toàn một điệu, thứ hỏi mình có chịu 
đựng nồi một tháng hay chăng? Tưởng tượng 


192 Hoang Phong địch 


như thể tức là cách giúp để hiểu được chữ 
sankhata mà Buddhadasa nêu lên là gì, và 
một thể dạng tâm thức không loại bỏ được cải 
tôi sẽ như thế nào). Chúng ta thường xuyên 
bị giam hãm trong các ý nghĩ như muốn được 
trở thành thế này hay thế kia và chiếm hữu vật 
này hay vật nọ! Trở thành “cái tôi” của một 
con thú thì quả là một điều không ai thích, 
vậy thì ai cũng muốn được là cái tôi của một 
con người. Khi nhận thấy rằng làm người 
cũng chăng khá gì lắm thì lại muốn được làm 
một thiên nhân (celesfial being / être célesfe). 
Được làm thiên nhân cũng chưa vừa lòng nên 
lại muốn được làm một vị thánh (brahưmma- 
god / divinit¿). Nếu được làm một vị thánh 
vẫn chưa phải là hay, thì lại thích làm vua 
của các vị thánh (mahabrahma-god / roi đes 
divinii¿s)! Thế nhưng trong tất cả những thứ 
ấy đều có một “cái tôi”, hay tất cả cũng chỉ là 
các thành phần trói buộc (sankhata). Chỉ duy 
nhất khi nào khám phá ra được thành phần tắt 
nghỉ (nirodhadhâtu) thì khi đó mới có thể giúp 
mình thoát khỏi thế giới trói buộc được. 
Thành phần tắt nghỉ do đó chính là thành 
phần tối thượng. Đấy là sự tắt nghỉ hoàn toàn 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 193 


của “cái tôi” và cái “của tôi”. Nếu sự tắt nghỉ 
ấy mang tính cách vĩnh viễn và tuyệt đối thì 
sẽ trở thành một vị A-la-hản, một sinh linh đã 
được giải thoát, một sinh linh giác ngộ. Nếu 
sự tắt nghỉ ấy không hoàn hảo, thì chỉ sẽ đạt 
được sự Giác Ngộ ở một cấp bậc thấp hơn, bởi 
vì vẫn còn dấu vết của “cái tôi”, và đây chưa 
phải là tánh không tối hậu. 

Tóm lại là chúng ta phải thấu triệt được 
các thành phần, tức các yếu tố cấu hợp đích 
thật của tất cả mọi hiện tượng. Tôi xin quý 
vị nên tìm hiểu những thứ này dựa vào một 
nguyên tắc căn bản như sau: có các thứ thành 
phần mang hình tướng tức là các thứ thành 
phần vật chất, các thứ thành phần không mang 
hình tướng tức là các thành phần phi-vật-chất, 
và sau hết là các thành phần làm tắt nghỉ tất 
cả các thành phần khác, dù chúng mang hình 
tướng hay không hình hình tướng. Chúng ta 
có thể khẳng định một cách chắc chắn không 
có bất cứ gì khác ngoài ba thứ ấy ra. 

Trên đây là những gì mà chúng ta học 
được từ ngảnh khoa học do chính Đức Phật 
đưa ra, một ngành khoa học bao gồm nhiều 
lãnh vực, từ vật lý học, tâm thần học và tâm 


194 Hoang Phong địch 


linh học. Ngành khoa học đó mang lại cho 
chúng ta một sự hiểu biết đầy đủ và toàn vẹn 
về tất cả mọi hiện tượng, đầy đủ đến độ mà 
chúng ta chăng còn muốn nghĩ đến việc năm 
bắt chúng nữa. Và đấy cũng chính là ý nghĩa 
của tánh không (nhờ học hỏi từ những khám 
phá khoa học của Đức Phật chúng ta nhìn 
thấy tính cách ảo giác, biến động, không thực 
và lừa phỉnh của mọi hiện tượng, khiến chúng 
ta không còn muốn chạy theo chúng nữa, đấy 
chỉ là những thứ vô nghĩa, không thực, trồng 
rồng, và nếu lỡ tay mà chạm vào chúng thì sẽ 
bị bỏng, chỉ có thể thôi). 


Tánh không hay là cối thường trú của 
các Chúng Sinh Thượng Thặng 


Nhăm đưa sự hiểu biết về tánh không 
đi xa hơn, tôi sẽ triển khai thêm một vải 
điểm nữa. Trong một bài thuyết giảng (#inh 
UPppannasaka-Sufta trong Majjhima Nikayd) 
Đức Phật có nói rằng tánh không là nơi 
thường trú của các Chúng Sinh Thượng 
Thặng (mahipurisavihara). Các Chúng Sinh 
Thượng Thặng không bao giờ để cho tâm 
thức mình lang thang và xao động, xoay hết 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 195 


hướng này sang hướng khác tương tự như 
tâm thức của những người bình dị. Tâm thức 
của các VỊ Thượng Thặng an trú trong tánh 
không, hoà nhập với tánh không, và trở thành 
chính tánh không. Đấy cũng là cách mà tánh 
không trở thành nơi an trú hay là tòa lâu đài 
của các Chúng Sinh Thượng Thặng, tức cũng 
có nghĩa là của Đức Phật và của các Chúng 
Sinh đã đạt được Giác Ngộ. Khi nói rằng tánh 
không là nơi thường trú của các VỊ ấy thì cũng 
có nghĩa là các Vị ấy sống ở nơi ấy và hít thở 
bầu không gian của nơi ấy. 


Chính Đức Phật cũng đã cho biết là Ngài 
đã từng sông trong cõi tánh không. Trong khi 
thuyết giảng Dhamma thì tâm thức của Ngài 
trống không về “cái tôi” và cái “của tôi”. 
Trong khi Ngài đang đi khất thực hay trong 
những lúc phải làm những công việc thường 
nhật, thì tâm thức của Ngài cũng trống không. 
Trong những lúc nghỉ ngơi hay tìm sự thư 
giãn thì Ngài vẫn luôn giữ thể dạng trống 
không về “cái tôi” và cái “của tôi”. Chính vì 
thế mà Ngài đã từng nói với người đệ tử là Xá 
lợi Phất (Sariputta) rằng Ngài đã trải qua cuộc 
đời mình trong cõi tánh không. 


196 Hoang Phong địch 


Con người mà chúng ta đang đề cập 
không phải là một con người bình dị chưa 
giác ngộ mà đúng hơn đấy là một Sinh Linh 
Thượng Thặng, là Đức Phật: Ngài đã sống như 
thế nào và thường trú trong một nơi như thế 
nào? Nếu quý vị muốn trông thấy được nơi 
thường trú của Đức Phật, thì nhất định quý vị 
không nên tưởng tượng ra một kiến trúc nào 
đó ở Ấn Độ, được xây cất bằng gạch và xi- 
măng, mà quý vị chỉ nên hình dung ra một cõi 
thường trú gọi là tánh không. Cái cõi đó trống 
không một cách thật tuyệt vời. 

Tánh không tối thượng không phải là 
một cảm tính thoáng qua mà quý vị cảm nhận 
được khi còn đang ngồi ở đây và rồi nó sẽ 
biến mất đi trước khi quý vị về đến nhà. Cõi 
thường trú của tánh không chính là tánh không 
tối thượng, vì thế mà người ta đã đặt thêm cho 
nó một cái tên khác nữa bằng tiếng Pa-li, một 
cái tên khá dài: 0arddgnHffard-SsHHHdfd - 
có nghĩa là “tánh không tối thượng không 
có øì vượt hơn được” (parzma: tôi thượng, 
anuffara: không có gì vượt hơn được, suna1a: 
tánh không). Nơi đó tâm thức sẽ tỏa rộng và 
hòa nhập vào một bầu không gian thật tinh 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 197 


khiết bởi vì trong nó các thứ ô nhiễm tâm thần 
đã bị loại bỏ, và đấy cũng chỉ là thể dạng vận 
hành tự nhiên và không gượng ép của một vị 
A-la-hán. 


Tuy nhiên cũng có một thể dạng trung 
gian. Trong thê dạng này tâm thức tuy đã phát 
huy được một sự chú tâm thật mạnh và loại 
bỏ được mọi thứ ảo ảnh tâm thần, đạt được 
sự tỉnh khiết như trên đây, tức không còn 
mang một dấu vết nào của những thứ nọc 
độc tâm thần nữa, thế nhưng sự tỉnh khiết ấy 
chưa mang tính cách vĩnh viễn, nó có thê bị 
thoái lùi hoặc chuyển ngược về thể dạng tối 
thượng (ức bị mất ấi phẩm tính “không có gì 
vượt hơn được ” hay “anuttara `). 


Nếu muốn trở thành một người đệ tử 
đích thật của Đức Phật thì quý vị phải hội đủ 
khả năng đạt được thể dạng trên đây. Dù chưa 
đủ sức loại bỏ hắn các thứ nọc độc tâm thần 
thì cũng vẫn có thể tạm thời vượt thoát khỏi 
sự chi phối của chúng. Đấy là một tầm nhìn 
bao quát về cảnh giới của Đức Phật và của các 
vị A-la-hán. Tầm nhìn đó nhất định sẽ giúp 
mang lại cho chúng ta một nghị lực phong 
phú hơn trên đường tu tập. Bởi vì những gì 


198 Hoang Phong địch 


mà người ta gọi là tánh không, sự Giác Ngộ 
hay riế¡-bàn thì tất cả đều có thể đạt được, 
hoặc toàn vẹn và vĩnh viễn hoặc cũng có thê 
chỉ đạt được với tính cách tạm thời và với một 
thể dạng chưa được hoản toàn ôn định, và đây 
cũng là thê dạng năm trong tầm tay của những 
người bình dị như chúng ta. Tuy nhiên cũng 
vẫn còn có một thể loại thứ ba có thể xảy đến 
nhờ vào sự trùng hợp của một số điều kiện 
(coinsidences / bồi cảnh, cơ duyên). Đôi khi 
có những trường hợp mà các điều kiện (cơ 
duyên) xảy đến một cách thuận lợi giúp tâm 
thức an trú trong tánh không được khoảng 
một hay hai giờ liên tiếp. Tuy nhiên điều quan 
trọng là chúng ta phải quyết tâm tu tập với tất 
cả khả năng của mình nhăm để giải thoát cho 
tâm thức của chính mình. 


Các cấp bậc của tánh không 


Thuật ngữ “tánh không tối thượng không 
có gì vượt hơn được” (/2aramanuftarasunnata) 
do Đức Phật nêu lên có nghĩa là sự thèm muốn, 
ghét bỏ và những ý nghĩ sai lầm về thực thể 
của mọi sự vật tất cả đều đã bị loại bỏ, kế cả 
sự năm bắt và bám víu vào “cái tôi” và cái 
“của tôi” cũng đã bị trừ khử. Tóm lại là thuật 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 199 


ngữ trên đây mang ý nghĩa của một sự xả bỏ 
toàn diện. 

Khi nhìn vào cấp bậc cao nhất của tánh 
không như trên đây thì chúng ta cũng sẽ hiểu 
rằng có các cấp bậc thấp hơn. Bên dưới cấp 
bậc tột đỉnh 2aramanuffarasunndfa sẽ có các 
cấp bậc thấp hơn, xếp theo thứ tự như sau: 


- HGVdSqHHdndsannaydatfana: cảm nhận 
không cảm nhận 


- dqkincannaydtfand: cảm nhận sự trông 
không tuyệt đổi 

- ĐỉnHancaydtand: cảm nhận trì thức 
vô biên 

- qkqsanancaydtfana: cảm nhận không 
gian vồ tận 

- pathavisanna: cảm nhận đái. 


- qrannasanH: cảm nhận rừng 


Cấp bậc thấp nhất là arannasanna 
có nghĩa là cách “cảm nhận sự hoang dã” 
(perception oƒ ƒores). Nếu chúng ta đang 
sống trong một môi trường ồn ảo và đầy 
hoang mang thì chúng ta hãy tưởng tượng 
là mình đang bước vào một khu rừng hoang 


200 Hoang Phong địch 


dã thật yên lặng. Chúng ta cảm thấy nơi ấy 
thật an bình, không một tiếng động. Chỉ cần 
tưởng tượng ra như thế cũng đã là một hình 
thức cảm nhận nào đó về tánh không rồi - thế 
nhưng cách tưởng tượng ấy chỉ là một trò chơi 
tó.G0N. 


Trên cấp bậc này là cấp bậc pathavisanna 
có nghĩa là cách “cảm nhận đất”. Chúng ta 
hình dung tất cả mọi hiện tượng đều toàn là 
đất (không có giá trị gì cả). Sự cảm nhận đó 
sẽ giúp xóa bỏ mọi sự thèm muốn các lạc thú 
giác cảm phát sinh từ hình tướng, âm thanh, 
nước hoa, vị và sự đụng chạm. Đấy là cách 
cảm nhận mà những người còn trẻ nên cố 
găng thực hiện. 


Đến đây chúng ta sẽ chuyên sang một 
cấp bậc cao hơn nữa là akasanancayatana, 
đấy là cách tạo ra cho mình sự “cảm nhận 
không gian vô tận”. Chúng ta cảm thấy không 
có một thứ gì cả ngoài một không gian bao la 
và vô tận. Không gian cũng là một biểu trưng 
nào đó của tánh không thế nhưng không phải 
là tánh không đích thật. Tánh không đích thật 
thuộc vào một cấp bậc cao hơn không gian 
trống rỗng. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 201 


Dù sao thì cũng không nên cảm thấy sợ 
hãi trước sự trống rỗng đó của tánh không và 
hãy cô gắng hướng vào một cấp bậc tỉnh tế 
hơn nữa là vinnancayafana, hay sự “cảm nhận 
tri thức vô biên”. Chúng ta tạo ra cho mình 
một tri thức vô tận và chúng ta sẽ không còn 
cảm thấy bất cứ một thứ gì khác ngoài cái tri 
thức thật rộng lớn ấy. 

Ở một cấp bậc cao hơn nữa là 
akincannayatana. có nghĩa là “cảm nhận sự trống 
không tuyệt đối”. Chúng ta hình dung ra một thê 
dạng tâm thần hoàn toàn trống không, tức không 
để cho tâm thức hướng vào hay trụ vào bất cứ 
một thứ gì cả. Tuy nhiên trong thể dạng đó vẫn 
còn tồn tại cảm tính về sự trống không. 


Một cấp bậc khác cao hơn nữa là 
neVasannanasannaydfana, có nghĩa là sự 
“cảm nhận không cảm nhận”. Trong thể dạng 
này người ta không cảm thấy là mình đang 
sông hay đã chết. Nếu bảo đấy là một sự cảm 
nhận thì hoàn toàn sai, thế nhưng nếu nói rằng 
không có sự cảm nhận thì cũng sai nốt. Người ta 
không thê nào gán cho kinh nghiệm cảm nhận 
ấy bất cứ một thứ nhãn hiệu nào cả. Đấy là một 
“+ri thức không nhận thức” (2ercepfion sans 


202 Hoang Phong địch 


perception / awareness withouf percepfion). 
Sự tinh tế đạt đến một mức độ thật cao, cao 
đến độ nếu cho rằng một người trong thê dạng 
ấy còn đang sống là sai, thế nhưng bảo rằng 
người ấy đã chết thì cũng là sai. Trạng thái ấy 
cũng là một hình thức của tánh không (mô fả 
trị thức của một người cận kê sự Giác Ngộ lối 
thượng - paramqnuftarasunnafa - một cách 
cực kỳ giản đị và tuyệt vời đến độ có thể khiến 
cho chúng phải bàng hoàng và kinh sợ). 

Sáu cấp bậc của tánh không trên đây hoàn 
toàn không phải là cùng một thứ với “tánh 
không tối thượng và không có gì vượt hơn 
được” (paramanuftarasunnaía). Đức Phật 
nêu lên các thể dạng trồng không trên đây là 
chỉ nhằm mục đích cho thấy các cấp bậc khác 
nhau của tánh không, và trong số này không 
có một cấp bậc nào có thê làm nơi thường trú 
của các Sinh Linh Thượng Thặng được. Đấy 
chỉ là những thể dạng tánh không mà những 
người du-già đã từng luyện tập trước cả thời 
kỳ của Đức Phật. Dù họ có khám phá ra rất 
sớm các thê dạng đó thế nhưng họ đã bị chận 
đứng lại ở các cấp bậc ấy và không thể vượt xa 
hơn được. Riêng chỉ có Đức Phật đã khám phá 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 203 


ra tánh không đích thật như là một nơi thường 
trú cho những Sinh Linh Thượng Thặng. Đây 
là “tánh không không có gì có thể vượt hơn 
được” mà tôi vừa trình bày trên đây. 


Tiếp xúc với tánh không 


Các tập Luận Giải thuộc Kinh Sách Phật 
Giáo gọi các kinh nghiệm cảm nhận về tánh 
không là sưunafaphassa - “tiếp xúc với tánh 
không”. Chúng ta hiểu rõ về sự tiếp xúc giác 
cảm xảy ra giữa mắt và các vật thể trông thấy 
được, giữa tai và các âm thanh nghe thấy được, 
v.v..., thế nhưng chúng ta chưa hề có một kinh 
nghiệm nào về sự tiếp xúc với tánh không, bởi 
vì chúng ta chỉ vỏn vẹn biết được các thành 
phần vật-chất và phi-vật-chất, chúng ta tuyệt 
nhiên chưa hè được biết gì về thành phần của 
sự tắt nghỉ hay nirodhadhâtu. 


Khi nào chúng ta bắt đầu nhận thấy được 
thành phần của sự tắt nghỉ thì chúng ta cũng sẽ 
cảm nhận được một thứ gì đó mới lạ hơn, đây 
là gì mà các vị thầy bình giải gọi là “sự tiếp 
xúc với tánh không”. Và đây cũng là tên gọi 
của Con Đường Cao Cả (Noble Semtier / Noble 
Path / Con Đường của Tám Sự Đúng Đắn hay 


204 Hoang Phong địch 


côn gọi là Bát Chính Đạo. Xin ghỉ chủ thêm là 
gân đây cũng có một số học giả Tây Phương 
cho rằng chữ “đúng đắn” - “chánh” - mang 
ý nghĩa tương đối giới hạn không biểu trưng 
được ý nghĩa của Con Đường Cao Cả nên đã 
đề nghị thay chữ “đúng đắn ” bằng chữ “hoàn 
hảo ”) bắt đầu từ giai đoạn mà nó đã loại bỏ 
được tất cả các thứ nọc độc tâm thần. Nếu 
luyện tập theo con đường đó cho đến khi nào 
loại bỏ được tất cả các thứ u mê tâm thần thì sự 
tiếp xúc với tánh không sẽ hiện ra. Tâm thức 
tiếp xúc với tánh không cũng khá tương tự như 
dùng bàn tay để chạm vào sự trống không. 
Đối với những ai quán nhận ngày cảng 
minh bạch hơn rằng không hề có “cái tôi” và 
cái “của tôi” mà tất cả chỉ toàn là đhamma và 
các chuyền động tự nhiên (anaftânupassanâ) 
thì sự trống không dưới hình thức một sự tiếp 
xúc sẽ phản ảnh được Con Đường của Tám 
Sự Đúng Đắn. Khi đã mang bản chất ấy (át 
cả chỉ là dhamma) thì Con Đường của Tám 
Sự Đúng Đắn cũng có thể được xem là tánh 
không, và mọi sự tiếp xúc xảy đến trên Con 
Đường ấy cũng sẽ gọi là sự “tiếp xúc với tánh 
không” (sunnafaphassa). Sự quán thấy minh 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 205 


A223 


bạch không hề có “cái tôi” và cái “của tôi” là 
nguyên nhân mang lại sự tiếp xúc đó, và đồng 
thời cũng là hậu quả của sự quán thấy minh 
bạch về khổ đau (đukkhânupassan4). Quán 
thấy minh bạch được khổ đau cũng tương tự 
như đưa tay vào lửa và nhận ra rằng đấy là 
một việc không nên làm; hoặc tương tự như 
khi đã hiểu rằng không nên nắm bắt bất cứ 
một đhamma nào, và cũng không nên bám víu 
vào chúng, bởi vì nếu cứ nắm bắt lấy chúng 
thì chúng sẽ hóa thành ngọn lửa. Trên phương 
diện tâm linh, khi đã quán thấy được một cách 
minh bạch răng lửa có thê thiêu đốt, hủy diệt, 
làm cho ngạt thở, gây ra thương tích, bủa vây 
và giam hãm con người thì khi đó chúng ta 
cũng sẽ quán thấy được một cách minh bạch 
dukkha là gì (dukkhánupassanđ). 


Ở cấp bậc này chúng ta phải nghĩ đến sự 
kiện là có một số người cho rằng nếu không thê 
tự mình đạt được øbbznả thì không thể nào 
hiểu được nó là gì, tương tự như nếu không 
thăm viếng một nước nào đó thì không thê 
nói được là đã trông thấy quốc gia ấy. Thế 
nhưng ?bban4á không phải là một thứ gì thuộc 
lãnh vực vật chất, đấy là những gì liên quan 


206 Hoang Phong địch 


đến tâm thức và con tim của mình. Như tôi đã 
nêu lên trên đây, ngay đang trong giây phút này 
tâm thức của hầu hết quý vị là tánh không, và 
đây cũng đã là một chút tiền vị của tánh không 
(đích thậi) rồi. Quý vị hãy triển khai sự quán 
thấy ấy về (ánh không của) mọi sự vật. 


Kinh Sách có nêu lên các Nền Móng của 
sự Chú Tâm (căn bản luyện tập về sự tỉnh 
thức) trong phần trình bày về cách quan sát 
các hiện tượng (ci/đnupassanđ) tức là cách 
tập trung nhìn vào tâm thức mình: “Nếu tâm 
thức bị tràn ngập bởi sự thèm muốn dục tính, 
thì mình cũng phải ý thức được sự kiện đó; 
nếu tâm thức bị chi phối bởi sự ghét bỏ, thì 
mình cũng phải ý thức được sự kiện đó; nếu 
tâm thức rơi vào tình trạng hoang mang tâm 
thần thì mình cũng phải ý thức được sự kiện 
đó; nếu tâm thức rơi vào tình trạng kiệt quệ 
và mất hết nghị lực, thì mình cũng phải ý thức 
được sự kiện đó; nếu tâm thức không kiệt quệ 
thì cũng phải ý thức được là nó không kiệt 
quệ; nếu tâm thức ý thức được sự Giải Thoát, 
thì mình cũng phải ý thức được sự kiện đó; 
nếu tâm thức chưa được giải thoát, thì cũng 
phải ý thức được là nó chưa được giải thoát”. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 207 


Nếu tâm thức đã được giải thoát thì nó 
sẽ trống không; nếu nó chưa được giải thoát 
thì nó sẽ không trống không. Vậy thì chúng 
ta hãy nhìn vào tâm thức mình xem sao: hoặc 
tâm thức mình đã được giải thoát thì tức có 
nghĩa là nó sẽ trống không về tất cả mọi thứ, 
hoặc là tâm thức mình còn bảm víu vào một 
thứ gì đó thì tất nó còn vướng mắc trong sự 
năm bắt. Đức Phật giảng rằng ngay từ lúc mới 
khởi sự tu tập phải cố gắng ý thức được thế 
nảo là một thê dạng tâm thần trống không tức 
là đã được giải thoát. Đấy là những gì chỉ có 
thể nhìn thấy từ bên trong, không phải là cách 
nhờ vào sự suy luận và học hỏi trong sách. 


Nibband hay sự trông không đang ở nơi 
này, trước mắt của chúng ta, dù cho chúng ta 
chưa đạt được giác ngộ cũng vậy. Tánh không 
có thể hiện ra một cách đột ngột, thí dụ như 
ngay trong lúc này, nếu các cơ duyên hội đủ. 
Nếu tập trung tâm thức thật đúng đắn nhằm 
giúp nó đạt được thể dạng hoàn toàn thư giãn 
và an bình (nếu nói phóng đại thêm thì thê 
dạng ấy cũng có thể so sánh với thể dạng khi 
tâm thức cảm nhận được một sự thích thú 
thông thường). Tuy nhiên thể dạng này cũng 


208 Hoang Phong địch 


đã là một khía cạnh nào đó của “sự giải thoát 
bằng cách ngăn chận” (vikkambhanavimuiii / 
release by suppression). Vì thế ngay cả trường 
hợp chưa đạt được sự Giải Thoát tối hậu của 
một vị A-la-hán đi nữa thì chúng ta vẫn có thê 
nhận biết được tánh không để khảo sát nó - 
như là một món hàng làm mẫu do Đức Phật 
ban tặng! Nếu muốn nhận được món hàng 
mẫu ấy thì quý vị cũng có thê tìm thấy nơi nội 
tâm của chính mình. 


Tóm lại là quý vị phải luyện tập về Bốn 
Nền Móng căn bản của sự Chú Tâm theo từng 
giai đoạn một: trước hết là phát huy sự suy tư 
về thân xác, sau đó đến các giác cảm, tiếp theo 
là tâm thức và sau cùng là các đối tượng của 
tâm thức. Sự luyện tập này sẽ mang lại cho 
quý vị “hương vị” của tánh không suốt trong 
thời gian ngay từ khi mới khởi sự tập luyện 
cho đến lúc hoàn tất. Vào giai đoạn cuối cùng 
khi đã quán thấy được các hậu quả khổ đau 
do sự năm bắt và bám víu mang lại thì quý vị 
cũng sẽ hiểu được tánh không là gì. Vào chính 
thời điểm ấy, tâm thức cũng sẽ tức khắc hướng 
vào bầu không gian của øibband đề tìm lẫy sự 
toại nguyện cho mình. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 209 


Đây là cách giúp chúng ta thường xuyên 
trông thấy được tánh không (6à để hưởng 
“hương vị” của nó) trong khi chờ đợi đạt được 
nó ở cấp bậc tột đỉnh. Quá trình đó là một sự 
thăng tiến tự nhiên và phù hợp với một thứ quy 
luật riêng chi phối nó, tuy nhiên cũng có thể 
cho đấy chỉ là một thứ quy luật của thiên nhiên. 
Khi tự mình quán nhận được thật minh bạch 
một điều gì đó thì sự hiểu biết ấy sẽ rất vững 
chắc. Nó sẽ không biến đổi giống như trường 
hợp của một sự hiểu biết sai lầm hay là một sự 
hiểu biết học hỏi được từ một người khác. 


Sự chấm dứt của nghiệp 


Chúng ta cũng chắng cần phải cô gắng 
quá đáng mới có thể mang lại hạnh phúc cho 
mình. Thật vậy, chăng có gì là phức tạp lắm. 
Tất cả những gì cần phải làm là giải thoát cho 
tâm thức mình khỏi sự thèm muốn, ghét bỏ và 
các ý nghĩ sai lầm, hoặc nếu nói cách khác là 
phải trút bỏ mọi sự nắm bắt và bám víu vào 
“cái tôi” và cái “của tôi”. Khi nào tâm thức đã 
loại bỏ được sự thèm muốn, ghét bỏ và các ý 
nghĩ sai lầm thì nó sẽ trở nên trống không và 
mọi thứ khổ đau cũng sẽ chấm dứt. 


210 Hoang Phong địch 


Trong Tăng Nhất Bộ Kinh (Anguttara 
Nikaya) có nói răng khi nào tâm thức đã loại 
bỏ được sự thèm muốn, ghét bỏ và các ý nghĩ 
sai lầm, trút bỏ hết “cái tôi” và cái “của tôi”, 
thì tự nhiên kazmưna (nghiệp) cũng sẽ tự nó 
chấm dứt. Điều đó có nghĩa là kamzna, quả 
của nó và các sự u mê tâm thần làm nguyên 
nhân tạo ra nghiệp cũng sẽ tự động theo đó mà 
chấm dứt. Chúng ta không nên sợ hãi k4wna, 
tức không nên lo sợ phải gánh chịu tác động 
của nó. Không cần phải quan tâm đến kazna 
một cách quá đáng, tốt hơn nên nghĩ đến tánh 
không. Nếu chúng có thể tạo ra tánh không 
cho “cái tôi” và cái “của tôi” thì kamưa theo 
đó cũng sẽ tan biến hết và chúng ta cũng sẽ 
tránh được mọi tác động của nó. 


Chính vì lý do đó mà một người mang 
tên là Angulimala có thể trở thành một vị A-la- 
hán. Không nên hiểu sai như nhiều người khác 
về câu trả lời của Đức Phật cho Angulimala : 
““Ta đã dừng lại từ lâu rồi, chính con vẫn chưa 
dừng lại đấy thôi” (nhằm giúp người đọc theo 
dõi dễ dàng hơn ý của Buddhadasa trình bày 
trong đoạn này nên cũng xin mạn phép nhắc 
lại câu chuyện về Angulimala như sau:... 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 21 


Một hôm Đức Phật đi đến một nơi có tiếng là 
nguy hiểm vì nơi này có một tên sát nhân là 
Angulimala võ cùng hung đữ và lại đang tìm 
giết người thứ một ngàn. Chủ nhân một quán 
trọ thiết tha xin Đức Phật hãy dừng chán lại 
và đừng đi đáu cả. Đức Phật không nghe và 
vẫn lắng lặng lên đường. Thị trần vắng tanh, 
nhà nhà đóng cửa. Angulimala thấy một nhà 
sư đang ấi một mình trong một con phố vắng, 
hẳn bèn rút thanh kiếm và đi theo. Đức Phật 
thấy có kẻ lạ đến gân và biết ngay đấy là tên 
sát nhân mà mọi người sợ hãi, tuy nhiên Ngài 
vẫn thản nhiên bước một cách thanh thản. 
Angulimala rất ngạc nhiên trước thải độ bình 
thản đó, hắn đưa cao thanh kiếm đứng chắn 
trước mặt Đức Phát và thét lên ra lịnh cho 
Đức Phật phải dừng lại. Đẳng Như Lai không 
tỏ vẻ sợ hãi một chút nào và cất lời nói với 
Angulimala một cách thật dịu dàng: “Này 
Angulimala, con có biết không, ta đã dừng 
lại từ lâu lắm rồi. Chính con vẫn còn đang 
mua may trong lứa đỏ của hận thù, của giận 
dữ và dục vọng điên cuỗng”. Angulimala hết 
sức bắt ngờ trước câu nói đó liền ngước nhìn 
để dò xét gương mặt của Phát. Trước vẻ mặt 


212 Hoang Phong địch 


tràn đây lòng từ bi và nhân ái của Đức Phật, 
Angulamala bổng cảm thấy trơ trụi và cô đơn, 
và bất thân hắn nhận thấy mình đang bước 
trên con đường của khổ đau và bất hạnh. Hắn 
bèn ném bỏ thanh kiếm và quỳ xuống dưới 
chân của Đấng Giác Ngộ và xin nguyện sẽ từ 
bỏ cuộc sống hung ác (kinh Angulimala-suia, 
trong Trung Bộ Kinh - Majjhima-Nikaya. 
Đoạn trên đáy trích từ một bài viết mang tựa 
đề “Khái niệm về ba cửa ngõ trong Phật 
Giáo” - có thể xem trên Thư Viện Hoa Sen). 
Câu trả lời ấy không có nghĩa là Angulimala 
trước đây là một tên sát nhân, thế nhưng nay 
thì đã dừng lại và không còn giết người nữa 
và nhờ đó mà Angulimala đã trở thành một vị 
A-la-hán. Cách hiểu như thế là hoàn toàn sai. 
Đức Phật dùng chữ “dừng lại” với dụng ý là 
không còn nắm bắt và bám víu vào “cái tôi” 
và cái “của tôi” nữa, nói cách khác thì sự dừng 
lại ấy chính là tánh không. Tánh không là một 
sự ngưng nghỉ, và đấy cũng chính là một hình 
thức dừng lại duy nhất có thể giúp cho tên 
cướp Angulimala trở thành một vị A-la-hán 
cao cả. Nếu chỉ nhờ vào sự kiện không còn 
sát nhân nữa mà Angulimala đã trở thành một 
vị A-la-hán thì tại sao bao nhiêu người khác 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 213 


không sát nhân mà nào họ có đạt được giác 
ngộ đâu? Bởi vì sự đình chỉ hay sự dừng lại 
đích thật, mới đúng là tánh không. Khi nào 
không còn có “cái tôi” để trú ngụ ở nơi này, 
để đi đến nơi kia hay quay về từ một nơi khác, 
thì khi ấy mới có thể gọi là một sự dừng lại 
đích thật. Khi nào vẫn còn một “cái tôi” thì sẽ 
không có cách gì để dừng lại được. 

Quý vị cũng nên hiểu răng chữ “tánh 
không” mang cùng một ý nghĩa với chữ “dừng 
lại” và đấy cũng là chữ mà Đức Phật đã sử 
dụng để làm cho Angulimala phải thức tỉnh, 
trong khi mà hai tay của hắn vẫn còn vấy máu 
và trên cổ vẫn còn đeo một xâu chuỗi với 999 
đốt xương lấy từ các ngón tay của các nạn nhân 
mà hắn đã giết. Nếu muốn cho kazwna tự nó 
phải chấm dứt và để đạt đến điểm “dừng lại” 
thì chúng ta phải luôn tâm niệm câu sau đây: 
“Phải thực hiện được sự trồng không về cái tôi 
và cái của tôi” - và nhất là không được năm bắt 
các sự vật, cũng không bám víu vào chúng. 

Sở dĩ phải giải thích dông dài như trên đây 
đây nhằm vào mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa 
của chữ “tánh không”. Thoát khỏi những thứ 
u mê tâm thần tức có nghĩa là trỗng không về 


214 Hoang Phong địch 


cảm tính của “cái tôi” và cái “của tôi”. Nhờ 
đó người ta sẽ đạt được tánh không và loại bỏ 
được đukkha. Tóm lại là thể dạng trỗng không 
về các thứ u mê tâm thần cũng là thể dạng 
trống không về mọi thứ khổ đau. Chỉ cần đơn 
giản thực hiện được sự trống không của “cái 
tôi” và cái “của tôi” thì cũng đủ để đạt được 
sự trống không của tất cả mọi sự vật. Thê 
dạng trống không đó không thuộc vào thành 
phần đất, thành phần nước, thành phần lửa, 
thành phần khí hay thành phần không gian, 
v.v... (xin ghỉ chú thêm là ngoài tứ đại gốm 
đất, nước, lửa và khí, Đức Đạt-lai Lạt-ma 
và một số kinh sách còn nêu thêm một thành 
phân thứ năm là không gian, tức là thành 
phân cần thiết để chuyển tải tứ đại). Chính 
Đức Phật đã nói rõ là thành phần trống không 
đó không thuộc vào những thứ như vừa kể. 
Trống không là thành phần của sự tắt nghỉ, là 
Sự vắng mặt của “cái tôi” và cái “của tôi”, là 
sự đình chỉ của kamưna, là sự loại bỏ của các 
thứ u mê tâm thần và của khổ đau. 


Thực hiện thể dạng thanh thản 


Điêm sau cùng cân phải bàn luận và cũng 
đã được nêu lên ngay từ lúc đâu, đây là sự liên 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 215 


hệ giữa tánh không và tất cả mọi sự vật. Quý 
vị cũng nên ghi nhớ một điều là “tất cả mọi 
sự vật” đều là đhamma, và dhamma thì cũng 
chăng phải là gì khác hơn là thiên nhiên hay 
những øì “tự chúng là như thế”; chúng hoàn 
toàn trống không về “cái ngã” và về những gì 
thuộc vào “của chúng”. Sở dĩ các thứ đhamma 
của sự đần độn, của các ý nghĩ sai lầm và u mê 
thường xuyên hiện lên đấy là vì văn hóa (chữ 
này trong nguyên bản là “culture ”, có thể hiểu 
là giáo dục, truyền thông, tập quản...) và đời 
sông xã hội (ong nguyên bản là “la facon 
dont nous vivons ” / “the way that we live”) 
đều nhằm vào chủ đích củng cố các đhamma 
liên quan đến ' go” É “cái tôi ”) và các thể dạng 
của sự thiếu-hiểu-biết (unknowing) và không 
hề quan tâm đến các đhzmma của sự hiểu biết 
thật sự. Vì thế chúng ta phải thường xuyên và 
tự động gánh chịu sự trừng phạt vì cái “tội tô 
tông” ấy (rong IIguyên bản là péchẻ Originel 
`. sin, đấy là Igụ ý nói đến quan điểm 

“khổ đau ” của một số các tín IIgưỡng khác, 
lu các tín ngưỡng này cho rằng tắt cả chúng 
ta đều phải gánh chịu lỗi lầm của tổ tiên mình 
đã vi phạm. Buddhadasa xem cái tội tổ tông 
ấy chính là các truyền thống, tập quản, giáo 


216 Hoang Phong địch 


dục và các hình thức sinh hoạt xã hội, tất cả 
những thứ này đã dự phần củng cô “cái tôi” 
của mỗi cá thể con người trong xã hội) của 
mình từ khi chúng mới phát sinh, đấy là cái tội 
hành động thiếu ý thức của mình (;ÿ chỉ phối 
và điểu khiển bởi “cái tôi” và cái “của tôi” 
mà không hay biết và không hề ý thức kịp 
thời để rút tỉa một bài học cho mình (ương 
tự như đứa bé đưa tay vào lửa). Thế hệ trẻ 
không ý thức được việc đó; người trung niên 
cũng không, và hầu hết những người trọng 
tuôi cũng thế (có nghĩa là chẳng có ai biết rút 
tỉa cho mình một bài học nào cả từ sự trừng 
phạt vì sự “phạm tội tổ tông ” đó). Ítra thì khi 
đã trưởng thành hay vào lúc tuổi giả chúng ta 
cũng phải ý thức được sự kiện ấy nếu muốn 
tránh khỏi sự trừng phạt và vượt thoát khỏi 
cái lưới của sự sinh và cái chết đang giam giữ 
mình hầu có thể bay bồng lên bầu không gian 
trong sáng và vô tận. 


Khi giáo huấn Phật Giáo được truyền bá 
sang Trung Quốc thì những người Trung Quốc 
vào thời bấy giờ cũng đã chứng tỏ cho thấy 
là họ khá thông minh và sáng suốt khi biết 
tiếp nhận giáo huấn ấy. Sau đó tại Trung Quốc 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 217 


cũng đã hình thành nhiều học phái do các vị 
thầy thuộc tầm cỡ lớn như Hui Neng (/# 
Năng) và Hoang Po (Hoàng Bá H¡ Vân) chủ 
xướng. Trong các học phái này người ta nhận 
thấy cách giải thích về tâm thức, 2hamma, 
Đức Phật, Con Đường và tánh không đều rất 
chính xác (Phật Giáo Theravada khen Thiên 
Học), và nồi bật hăn là một câu thật then chốt 
như sau: “tâm thức, Đức Phật, Dhamma, 
Con Đường và tánh không cũng chỉ là một 
thứ” (uyệt vời thay sự hiểu biết thâm sâu của 
Buddhadhasa, chỉ cần vài chữ cũng đủ để tóm 
lược cốt tủy của Thiên Tông. Dù sao thì chúng 
ta cũng có thể thêm vào đấy “hiện thực” hay 
“thực tại”, bởi vì tất cả những gì vừa kể ra 
trên đây đêu hòa nhập với nhau để trở thành 
Một tức là “Hiện Thực ” và để tỏa rộng trong 
bằầu không gian vô tận và trồng không xuyên 
qua tâm thức của mỗi cá thể con người ngay 
trong “thực tại ”). Câu nói ấy cũng đã thừa đủ, 
không cần phải dông dài gì nữa cả. Nó có thê 
thay cho tất cả kinh sách. Thế nhưng đấy lại 
là một câu mà những người tu tập theo lỗi cổ 
điển (1ễ bái, tụng niệm, cẩu xin, chuông mỗ 
vang rên...) không thê nào hiểu nồi. Chúng ta 


218 Hoang Phong địch 


phải cảm thấy hồ thẹn về chuyện ấy. Người 
Trung Quốc còn nói thêm rằng “tánh không từ 
bản chất của nó lúc nào cũng đang hiện hữu, 
thế nhưng chỉ vì chúng ta không nhìn thấy mà 
thôi”. Tôi có thể chứng minh được điều ấy 
băng cách lập lại thêm một lần nữa là ngay 
trong giây phút này những ai đang ngồi đây, 
từ bản chất đều có một tâm thức trống không, 
thế nhưng quý vị chắng những không nhìn 
thấy nó mà lại còn khăng khăng không chấp 
nhận đây đúng thật là tánh không. 


Hoang Po (Hoàng Bả) luôn cảnh giác 
các đệ tử của mình bằng cách đưa ra hình ảnh 
một người có một viên kim cương dính trên 
trán mà không hè hay biết, và cứ chạy đôn 
đáo khắp cả địa cầu và cả các thế giới khác 
để tìm cách hiến dâng một xu hầu mong cầu 
mua được cõi thiên đường và các phương tiện 
giúp làm thỏa mãn tất cả những gì mà mình 
khao khát. Thật vậy, chỉ vì không nhìn thấy 
viên kim cương đang dính trên trắn mình nên 
chúng ta đành phải chạy khắp nơi trong thế 
giới này và cả bên ngoài địa cầu (cối cực lạc 
và chốn thiên đường) để tìm kiếm nó. Vì thế 
tôi mong rằng quý vị hãy có nhìn thấy, dù chỉ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 219 


trong một thoáng thật ngăn ngủi, xem có gì 
dính trên trán mình hay không, và để hiểu 
rằng phải đặt bàn tay mình lên đấy. 

Các lời chỉ dẫn giúp khám phá ra viên kim 
cương của các vị thầy Trung Quốc còn ân chứa 
một sự sâu sắc khác nữa, ây là: “Chắng cần phải 
làm gì cả, cứ đơn giản giữ lấy sự thanh thản 
(be stilI / être tranquille / bình thản... - cũng có 
nghĩa là giữ sự yên lặng trong tư thế bất động 
của phép ngôi thiên) thì tâm thức tự nó cũng 
sẽ trút bỏ tất cả để trở thành trống không”. Câu 
phát biểu: “Cứ đơn giản giữ lấy sự thanh thản 
và chăng cần phải làm gì cả” trên đây mang 
nhiều ý nghĩa khác nhau. Tâm thức chúng ta 
thích nghịch ngợm và ham vui đùa (0aughfy 
and playƒu]). Tâm thức chỉ muốn thoát ra bằng 
các cửa ngõ như mắt, tai, mũi, lưỡi và thân xác. 
Tâm thức thu góp các đối tượng giác cảm và 
cất chứa bên trong nó. Thế nhưng sau đó thì 
tâm thức lại tỏ ra quá sức đần độn vì nó cứ để 
mặc cho các đhazmưna của vô minh (sự mê 
tâm thần) lèo lái nó, hậu quả mang lại sẽ toàn là 
các hình thức năm bắt và bám víu vào “cái tôi” 
và cái “của tôi”. Tình trạng đó gọi là ham thích 
nghịch ngợm và không thích sự thanh thản. 


220 Hoang Phong địch 


“Giữ sự thanh thản” có nghĩa là cứ để 
cho các đối tượng giác cảm thâm nhập vào 
tâm thức mình, thế nhưng cứ mặc kệ để cho 
chúng chết, tương tự như những gợn sóng đập 
vào bờ. Hãy lấy một thí dụ, khi mắt trông thấy 
một hình tướng, nêu đấy chỉ là một “sự thấy”, 
thì cũng sẽ có nghĩa là không cho phép các 
thứ “hình tướng trông thấy được” thâm nhập 
vào tâm thức - đối với các giác quan khác 
cũng vậy. Nếu không làm được như thế và 
các thứ cảm tính như toại nguyện và bất toại 
nguyện hiện ra sau đó, thì quý vị cũng nên có 
găng dừng lại ở đấy! Không được để cho các 
thứ cảm tính ấy chuyên thành sự thèm muốn. 
Nếu mọi sự dừng lại ở đấy thì vẫn có thê giữ 
được sự thanh thản. Trái lại nếu chúng ta cứ 
để cho chúng tiếp tục phát triển để biến thành 
cảm tính toại nguyện, thì tức khắc ngay vào 
lúc ấy “cái tôi” và cái “của tôi” sẽ hiện ra. 
Hoặc nếu phản ứng ấy là một cảm tính bất 
toại nguyện thì khổ đau sẽ hiện ra. Và đấy có 
nghĩa là không giữ được sự thanh thản. 

Tóm lại ý nghĩa trong câu “g1ữ được sự 
thanh thản” do Huệ Năng đưa ra rất phù hợp 
với tinh thần tu tập do Đức Phật đã giảng dạy, 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 221 


tức là không được bám víu vào bất cứ thứ gì 
để xem đấy là “cái tôi” và cái “của tôi”. Nếu 
chúng ta không bám víu vào bất cứ thứ gì cả 
thì lấy gì để có thể làm xao động và mang lại 
sự hoang mang cho chúng ta được. Thay vì chỉ 
biết chạy theo các sự vật tạo ra sự bắn loạn cho 


mình thì chúng ta nên giữ lấy sự thanh thản. 


Chúng ta phải cố gắng tạo ra cho mình 
tánh không vì đấy là một thứ gì thật xứng 
đáng cho chúng ta hoài vọng. Nếu nói rằng có 
một thứ tánh không có thể mang lại sự đình 
chỉ, sự tỉnh khiết, sự minh bạch và sự an bình 
thì đấy cũng vẫn còn là một cách nói sử dụng 
các thuật ngữ quy ước. Bởi vì nếu đã thực sự 
là tánh không thì chỉ toàn là tánh không, chỉ 
có một thứ duy nhất ấy mà thôi và nhất thiết 
nó không phải là một thứ nguyên nhân nào 
cả nhằm để mang lại bất cứ một thứ gì cả. 
Cái tánh không ấy là Đức Phật, là Dhamưna, 
là Sangha, là sự tinh khiết, minh bạch, là sự an 
bình và niế¡-bàn... tất cả đều hiện hữu chính 
trong cái thê dạng bất biến ấy. Nếu cứ tiếp tục 
bảo rằng tánh không là nguyên nhân tạo ra cái 
này hay cái kia thì đấy sẽ là bằng chứng cho 
thấy chúng ta chưa đạt đến chỗ tối thượng, 


222 Hoang Phong địch 


bởi vì nếu đã đạt được cấp bậc ẫy thì sẽ chăng 
còn có gì để mà làm nữa (nếu đã đạt được 
tảnh không đích thật thì sẽ không còn có gì 
khác đề mà đạt được nữa, nếu giả sử còn có 
một cải gì khác để đạt được thì nhất định đấy 
phải là một sự thụt lùi và sẽ không côn phải 
là tánh không nữa). CHữ được sự thanh thản 
thì Đức Phật, Dhamưna, Sangha, sự tinh khiết, 
sự minh bạch, sự an bình, øbban4....tất cả sẽ 
hiện hữu trong thể dạng bắt biến ấy. 


Hoang Po (Hoàng Bá) sử dụng một 
phương pháp thật đơn giản để giúp những 
người gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm 
hiểu tánh không: Ông đưa ra một câu đồ như 
sau: “Hãy thử nhìn vào một hài nhi trước khi 
nó được hình thành”. Tôi cũng rất muốn lập 
lại câu đồ ấy với tất cả quý vị đang ngồi đây. 
Quý vị thử nhìn vào tâm thức của một hài nhì 
trước khi nó được hình thành để xem cái tâm 
thức ấy của nó đang ở đâu? (ước khi hiện 
hữu tức là trước khi ngũ uẩn kết hợp để tạo 
ra một cá thể thì cá thể ấy chưa có cái tâm 
thức đề có thể hàm chứa “cải tôi”, cũng chưa 
có năm thứ cấu hợp - ngũ uẩn - để cho nó có 
thể gọi đây là cái “của tôi”, do đó cái “tâm 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 223 


thức ” trong thể dạng nguyên sinh trước khi 
một cá thể được cấu tạo sẽ phải trồng không 
về những thứ ấy tức về “cái tôi” và cái “của 
tôi”). Nếu quý vị giải đáp được câu hỏi trên 
đây thì nhất định quý vị cũng sẽ tìm thấy tánh 
không thật dễ dàng, chăng khác gì như quý vị 
lây tay sờ vào viên kim cương trên trán mình. 


Kết luận 


Tóm lại, chủ đề về tánh không bao hàm 
tất cả giáo huấn Phật Giáo bởi vì chính Đức 
Phật hít thở bằng tánh không (hiện hữu, trường 
tôn và sống trong tánh không). Tánh không 
vừa là một sự hiểu biết lý thuyết, vừa là một 
sự luyện tập và cũng lại vừa là quả mang lại từ 
sự luyện tập ấy. Dù học hỏi bất cứ thứ gì (đồng 
phải nào, học phải nào, kinh sách nảo...) thì 
cũng đều phải học hỏi tánh không; nếu luyện 
tập thì đấy cũng là phương tiện nhằm giúp 
mang lại quả tạo ra bởi tánh không; nếu tiếp 
nhận được quả thì đây cũng sẽ là tánh không, 
tóm lại là sau cùng người ta sẽ đạt được một 
thứ gì đó vô cùng xứng đáng. Thật vậy, không 
có gì có thê vượt hơn tánh không được. Khi 
đã thực hiện được nó, tất cả các khó khăn đều 


224 Hoang Phong địch 


chấm dứt. Tánh không không ở trên, không 
ở dưới cũng không ở bất cứ một nơi nảo cả. 
Tôi cũng chăng biết phải nói gì hơn, vì thế tốt 
nhất là tôi xin câm miệng lại! Đơn giản chúng 
ta chỉ cần biết rằng tánh không là niềm phúc 
hạnh tối thượng (Buddhadasa trở lại cách 
nói thường tình và quy ước của những người 
thế tục để nói với những người thế tục nhằm 
khuyến khích họ “mạnh dạn” bước vào Con 
Đường. Thể nhưng trong các câu kết luận sau 
cùng dưới đây Buddhadhasa sẽ ném về phía 
họ một chiếc dây thông lọng để lôi họ trở về 
con đường thăng đưa đến tánh không hay 
niễt-bàn đích thật). 


Dù sao thì quý vị cũng cần phải cố gắng 
hiểu được một cách đúng đắn các câu sau đây: 
“Nibbanâ (niễt-bàn) là niềm phúc hạnh tối 
thượng”, “Mibbaná là tánh không tôi thượng”. 
Không nên lầm lẫn chữ “phúc hạnh” trên đây 
với niềm hạnh phúc mà quý vị có thể đã từng 
cảm nhận được - có một học phái mang hình 
thức tôn giáo phát triển trước cả thời kỳ của 
Đức Phật, đã từng tin rằng ø/bban4 là điểm 
tột đỉnh của khoái lạc dục tính, tương tự như 
trường hợp của một số học phái khác (đu-già) 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 225 


tin rằng các thê dạng tinh tế của thiền định 
chính là một niềm hạnh phúc tối thượng. Đức 
Phật mong muốn chúng ta phải ý thức được là 
phải tuyệt đối lánh xa những thứ ấy dù bằng bất 
cứ phương tiện nào: dù đấy là cách chọn thành 
phần của sự từ bỏ („ekkhamadhâtu) (xuất gia) 
như một phương tiện để tránh khỏi dục tính, dù 
đây là cách chọn thành phần mang tính cách 
phi-vật-chất (arupadhâiu / immateriality) như 
một phương tiện để tránh khỏi phép lắng sâu 
vào thiền định để tìm thấy các thể dạng vật- 
chất-tinh-tê ine-material plane / các loại cảm 
giác thanh thoái, láng láng và an bình tạo ra 
bởi thiên định), và sau hết dù đấy là cách chọn 
thành phần của sự tắt nghỉ (øodhadhâm) 
như là phương tiện để tránh khỏi tất cả mọi 
thứ mang tính cách trói buộc (condifionné / 
conditioned / có lẽ nên dùng chữ conditionnant 
hay conditioning thì thích nghỉ hơn, bởi vì tất 
cả các hiện tượng trong vũ trụ - trong đó gỗm 
có cả chúng fa - vừa “tự trói buộc ” lẫn nhau 
và cũng vừa làm nguyên nhân để “tạo tác” 
ra những hiện tượng khác - thí dụ như chúng 
ta có thể tạo ra đủ mọi thứ chuyện. Do đó thể 
giới của mọi hiện tượng không nhất thiết mang 


226 Hoang Phong địch 


tính cách thụ động mà thật ra cũng rất tích cực 
và chủ động, tuy rằng luôn bị chỉ phối bởi các 
quy luật tương-liên và nguyên-nhân-hậu-quả. 
Chọn thành phần tắt nghĩ là cách thoát ra khỏi 
tính cách vừa “trói buộc ” lại vừa “tạo tác” 
của thế giới hiện tượng). Đây chính là cách 
khiến cho tất cả mọi thê loại hoang mang tâm 
thần đều phải hội tụ (an biến) vào tánh không. 


Dù cho quý vị có thấu triệt được những 
gì vừa trình bày hay không, và dù cho quý 
vị có đem những thứ ấy ra để luyện tập hay 
không, thì đây cũng là chuyện của quý vị. Bốn 
phận của tôi là giải thích mọi sự vật đúng là 
như thế, còn về sự hiểu biết và lĩnh hội, cũng 
như việc luyện tập thì đấy là trọng trách của 
từng quý vỊ. 

Hôm nay tôi xin chấm dứt ở đây. 


Bures-Sur-Yvette, 3 I.08.12 
Hoang Phong chuyên ngữ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 227 


TÁNH KHÔNG 
John Blofeld 


Lời giới thiệu của người dịch: 


Theo dòng lịch sử tất cả các tôn giáo lớn 
đều tiến hóa, biến đổi để trở thành ngày cảng 
đa dạng và cũng có thể là phức tạp hơn, Phật 
Giáo không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên 
cũng nên lưu ý là Giáo Huấn hay Đạo Pháp của 
Đức Phật - còn gọi là Dhamưna (tiếng Pa-li) hay 
Dharma (tiếng Phạn) - từ nguyên thủy không 
hắn là một “tôn giáo” mang ý nghĩa như ngày 
nay. Dù sao thì trong quá trình phát triển Đạo 
Pháp cũng đã uyên chuyên biến đổi để thích 
ứng với các dân tộc và các nền văn hóa khác 
nhau cũng như với trí “thông minh”và những 
“xúc cảm” của con người, và từ đó đã làm phát 
sinh ra nhiều tông phái và học phái mang ít 
nhiều tính cách “thiêng liêng” và “thần bí” gần 
với một “tôn giáo” hơn. Trong nhiều trường 


228 Hoang Phong địch 


hợp thì một số hình thức lễ lạc và các nghi thức 
màu mè phản ảnh từ các “tín ngưỡng” dân gian 
còn được ghép thêm vào Đạo Pháp. 

Nếu các phương pháp tu tập, song song 
với sự hình thành của các tông phái và học 
phái, ngày càng trở nên phong phú và đa dạng 
thì một số khái niệm và giáo lý căn bản trong 
Đạo Pháp theo đó cũng đã được triển khai 
sâu rộng hơn và đồng thời cũng đã được suy 
diễn với ít nhiều khác biệt. Nếu khái niệm về 
tánh không được Đức Phật nêu lên như một 
phép luyện tập chính xác, cụ thê và thực dụng, 
như đã được thuyết giảng trong hai bài kinh 
Culasunnata-sutta và \Mahasunnata-suffa, thì 
tánh không cũng đã được các tông phái và 
học phái sau này triển khai sâu rộng hơn bằng 
nhiều cách diễn đạt phức tạp hơn. Tiêu biểu 
nhất cho các cách giải thích “mới” về tánh 
không là bộ kinh đồ sộ Prajnaparamita-sutra, 
dịch âm là “Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa”, có 
nghĩa là “Kinh về sự hiểu biết Siêu Nhiên ”, và 
còn được gọi văn tắt là Tâm Kinh. 

Theo truyền thuyết thì chính Đức Phật đã 
thuyết giảng Kinh này vào lần chuyển Pháp 
Luân thứ hai trên đỉnh Linh Thứu ở Vương 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 229 


Xá Thành (RaJagrha), và chỉ dành riêng cho 
các vị tỳ-kheo, a-la-hán và bồ-tát nào hội đủ 
khả năng lĩnh hội. Theo Kinh Hoa Sen (Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh / Saddharmapundarika- 
suira) thì phần lớn các vị này đã bỏ ra về trước 
khi buổi thuyết giảng chấm dứt vì họ vô cùng 
kinh hoảng bởi không hiểu gì cả khi nghe 
giảng về tánh không, chỉ có một số các vị đệ 
tử cao thâm của Đức Phật là còn lưu lại cho 
đến hết buổi giảng. Theo Phật Giáo Ân Độ 
và Tây Tạng thì các đệ tử của Đức Phật thời 
bấy giờ tuy đã được hấp thụ giáo huấn trong 
lần chuyển Pháp Luân thứ nhất thế nhưng vẫn 
chưa hội đủ khả năng để có thể lĩnh hội được 
giáo huấn trong lần chuyên Pháp Luân thứ hai 
trên đây. Vì thế giáo huấn này - tức là bộ Kinh 
Bát Nhã Ba La Mát Đa - đã được giao phó cho 
các vị thánh nhân gìn giữ và sẽ chỉ được đưa 
ra đúng vào các thời điểm thích nghi sau này. 
Một phiên bản gồm 100.000 tiết được giao 
cho Long Xà (Naga) gìn giữ, một phiên bản 
25.000 tiết được giao cho con người gìn giữ, 
một phiên bản 10.000 tiết do các thiên nhân 
(deva) gìn giữ, một phiên bản 8.000 tiết do 
một vị Hộ Pháp là Bắc Phương Thiên Vương 


230 Hoang Phong địch 


(Vaisravana) gìn giữ. Cách biện bạch này 
cũng có thể chỉ là để giải thích về sự xuất hiện 
muộn của Kỉnh Bát Nhã. 

Theo lịch sử và qua công trình nghiên 
cứu của các học giả Tây Phương thì một phiên 
bản của bộ kinh này gồm 8.000 tiết băng tiếng 
Phạn đã được liên tục trước tác trong khoảng 
thời gian từ năm 50 trước Tây Lịch đến năm 
150 sau Tây Lịch. Sau đó lại thấy xuất hiện 
một phiên bản khác mới hơn và cũng dài hơn, 
và được trước tác trong khoảng thời gian từ 
thế kỷ thứ II đến thứ IV. Các phiên bản ngắn 
tóm lược bộ kinh này lại còn xuất hiện muộn 
hơn nữa, tức trong khoảng thời gian từ thế kỷ 
thứ IV đến thứ VII. 


Trong khoảng thời gian hình thành thật 
dài ấy của bộ Kinh Bát Nhã người ta nhận 
thấy có hai sự kiện lớn đã xảy ra. Trước hết 
vào khoảng thế kỷ thứ II có một vị đại sư 
là Long Thụ (Nagarjuna) đã trước tác nhiều 
tập luận nhằm triển khai và bình giải về tánh 
không nêu lên trong Kinh Bát Nha, và vị này 
cũng đã thành lập một tông phái mới là Trung 
Quán Tông. Tập 7rung Quản Luận Tụng 
(Madhyamakakarika) và tập Thất Thập Không 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 231 


Tín Luận (Sunyafasaprari) của ông trình bày 
và bình giải về tánh không là hai tập luận căn 
bản nhất của tông phái này. Sự kiện thứ hai 
xảy ra vào thế kỷ thứ IV, khi một vị đại sư 
của Trung Quán Tông là Vô Trước (Asanga) 
trước tác tập Hiện Quản Trang Nghiêm Luận 
(Abhisamayalankara) nêu lên con đường 
của người Bồ-tát dựa theo Kinh Bát Nhã, thế 
nhưng lại đưa ra một cách giải thích mới hơn 
về tánh không và đồng thời vị này cũng đã 
thành lập thêm một tông phái mới nữa là Duy 
Thức Tông. Sau đó quan điểm về tánh không 
của hai tông phái này lại được các vị đại sư 
khác tiếp tục triển khai và giải thích thêm suốt 
trên dòng phát triển của lịch sử Phật Giáo. 

Sở đĩ nhắc đến một vài chỉ tiết như trên đây 
là để cho thấy khái niệm về tánh không do Đức 
Phật nêu lên qua các kinh sách “nguyên thủy” 
bằng tiếng Pa-li đã được liên tiếp triển khai sau 
đó và đã trở nên vô cùng phức tạp, đa dạng, 
đồng thời lại mang ít nhiều tính cách trừu tượng 
và bao quát hơn. Bài viết ngắn của John Blofeld 
được chuyên ngữ dưới đây sẽ giúp chúng ta hình 
dung ra phần nào các cách mô tả tánh không trên 
đây của Đại Thừa Phật Giáo nói chung. 


232 Hoang Phong địch 


John Blofeld (1913-1987) là một Phật Tử 
người Anh và cũng là một học giả Phật Giáo 
uyên bác, đã sống phần lớn cuộc đời mình 
tại các nước Á Châu như Trung Quốc, Mông 
Cô, Tây Tạng, Thái Lan... Ông đã từng tiếp 
xúc và học hỏi với rất nhiều vị thầy lỗi lạc tại 
khắp các quốc gia này, và cũng đã qua đời tại 
Thái Lan. John Blofeld viết bài đưới đây vào 
thập niên 1960 và bài này đã được bà Odette 
Germain dịch sang tiếng Pháp và đưa lên một 
trang web Phật Giáo khá uy tín là Buddhaline 
(http://www.buddhaline.net/La-Vacuite, I 09). 

Trong bài viết đôi khi tác giả cũng nêu 
thêm một vài ghi chú (được đặt trong hai dấu 
ngoặc) nhằm giải thích thêm một số sự kiện 
do chính tác giả đưa ra. Người dịch cũng 
mạn phép góp thêm một vài lời ghi chú khác 
với hy vọng có thể giúp người đọc dễ theo 
dõi bản gốc hơn. Các lời ghi chú này cũng 
được đặt trong hai dấu ngoặc nhưng bằng 
chữ nghiêng. Sau phần chuyển ngữ cũng có 
thêm một vài lời ghi chú mang tính cách tổng 
quát hơn của người dịch về bài viết này của 
John Blofeld. 


xt% 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 233 


Nếu căn cứ vào sự lý luận lô-gic (sự 
hữu iý) thì sẽ không thể có bất cứ một thứ 
gì vừa trống-không lại vừa không-trống- 
không được, tuy nhiên ngược lại thì bắt 
buộc chúng ta phải chấp nhận có một thứ 
gì đó có thể mang hai thể dạng khác nhau. 
Phật Giáo đưa ra khái niệm về tánh không 
hầu giúp chúng ta hình dung ra, hay đúng 
hơn là cảm nhận được, thể dạng phi-nhị- 
nguyên (øon-duaiiiy) và đấy cũng chính là 
cốt tủy của tánh không (0hj-nguyên là tính 
cách đối nghịch giữa chủ thể và đổi tượng, 
tức là giữa người quan sát và đối tượng được 
quan sát, dù đối tượng ấy là một vật thể hay 
một sự kiện thuộc ngoại cảnh hay là các tư 
duy và xúc cảm bên trong tâm thức. Thể dạng 
phi-nhị-nguyên là một thể dạng cảm nhận 
của tâm thức khi nó đã loại bỏ được sự đối 
nghịch giữa chủ thể và đối tượng. Thật ra thì 
đáy cũng là cách định nghĩa đặc thù của Duy 
Thức Học về tánh không). 


Tánh không (tiếng Phạn là sza/a) là cả 
một sự huyền bí lớn lao, và có thể xem đây 
là khái niệm nòng cốt của toàn bộ giáo huấn 
Đại Thừa. Thật thế tánh không đã từng là đề 


234 Hoang Phong địch 


tài cho không biết bao nhiêu tập luận giải. 
Các bài Kinh cũng đầy ắp những câu gợi ý 
về tánh không. Thế nhưng tương tự như tất 
cả những đối tượng cảm nhận mang tính cách 
mẫu nhiệm khác, tánh không là một khái niệm 
mà ta không thể nào mô tả hay định nghĩa 
được bằng ngôn từ. Thật thế, gần như hầu hết 
những gì có thê nói ra được đều không mang 
một giá trị nào cả (đấy chỉ là những quy ước 
để hiểu ngâm với nhau). Chỉ có một số thật 
hiểm hoi các nhà thông thái Tây Phương đã tỏ 
cho thấy là họ có thể hiểu được (@#ền mặt lý 
thuyế¡) ý nghĩa của tánh không là gì. Ngay cả 
trong các quốc gia Phật Giáo, chỉ trừ một số 
thật hiếm hoi các nhà thần bí (ức là các vị tu 
hành cao thám) là đã từng trực diện được với 
tánh không trong những lúc họ lắng sâu vào 
thiền định, ngoài ra thì cũng không có mấy ai 
đạt được một ý niệm nào về tánh không với ít 
nhiều chính xác. Đối với số người ít ỏi này nếu 
họ đã từng đạt được sự hiểu biết phần nào về 
tánh không thì đấy cũng là nhờ vào khả năng 
trực giác bẩm sinh của họ, phối hợp thêm với 
một số kiến thức uyên bác mà họ đã từng học 
hỏi được từ Kinh Sách (%r4). 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 235 


Riêng đối với trường hợp của tôi thì còn 
lâu tôi mới có thê theo kịp được các vị tu hành 
thần bí, vì thế khi viết lên những dòng này để 
nói về họ thì đấy cũng chỉ đơn thuần là những 
sự phỏng đoán mà thôi. Tuy nhiên cũng có hai 
lý do đã khiến tôi đánh liều chấp nhận mọi sự 
rủi ro có thể bị sai lầm. Lý do thứ nhất là nhờ 
vào một số vốn liếng hiểu biết dù còn thật ít ỏi 
mà tôi đã góp nhặt được qua các vị thầy Trung 
Quốc và Tây Tạng đã từng truyền dạy cho tôi, 
và thật ra thì các sự hiểu biết ấy cũng chỉ giúp 
tôi vạch ra một vài đường hướng suy tư nhằm 
mang lại một vài ý nghĩa nào đó dù còn thiếu 
sót về những gì mà kinh sách muốn trình bày 
khi đề cập đến tánh không. 

Lý do thứ hai khiến tôi phải nói lên là vì 
tôi nghĩ rằng có một số người Tây Phương đã 
sai lầm khi họ kết án Phật Giáo là yếm thế, 
tuy nhiên tôi vẫn tin rằng đấy chăng qua là 
vì họ đã nhằm lẫn giữa “tánh không” và sự 
“trống không” giản dị và đơn thuần (ức là 
không hàm chứa gì cả) - với một Ý nghĩa tiêu 
cực phản ảnh thê dạng hư vô - và cũng chính 
vì thế nên họ đã cho rằng niết-bàn đồng nghĩa 
với sự tắt nghỉ (và đây là một sự xúc phạm đến 


236 Hoang Phong địch 


những người Phật Giáo) (đây có thể là một 
phản ứng vô tình vì sai lầm không hiểu được 
Phật Giáo một cách đúng đắn, nhưng cũng có 
thể là hậu ý của một số học giả và của một vài 
vị tu hành thuộc một vài tín ngưỡng láu đời 
của Tây Phương nhằm chống lại Phật Giáo 
bằng cách bôi nhọ Phật Giáo chủ trương hư 
vô, khi tôn giáo này đặt chân vào thể giới Tây 
Phương vào thể kỷ XIX. Đấy cũng là lý do 
thúc đây tác giả đã mạnh dạn viết lên bài này 
để bênh vực cho Phật Giáo. Cũng xin nhắc 
thêm là tác giả đã viết bài này cách nay nửa 
thế kỷ, và ngày nay thì tình hình đã khác hơn 
xưa nhiễu). Dù sao tôi cũng không thể khẳng 
định được rằng tôi đã hoàn toàn thấu triệt 
đúng những gì các vị thầy tôi đã giảng dạy 
cho tôi và những gì tôi đã học hỏi được trong 
Kinh Sách, và hơn nữa trong những lúc thiền 
định thì tôi cũng chưa bao giờ tiếp cận được 
với tánh không. Vì thế thiết nghĩ [người đọc] 
cũng nên giữ một phong cách thận trọng nào 
đó về những gì tôi viết ra nơi đây, vì đấy cũng 
chăng khác gì những điều mà một người mù 
suy đoán ra nhờ vào một người cận thị mô tả 
cho mình. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 237 


Bài Tâm Kinh ngắn (ức là bản kinh Bát 
Nhã Ba La Mát Đa tóm lược chỉ gôm vải mươi 
cẩu) mà hàng triệu người Phật Giáo Đại Thừa 
trì tụng hằng ngày bằng tiếng Hán, tiếng Tây 
Tạng hay tiếng Phạn (có nghĩa là các Phật Tử 
khắp nơi ở Á Châu tụng niệm hằng ngày) hàm 
chứa một câu thật chủ yếu, đấy là câu nêu lên 
thật rõ ràng rằng: “Hình tướng là tánh không 
và tánh không là hình tướng; hình tướng 
không khác với tánh không và tánh không 
cũng không khác với hình tướng”. Mặc dù ý 
nghĩa thâm sâu và đích thật của câu này có thê 
không được diễn tả một cách thật minh bạch 
đi nữa, thế nhưng nó cũng đủ để nêu lên cho ta 
thấy là tánh không là một thứ gì đó hoàn toàn 
không phải là một thê dạng hư vô đơn thuần. 
Các lời bình giải thường thấy [từ trước đến 
nay] về ý nghĩa của câu này không hề có một 
sự phân tách chính đáng nảo giữa sự tuyệt đối 
và tương đối, giữa hiện thực và những biểu 
hiện bên ngoài của các hiện tượng, giữa cội 
nguồn và vũ trụ (chăng hạn như “người sáng 
tạo” và những gì đã “được sáng tạo”). Nếu 
cho rằng không có một sự hiện hữu nào có 
thê độc lập và mang tính cách tự tại được (ức 


238 Hoang Phong địch 


phải nhờ vào quy luật tương liên và tương tạo 
mà có) thì sẽ chẳng có bất cứ gì là thật cả, 
đây chăng qua là những hiện tượng mang tính 
cách tạm thời (bởi vì mỗi hiện tượng cũng chỉ 
là một sự kết hợp của hàng triệu hiện tượng 
khác và các hiện tượng này thì cũng phù du 
hơn cả chính nó): thế nhưng tất cả lại hiện ra 
rất thật. Tóm lại nếu hiểu đấy chỉ là những biểu 
hiện của sự hiện hữu [nói chung] và không hề 
mang một thuộc tính [cá biệt] nào thì chúng 
cũng sẽ chỉ là những thứ gì đó không thể nào 
năm bắt được (ức có nghĩa là không thể định 
nghĩa hay quy định chúng một cách rõ rệt và 
cố định được, bởi vì chúng luôn chuyển động, 
hiện ra rồi mất đi, sự chuyển động đó - còn 
gọi là vô thường - chỉ là biểu hiện bên ngoài 
và tạm thời của hiện thực). 

Chúng ta hãy thử nêu lên một thí dụ thật 
thô thiên, chắng hạn như các gợn sóng trên mặt 
biển: chúng không hề mang tính cách trường 
tồn, cũng không hề hàm chứa một sự hiện hữu 
nào, mà luôn biến đổi trong từng khoảnh khắc 
một, chúng hoà lẫn vào nhau và biến mất ngay 
sau đó - thế nhưng có ai dám bảo rằng không 
có một thành phần nào của các gợn sóng sẽ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 239 


còn tiếp tục hiện hữu, khi mà biển cả vẫn còn 
đây? Sự so sánh trên đây không phải là không 
có kẻ hở, bởi vì một gợn sóng dù xảy ra vào 
một thời điểm nào thì nó vẫn chỉ là biển cả, dù 
không phải là toàn bộ biển cả thế nhưng cũng 
là thành phần của biến cả. Trong khi đó nếu 
nói đến tánh không thì sẽ chẳng có gì liên hệ 
với bất cứ một thứ gì nằm trong sự chi phối 
của các quy luật liên quan đến không gian 
(một gợn sóng lệ thuộc vào biển, thế nhưng 
tánh không thì không liên quan gì đến không 
gian, dù đấy là không gian “trồng không”) vì 
thế dù chỉ là một hạt “vi thể” thế nhưng nó 
vẫn có thê biểu trưng cho sự toàn diện (“mội 


chút” tảnh không hay “toàn thê” tánh không 


”2 «€ 


thì cũng chỉ là “tảnh không”, “một chút” hiện 


A «€ 


thực cũng là toàn bộ “hiện thực”, một “hạt 
cát” cũng là toàn thể “vũ trụ”, các hiện tượng 
cũng chỉ là những biểu hiện bên ngoài và tạm 
thời của một sự “hiện hữu `” chung). Chính vì 
thế mà những người Trung Quốc (nên hiểu là 
các vị đại thiên sự Trung Quốc trong quá khứ) 
thường chọn cách so sánh hình ảnh mặt trời 
phản chiếu trong nước chứa trong các chậu, 
bình, hay ao hồ khác nhau. Huai-Hai (/uệ Hải 


240 Hoang Phong địch 


- côn gọi là Đại Cháu Huệ Hải - một vị đại 
thiên sư Trung Quốc, 720-814) có nói rằng: 
mỗi chậu, bình hay ao hồ đều chứa đựng một 
mặt trời (mặt trời phản ảnh trong nước), mỗi 
[hình ảnh] mặt trời ấy đều nguyên vẹn và giống 
[như đúc] với mặt trời trên không trung..., thế 
nhưng mặt trời trên không trung lại không hề 
bị sứt mẻ (g/đm bới đi) một chút nào”. 

Vị thiền sư nói lên câu trên đây cũng đã 
từng đề cập đến sự Giác Ngộ và xem đấy như 
là “sự thực hiện được thực thê của hình tướng 
và cả tánh không” (quán nhận được bản chất 
của hình tướng và cả của tảnh không chính là 
sự Giác Ngô). Thế nhưng trong một đoạn khác 
thì vị này cũng lại cho biết là có hai thứ tánh 
không khác nhau: một thứ liên hệ đến những 
gì “không-tánh-không” và một thứ khác là 
“tánh-không-tối-hậu” vượt lên trên tính cách 
nhị nguyên giữa tánh-không và không-tánh- 
không (0on-vacuifté / non-empfiness). Thật 
hết sức hiển nhiên: tánh không mà một vị thần 
bí (một người tu tập cao thâm) nhận biết truớc 
hết qua kinh nghiệm cảm nhận của mình là thứ 
tánh không thứ nhất trong hai thứ tánh không 
trên đây (ức là thể dạng không-tánh-không), 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 241 


bởi vì vị này đã đạt được tánh không đó bằng 
một thể dạng tri thức “thông thường” tức là 
thê dạng thường xuyên chi phối bởi “không- 
tánh-không” (ức là thể dạng tri thức nhận 
biết được hình tướng hay những biểu hiện 
bên ngoài của mọi hiện tượng, nói cách khác 
là một thể dạng trì thức luôn hiện ra chủ thể 
và đối tượng), và sau khi đã thực hiện được 
những kinh nghiệm cảm nhận thần bí (giúp 
mình cảm nhận được “tánh-không-tối-hậu 7) 
thì vị ấy mong đợi sẽ có thê tìm trở lại được 
thể dạng trước đó (ức là thể dạng không- 
tảnh-không do trì thức “thông thường” cảm 
nhận được trong giai đoạn trước Khi cảm 
nhận được tảnh không đích thát). Vậy làm thế 
nảo vị ấy có thể tránh khỏi không so sánh thê 
dạng tánh-không (0ối hậu đạt được bằng thiên 
định) với thể dạng không-tánh-không xảy ra 
trước đó vẫn còn tiếp tục theo đuổi vị ấy? Dù 
sao nếu kinh nghiệm cảm nhận của vị ẫy đủ 
sâu xa thì vị ây cũng có thể vượt lên trên cả sự 
thiền định của mình đề đạt được một thể dạng 
thật cao siêu mang lại một niềm tin tuyệt đối 
rằng tánh-không và không-tánh-không không 
phải là một sự [hiển hiện] luân phiên (chuyển 


242 Hoang Phong địch 


tiếp từ thể dạng này sang thể dạng khác), bởi 
vì cả hai thể dạng ấy chăng những cùng kết 
chặt với nhau mà còn hoàn toàn giống hệt như 
nhau (cách biện luận của John Bloƒfeld thật 
tỉnh tế, giúp chúng ta liên tưởng đến tính cách 
“Đa Dạng” và “Nhất Nguyên” hay “Hình 
Tướng” và “Túnh Không” của hiện thực, tất 
cả những thứ này cũng chỉ biểu trưng cho 
hiện thực đơn thuần và bất khả phân, không 
phải là một sự hoán chuyển từ thể dạng này 
sang thể dạng khác). 


[Thế nhưng] chính ở điểm ấy tính cách 
lô-gic đã phản bội lại chúng ta. Nếu căn cứ 
trên phép lý luận lô-gic thì không thể nào lại 
có thể có sự trống-không và không-trống- 
không trong cùng một lúc được, nếu không 
thì trên một khía cạnh nào đó phải chấp nhận 
có một thứ gì đó có hai thể dạng khác nhau. 
Người Tây Phương thường được rèn luyện 
theo cách lý luận lô-gic, vì thế nên họ rất dễ 
bị rơi vào tình trạng hiểu biết mang tính cách 
nhị-nguyên nhiều hay ít. Dù cho họ có sẵn 
sàng chấp nhận trên phương diện trừu tượng 
là sự trống-không và không-trông-không thật 
sự chỉ là một thứ như nhau đi nữa, thế nhưng 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 243 


nền giáo dục mang nặng tính cách lô-gic mà 
họ được thừa hưởng đã tạo ra nhiều gò bó 
trong sự suy nghĩ khiến cho họ khó tránh khỏi 
phải hình dung ra hai thê dạng khác nhau của 
hiện thực - đấy là tánh-không và không-tánh- 
không - và dù nếu chúng có tách rời nhau thì 
đây cũng chỉ có tính cách tạm thời và chỉ ở 
vào một mức độ nào đó mà thôi. Một người Á 
Đông bình thường cũng vẫn có thể gặp phải 
các khó khăn này, bởi vì kinh nghiệm cảm 
nhận của người này trong thể dạng “thần bí” 
(tức đạt được tánh không bằng thiền định) khác 
với kinh nghiệm cảm nhận của mình trong thê 
dạng “thông thường” (tức cảm nhận được thê 
dạng không-trống không): thế nhưng người 
này nhờ vào khả năng suy luận ít bị nhào nặn 
bởi nguyên tắc lô-gic của người Tây Phương 
hơn nên cũng sẽ có thê chấp nhận dễ dàng hơn 
rằng sự trống-không và không-trống-không, 
trên phương diện trí thức, cũng chỉ là một thứ 
như nhau và cùng hiện hữu chung với nhau: 
nhờ đó đến khi luyện tập để thực hiện sự cảm 
nhận thần bí về tính cách nhất nguyên của hai 
thê dạng (wống-không và không-trồng không) 
thì người này cũng sẽ gặp ít khó khăn hơn. 


244 Hoang Phong địch 


Người ta có thể bảo răng Huệ Hải, vị 
thiền sư mà tôi đã nói đến trên đây, cũng đã 
rơi vào sự sai lầm nhị nguyên khi vị này cho 
rằng có hai thứ trống-không: thế nhưng tôi 
vẫn tin rằng trường hợp của Huệ Hải không 
giống như trường hợp của các người khác, bởi 
vì không thê nào có thể nghĩ rằng vị ấy lại có 
thê phạm vào một lỗi lầm quá ư thô thiên đến 
thế (tuy nhiên biết đâu ông ta cũng có thê là 
một nạn nhân của sự sai lầm đó?). Dù sao thì 
cũng thật hết sức rõ ràng khi Huệ Hải nêu lên 
sự phân biệt ấy (ức là có hai thứ tánh không) 
thì đấy cũng chỉ là một hình thức chủ quan 
nào đó: bởi vì tánh-không chỉ tương kết với 
không-tánh-không trong tâm thức của những 
người hội đủ khả năng hoán chuyển được cả 
hai thể dạng là: thể dạng tri thức nhận thức 
được tất cả là không-tánh-không và thể dạng 
tri thức nhận thức được tất cả là tánh-không, 
thế nhưng cùng một thứ tánh-không ấy dưới 
thê dạng đích thật của nó (ức là tánh không 
đúng nghĩa hay đích thái) thì nó luôn độc lập 
với phương cách mà nó được cảm nhận (như 
là một đối tượng) cũng như đối với người đã 
cảm nhận được nó (nz là một chủ thê), và 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 245 


lúc nào nó cũng vượt lên trên mọi sự phân biệt 
giữa “trống-không” và “không-trống-không” 
(cấu này có nghĩa là tảnh-không và không- 
tảnh-không do Huệ Hải nêu lên chỉ mang tính 
cách chủ quan trong tâm thức ông, tạnh không 
đích thật vượt lên trên cả hai thể dạng này). 
Dù chỉ hiểu được giáo lý về tánh không 
một cách thật mơ hồ đi nữa - chỉ cần không 
hiểu sai là được! - thì cũng đủ để giúp chúng ta 
không đánh giá Phật Giáo như một tín ngưỡng 
yếm thế (có nghĩa là Phật Giáo không hê chủ 
trương hư vô). Làm thế nào mà cái chết và sự 
tắt nghỉ lại có thê khiến gây ra một sự đau buồn 
khi mà tuyệt nhiên chẳng có bất cứ một thứ gì 
[hiện hữu thật sự] để mà chết hay bị hủy diệt? 
Cho đến khi nào chúng ta vẫn khăng khăng tin 
rằng chúng ta thực sự là những thực thể mang 
tính cách cá biệt, đang gánh chịu sự sinh, sự 
tăng trưởng, sự suy thoái và cái chết, thì khi 
đó chúng ta cũng sẽ có đầy đủ lý do để mà 
rơi nước mắt. Thế nhưng khi nào mọi sự bất 
thần hiện ra một cách minh bạch (nhờ vào các 
phương pháp thiền định đúng đắn) rằng “tôi” 
không phải là “tôi”, và tri thức của mỗi cá thê 
thật ra không hề mang một tính cách cá thê 


246 Hoang Phong địch 


nảo cả, và đồng thời thì nó cũng tự nhận diện 
được mình là một thê dạng tri thức rạng ngời, 
hiện hữu một cách độc lập, không đối tượng 
(không mang một chủ đích nào), và chính nó 
cũng chỉ là sự hiện hữu chung của toàn thê 
vũ trụ - không sinh, không tử, không hề được 
sáng tạo (incréé / uncreated / không hê được 
tạo dựng, tức hàm ý là không hệ được sáng 
tạo bởi một vị tối cao nào cả) cũng không hề 
bị hủy diệt - thì khi đó cá thể ấy cũng sẽ có thể 
cười vào mặt ý nghĩ về cái chết, dù đấy là cái 
chết của mình hay của bất cứ một người nào 
khác. Dù sao thì cũng phải chấp nhận rằng 
cũng có nhiều người bám víu vào sự sống này, 
tất nhiên là một sự sống mang đầy những thứ 
bất toại nguyện, và đồng thời tin vào thực thê 
của “cái tôi” của chính họ, khăng khăng đến 
độ có thể nói rằng ý nghĩ sẽ bị biến mất vào 
cõi vô tận (chế?) không đáng cho họ quan tâm 
bằng chính niềm tin vào sự hiện hữu mang 
tính cách cá thể này (ức cái tôi) của họ (đang 
có), và họ chỉ ước mong sao cho sự hiện hữu 
này (cái tôi của họ đang có) phải trường tồn 
dù là dưới hình thức này hay hình thức khác, 
chỉ cần một điều kiện duy nhất là phải vĩnh 
viễn mà thôi (có nghĩa là họ chỉ muốn được 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 247 


sống mãi không bao giờ chết, dù dưới thể 
dạng linh hôn hay vong linh, dù trong thể giới 
này hay một cõi nào khác cũng được. Chỉ khi 
nào phải đối đầu với những trường hợp tuyệt 
vọng và không còn chủ động được tâm thức 
của mình nữa thì khi đó mới nảy ra ý định 
“muốn ” tự tử cho rồi. Đối với những người 
luôn bám víu như thế sẽ rất khó cho họ có thể 
hiểu được tánh không là gì). Hãy cứ cho răng 
ngay trong lúc này [nếu] chúng ta đang hiện 
hữu với tư cách là những cá thể [cá biệt], thì 
tất nhiên chúng ta sẽ phải lo sợ vì đặc tính cá 
thê ấy cũng sẽ bị mất đi vào một lúc nào đó 
(chế) và vì thễ cũng sẽ khó cho chúng ta tránh 
khỏi lo âu: thế nhưng đối với một nhà thần 
bí (ức một người fu tập) cao thâm thì người 
này sẽ hiểu rằng qua kinh nghiệm cảm nhận 
sông thực của mình (ức là khi đã đạt được 
tánh không) thì không hề có một nhân dạng 
mang tính cách cá thê (ndividuaity) nào hiện 
hữu cả, do đó ý nghĩ bị mắt đi đặc tính cá thê 
(hay nhán dạng, hay cải tôi) của mình cũng sẽ 
hoản toàn không hàm chứa một ý nghĩa nào 
cả. Tất cả những gì mà chúng ta có thể bị mất 
đi - trong kiếp sống này hay trong kiếp sống 
tương lai - ấy chỉ là các thứ ảo giác vô nghĩa 


248 Hoang Phong địch 


phát sinh từ sự mong muốn được hiện hữu 
dưới những hình thức cá thể (“cái tôi” hay 
cải “của tôi”). Nêu hiểu rằng các thứ ảo giác 
ấy chính là nguyên nhân tạo ra đủ mọi thứ bất 
toại nguyện cũng như hầu hết các nỗi khổ đau 
trong cuộc sống, thì còn có niềm hạnh phúc 
nào có thể to lớn hơn khi đánh mắt nó! 

Nếu tôi phải đưa bài viết ngắn này cho 
một trong số các vị thầy Tây Tạng hay Trung 
Quốc của tôi xem thì biết đâu vị này cũng sẽ có 
thê bảo tôi rằng: “Hãy xé bỏ nó đi! Đấy chỉ là 
những thứ biện luận triết học làm mắt thì giờ vô 
ích cho mi và cho cả người khác, toàn là những 
thứ luận bàn vô ích về những gì mà Kinh Sách 
gọi là tánh không! Hàng chục pho sách bàn 
về chủ đề ấy cũng không giúp cho mi hay cho 
người khác đạt được một sự hiểu biết đúng đắn 
hơn. Cái tánh không ấy hiện đang nằm trong 
tâm thức của chính mi đấy và cả trong cùng 
khắp mọi nơi. Điều cần làm là phải cảm nhận 
được nó. Hãy chấm dứt ngay cái trò viết lách 
và tìm tòi trong sách vở, và phải trực tiếp tìm 
cách thực hiện sự cảm nhận ây ngay đỉ”. 

Tôi nghĩ rằng khi nêu lên lời khuyên này 
tất sẽ khiến cho nhiều người phải mỉm cười: 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 249 


bởi vì ngay cả những vị thầy uyên bác nhất 
cũng đều phải đi đến chỗ cần phải viết ra hay 
nói ra - dù chỉ vừa đủ để giúp cho các đệ tử 
của mình ý thức được là có một kho tàng cần 
phải khám phá nếu không thì tất sẽ khó để 
giúp cho họ tránh khỏi tình trạng đánh mất 
hết năm tháng của đời mình mà không hề nghĩ 
đến việc phải tìm kiếm cho bằng được cái kho 
tàng ấy. 


Tuy nhiên phải nói rằng chưa bao giờ tôi 
được nghe thấy bất cứ một vị thầy nào của tôi 
tự nhận rằng mình có thê định nghĩa được tánh 
không là gì (iất nhiên là như thế, bởi vì đấy 
chỉ là một kinh nghiệm cảm nhận trong tận 
cùng của tâm thức họ, cải cảm nhận ấy không 
thể mô tả bằng lời được). Họ chỉ quan tâm 
duy nhất đến trọng trách phải làm thế nào để 
có thê đưa ra các phép luyện tập giúp cho bất 
cứ một người đệ tử nào nếu cần mẫn cũng đều 
có thể tự mình khám phá ra tánh không bằng 
cách vượt thoát khỏi những ranh giới chật hẹp 
của sự lý luận lô-gic, luôn bị vướng mắc trong 
mọi thứ khái niệm và nguyên tắc nhị nguyên, 
hầu giúp cho họ hòa nhập vào bầu không gian 
vô biên của sự cảm nhận đơn thuần. 


250 Hoang Phong địch 


Các phương pháp luyện tập của người 
Tây Tạng nhằm giúp mang lại sự cảm nhận 
trên đây thật hết sức đa dạng. Sự đa dạng ấy là 
một cách thích nghi với các loại chướng ngại 
(ngăn chận việc luyện tập) cũng rất đa dạng. 
Các chướng ngại này sở dĩ rất đa dạng là vì 
trí thông minh, các khả năng bẩm sinh cũng 
như kinh nghiệm của các người tu tập rất khác 
biệt nhau. Tuy nhiên hầu hết các phương pháp 
trên đây đều có một căn bản khá giống nhau, 
đấy là cách chuẩn bị cho tâm thức vươn lên 
nhờ vào phép thiền định dựa vào cách thường 
xuyên trì tụng câu kinh man-tra (chữ man- 
có gốc từ chữ Phạn manas, có nghĩ là “tâm 
thức ”; chữ -tra có gốc từ chữ Phạn traya, có 
nghĩa ld “bảo vệ” hay “che chở”. Các cđu 
man-tra là các câu trì tụng mang tính cách 
thiêng liêng của Kim Cương Thừa - còn gọi 
là Tan-tra Thừa - nhằm che chở tâm thức của 
người fu tập) mang ý nghĩa như sau: “tánh 
không là bản chất của tất cả mọi thứ dharma 
(tất cả mọi đối tượng, khái niệm, v.v...) (nói 
một cách tổng quát hơn là tất cả mọi hiện 
tượng) và chính tôi thì tôi cũng chỉ là bản chất 
ấy của tánh không”. Cách lập đi lập lại thường 
xuyên câu man-tra trên đây sẽ mang lại một 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 251 


sức mạnh thật lớn - đủ để có thể giúp loại bỏ 
được các chướng ngại hiện ra trong cuộc sống 
của những ai chỉ biết nhìn vào thế giới hiện 
tượng qua những biểu hiện bên ngoài (ức /à 
những thể dạng biến động và vô thường) của 
nó. Hầu hết các phương pháp trên đây còn 
đưa ra một phép luyện tập thiền định khác 
nữa, đây là cách nhìn vào các biểu đồ để quán 
tưởng. Một loạt nhiều loại biểu đồ được chọn 
sẵn để người tu tập quán nhìn vào đấy, càng 
quán nhìn thường xuyên và càng quán thấy 
các biểu đồ ấy minh bạch hơn thì hiệu quả 
mang lại sẽ càng nhiều hơn. Các biểu đồ này 
sẽ tuần tự hòa nhập vào nhau và sau đó sẽ hòa 
nhập với chính người hành thiền, và người 
hành thiền thì cũng hướng vào các biểu đồ ấy 
để hòa nhập với chúng. Quá trình hòa nhập và 
thu hẹp tuần tự ấy (các biểu đồ hòa nhập vào 
nhau và người hành thiên cũng hòa nhập vào 
đây và tất cả thu nhỏ dân) tiễp diễn cho đến 
khi nào chỉ còn lại một điểm bé tí xíu và sau 
cùng thì chính điểm này cũng sẽ tan biến vào 
tánh không. Tất nhiên là quá trình trên đây 
không phải dễ thực hiện nếu người tu tập chưa 
hội đủ khả năng để chủ động thật cao độ tâm 
thức mình. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu khi 


252 Hoang Phong địch 


mới luyện tập thì cũng chỉ cần đạt được một 
chút kết quả thật nhỏ cũng đủ để giúp người 
tu tập suy đoán ra những gì sẽ còn phải thực 
hiện thêm sau này. 


Tất nhiên tất cả mọi sự nhận biết được 
tánh không dù bằng cách trực tiếp (quán nhận 
bằng thiên định) hay gián tiếp (bằng cách học 
hỏi) cũng đều mang lại lợi ích. Nếu một người 
tu tập dựa vào kinh nghiệm của chính mình 
(thiên định) quán nhận được tất cả mọi sự 
vật (tất nhiên trong đó gồm có cả cái tôi của 
chính mình) đều vô thường và chỉ có một giá 
trị tương đối thì người ấy cũng sẽ loại bỏ được 
mọi sự bám víu vào các thứ hình tướng (bên 
ngoải) và các ý nghĩ (bên trong tâm thức) vì 
chúng chỉ là trống không. Đấy cũng là điều 
kiện sơ đẳng và tiên quyết nhất góp phần 
mang lại mọi sự thăng tiễn tâm linh sau này. 
Người ấy sẽ cảm thấy mình được giải thoát 
khỏi những gì chi phối và trói buộc mình. 
Cách nhìn của người ấy về tất cả mọi sự vật 
trong cuộc sống cũng sẽ theo đó mà hoàn toàn 
thay đổi hết. Mọi sự tham lam, thèm muốn, 
ích kỷ, lo buồn, sợ hãi sẽ không còn có thê 
kiềm tỏa và trói buộc người ấy được nữa: bởi 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 253 


vì khi đã vượt thoát khỏi mọi chướng ngại thì 
người ấy sẽ thanh thản bước vào con đường 
hướng đến Giác Ngộ. Đề cập đến chủ đề tiếp 
cận với tánh không cũng chính là một cách nêu 
lên các kinh nghiệm cảm nhận thuộc vào một 
lãnh vực vô cùng thiêng liêng, chắng qua là 
vì tánh không có thể ví như chất liệu (/ma#rice 
⁄ matrix / chất liệu hay khuôn đúc) kiến tạo 
ra sự hiện hữu, là khuôn mẫu của hiện thực 
tối hậu, nơi đó quá khứ và tương lai, những 
gì thật gần hay thật xa, sự Nhất Thể hay Đa 
Dạng..., tất cả đều bị loại bỏ, không còn bất 
cứ gì tồn lưu để có thể ngăn chận những tia 
sáng rạng ngời của Sự Thật. Ở cấp bậc hiện 
tại chúng ta vẫn còn trông thấy tính cách Nhất 
Nguyên xuyên qua khía cạnh Đa Dạng (nhìn 
thấy các hiện tượng Đa Dạng và hình dung ra 
hay suy ra tỉnh cách Nhất Nguyên của chúng), 
thế nhưng vào một cấp bậc cao hơn (khi tánh 
không đã giảm xuống) (ức là khi đã thăng 
tiễn trong việc luyện tập thiên định thì sẽ nhìn 
thấy sự biến động và do giác của mọi hiện 
tượng giảm bót và lắng xuống) thì chủng ta 
sẽ thấy được sự Đa Dạng dưới khía cạnh Nhất 
Nguyên (ông thấy tất cả mọi hiện tượng đều 
nhất thê). Khi nào mục đích đã hoàn toàn đạt 


254 Hoang Phong địch 


được thì cả hai khía cạnh ấy (ức là Đa Dạng 
và Nhất Nguyên) sẽ hiện ra dưới thê dạng vô 
tận của chúng, một thể dạng vượt lên trên mọi 
sự phân biệt (không phải là Đa Dạng mà cũng 
chẳng phải là Nhất Nguyên) - một thê dạng 
thật kỳ diệu và thánh thiện vượt khỏi mọi 
ngôn từ và tư duy (ức có nghĩa là đạt được 
Tánh Không Tối Thượng hay sự Giác Ngộ). 


Vài lời ghỉ chú của người dịch 


Điểm đáng chú ý trước nhất trong bài 
viết của John Blofeld trên đây là ông đã xác 
nhận rằng chính ông cũng “chưa bao giờ tiếp 
cận được với tánh không” Điều này cũng dễ 
hiểu, bởi vì khi nào chúng ta vẫn còn hướng 
vào tánh không như một đối tượng để tìm 
hiểu nó, để tiếp cận với nó thì khi đó chúng ta 
cũng sẽ chẳng bao giờ thành công được, bởi 
vì chúng ta vẫn còn vướng mắc trong thể dạng 
nhị nguyên. Dù sao thì sự thú nhận trên đây 
của tác g1ả cũng đã chứng tỏ ông là một người 
thành thật và đồng thời cũng cho thấy một sự 
mâu thuẫn nào đó của ông đối với những gì 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 255 


ông trình bày về tánh không trong phần cuối 
của bài viết. 

Ngoài ra ông cũng nhận thấy rằng trong 
số các vị tu hành thâm sâu và cả các vị thầy 
uyên bác của ông, không có một vị nảo tự 
nhận mình “có thể giải thích được tánh không 
là gì, mà họ chỉ cố gắng tìm mọi cách đề đưa 
ra các phép luyện tập giúp các môn đệ của 
họ tự thực hiện cái tánh không ẫy cho chính 
mình”. Thật thế, đối với những người đã từng 
thực hiện được tánh không thì họ cũng không 
thể nào tìm được các ngôn từ thích nghi để 
mô tả nó. Tánh không thật ra chỉ là một kinh 
nghiệm cảm nhận thật bao la và sâu kín, tỏa 
rộng trong tâm thức vô biên của mỗi cá thể. 
Do đó không thể nào có một ngôn từ quy ước, 
công thức và cụ thể nảo có thể giúp để hình 
dung ra được nó. 

Điểm đáng chú ý thứ hai là tác giả đã 
nêu lên sự khác biệt giữa hai nền giáo dục Tây 
Phương và Á Đông và cho rằng một người 
Tây Phương vì chịu ảnh hưởng nặng nề của sự 
suy luận lô-gic đặc thù của Phương Tây nên 
đã gặp nhiều khó khăn hơn khi phải vượt qua 
tính cách nhị nguyên - tức là phải loại bỏ được 


256 Hoang Phong địch 


chủ thê và đối tượng - để có thể quán nhận 
được tính cách nhất nguyên của hiện thực. 
Thật ra thì giáo dục nói chung không hẳn - 
hay ít ra cũng không phải là nguyên nhân duy 
nhất - mang lại những khó khăn ấy, bởi vì khả 
năng quán thấy và lĩnh hội của mỗi cá thể còn 
tùy thuộc vào khả năng suy nghĩ trừu tượng 
và sự suy luận liên kết với thật nhiều dữ kiện 
trong cùng một lúc. Nếu nhìn xa hơn nữa thì 
cũng sẽ thấy răng các khả năng này còn tùy 
thuộc vào nghiệp sẵn có của mỗi cá thê. 
Điểm đáng chú ý thứ ba là tác giả đã nhắn 
mạnh đến tính cách “siêu nhiên” và “thần bí” 
của tánh không, và đồng thời ông cũng đã 
nhìn vào các vị tu hành thâm sâu và các vị 
thầy uyên bác của ông như là những vị “thần 
bí”. Thật thế, từ nguyên thủy nếu Đạo Pháp 
của Đức Phật càng mang tính cách thực dụng, 
minh bạch và chính xác bao nhiêu thì sau này 
trên dòng tiễn hóa lịch sử và song song với sự 
hình thành của Phật Giáo Đại Thừa, lại càng 
biến đổi bấy nhiêu để rồi mang thêm một vài 
nét “thiêng liêng” và “trừu tượng” nảo đó. 
Khái niệm về tánh không tất nhiên cũng không 
tránh khỏi trường hợp này, tức có nghĩa là từ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 257 


nguyên thủy tánh không là một đối tượng cho 
việc thiền định và là một phương tiện giúp đạt 
được sự giải thoát, thì nay lại chuyển thành 
bản chất của mọi hiện tượng trong vũ trụ và 
trong tâm thức của mỗi con người. Hơn nữa, 
Đạo Pháp của Đức Phật - từ nguyên thủy được 
gọi là Dharma - cũng đã biến đổi dần để trở 
thành một tôn giáo. 


Trong Bài Kinh ngắn về Tánh Không 
(Culasunnafa-sufta) giảng về tánh không, 
Đức Phật đã nêu lên bảy giai đoạn thiền định, 
từ các cấp bậc thô thiển thăng tiến dần lên thê 
dạng tánh không tối thượng. Bảy giai đoạn 
này như sau: 


- cảm nhận gian nhà, ngôi làng và khu 
rừng, tât cả đêu văng lặng và trông không 

- cảm nhận mặt đât băng phăng, không 
núi đôi, sông ngòi, cây cỏ 

- cảm nhận bâu không gian vô tận và 
trông không 

- cảm nhận sự tỏa rộng của tri thức vô 
biên trong tâm thức của người hành thiên 

- cảm nhận sự văng lặng và trông không 
của hư vô 


258 Hoang Phong địch 


- cảm nhận sự kiện không cảm nhận của 
chính mình 


- cảm-nhận-không-cảm-nhận hay thực 
hiện được “tánh không tối thượng không có 
gì vượt hơn được” 


Trong giai đoạn tột cùng tức là cấp bập 
thứ bảy, Đức Phật chỉ nói đấy là “tánh không 
tối thượng” nhưng không mô tả nó là gì. Sau 
một đêm thiền định dưới cội Bồ-đề, Đức Phật 
đạt được Giác Ngộ, thế nhưng Ngài cũng 
không mô tả sự Giác Ngộ ấy là gì mà chỉ phân 
vân tự hỏi con người bình đị của thời bấy giờ 
có đủ sức đề thấu triệt được sự khám phá ấy 
của Ngài hay không? 


Thật vậy cái “tánh không tối thượng” 
ấy không thê nào có thể mô tả hay giải thích 
một cách trung thực bằng các ngôn tử quy ước 
được. Nếu như Đức Phật cứ nói ra thì biết đâu 
chăng những không ai hiểu được mà còn có 
thê mang lại cho người nghe đủ mọi thứ nghỉ 
ngờ đưa đến sự tranh cãi. Chẳng phải là Kinh 
Hoa Sen đã từng thuật lại là một SỐ đông đảo 
các đệ tử và thánh chúng đã bỏ ra về khi họ 
không hiểu được những lời giảng của Đức 
Phật trên đỉnh Linh Thứu hay sao? Trí thông 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 259 


minh và các ảnh hưởng từ giáo dục, văn hóa, 
cũng như các tác động của xung năng và tác 
ý chỉ phối bởi nghiệp, luôn vận hành trong 
tâm thức của mỗi cá thể sẽ không cho phép 
họ hiểu được - hay ít ra là không hiểu giống 
nhau - “tánh không tối thượng” mà Đức Phật 
đã khám phá ra. Khi thắc mắc phát sinh thì 
hoang mang tất sẽ chi phối, và sự tranh biện 
cũng sẽ khó tránh khỏi, và biết đâu do đó Đạo 
Pháp cũng có thể đã mai một từ lâu chăng? 


Sự yên lặng của Đức Phật và tính cách 
thiêng liêng trong Giáo Huấn của Ngài chính 
là chiều sâu và sức sống của Đạo Pháp giúp 
Đạo Pháp luôn trường tồn và sinh động. Nói 
thế không có nghĩa là phủ nhận mọi cỗ găng 
của Đại Thừa, bởi vì các nỗ lực nhằm tìm hiểu, 
giải thích cũng như các phương pháp “cụ thê 
hóa” tánh không của các tông phái và học phái 
Đại Thừa qua hơn hai ngàn năm cũng đã góp 
phần không nhỏ giúp cho Đạo Pháp trở nên 
phong phú hơn. 


Tuy nhiên một đôi lần Đức Phật cũng đã 
từng nói với các đệ tử thật thân cận của Ngài 
là Xá-lợi-phất và A-nan-đà rằng Ngài luôn 
thường trú vả trải qua cuộc đời mình trong 


260 Hoang Phong địch 


cõi tánh không. Điều này cho thấy rằng tánh 
không không hề hủy hoại sự hiện hữu, trí sáng 
suốt và nỗ lực phi thường của một con người, 
và nhất là không hề biến một cá thể trở thành 
hư vô. Tánh không chỉ xóa bỏ những gì ô 
nhiễm của những thứ hư cấu phát sinh từ các 
xung năng của một cá thể. 


“Tánh không tỉnh khiết và tối thượng” 
ấy không hề thụ động mà đúng hơn rất tích 
cực. Nó xóa bỏ tất cả mọi hiện tượng trong 
thế giới, mọi xung năng thúc đây thế giới phải 
chuyên động. Nó xóa bỏ mọi hình tướng trên 
thân xác, dù đây là những hình tướng xinh đẹp 
hay thô kệch, duyên dáng hay vụng về, béo phì 
hay gầy gò. Nó xóa bỏ các vết thương, bệnh 
tật, mùi hôi, lông tóc, đờm dãi, phèo phôi, 
màng nhày, mủ máu, nước mắt và cả những 
nụ cười bật lên hăng hắc, ngớ ngắn, hồn nhiên 
hay vui tươi. Nó xóa bỏ cả những hành động 
hung hăng hay thân ái, những ngôn từ ti tiện, 
lừa phỉnh, độc ác, bịa đặt hay dịu dàng, nhân 
hậu, hòa nhã và tràn ngập yêu thương. Nó xóa 
bỏ ngũ giác và mọi cảm nhận như thích thú, 
ghét bỏ và mọi thứ cảm tính toại nguyện, bất 
toại nguyện hay trung hòa, luôn tìm cách khơi 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 261 


động và thúc dục sự thèm muốn và ghét bỏ 
của bản năng. Nó xóa bỏ mọi xung năng, tư 
duy và tác ý, mọi đau buồn, khổ nhọc, hận 
thù, vui sướng, hân hoan, yêu thương, hờn 
giận, tiếc nuối. Nó xóa bỏ những ý đồ đen tối, 
những mưu mô biển lận và cả những ý nghĩ 
nhân hậu, chân thật và từ bị. 

Tóm lại tánh không xóa bỏ cả cái tốt lẫn 
cái xấu, tất cả các hình tướng và những sự 
chuyên động của chúng trong thế giới kế cả 
năm thứ ngũ uẫn của một cá thể. Nó tây sách 
mọi thứ ô nhiễm trên dòng chảy liên tục của 
tri thức, không có một vết hắn nảo của nghiệp 
có thể còn tồn lưu, không còn một tác ý nảo 
được sinh ra, không còn một sự tạo dựng nảo 
được hình thành. Dòng tri thức đó tuy vẫn tiếp 
tục luân lưu, thế nhưng thật tinh khiết, nhẹ 
nhàng và trong suốt, trong hơn cả không gian 
vô tận, nhẹ hơn cả hư vô, tinh khiết hơn cả 
tánh không, bởi vì cái tri thức đó đã trở thành 
chính “tánh-không” của “tánh-không”. 

Khi dòng tri thức đã trở thành “tánh- 
không-của-tánh-không” hay nói cách khác là 
đã được thay thế bởi thể dạng “tánh không 
tối thượng không có gì vượt hơn được” do 


262 Hoang Phong địch 


chính Đức Phật nêu lên trong một bài kinh 
thật ngăn là Cw/zsunnazfa-suffa, thì cũng sẽ 
không còn bất cứ một chút tồn dư nào để có 
thê giúp ý thức được tính cách Đa Dạng hay 
Nhất Nguyên của mọi hiện tượng, hay để cảm 
nhận được thế nào là Phật Tính, Bản Thể của 
Phật, Như Lai Tạng, Hiện Thực, Chân như, 
Thực Tại, Niết Bàn, Tánh Không... và kê cả 
Tánh-Không-của-Tánh-Không, bởi vì tất cả 
các thuật ngữ ấy cũng chỉ đơn giản là những 
tên gọi mà thôi. 

Tuy nhiên phía sau tất cả những thứ ấy và 
bên trong cái “tánh-không-của-tánh-không” 
ấy dường như vẫn còn lưu lại một nụ cười, 
một nụ cười thật trầm lặng của một VỊ Phật đã 
ngồi yên hơn hai mươi lăm thế kỷ trên dòng 
luân lưu của tâm thức của mỗi chúng ta đề chờ 
đợi chính chúng ta hôm nay. 


Bures-Sur-Yvette, 01.11.12 
Hoang Phong chuyên ngữ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 263 


BẢN-THÉ-CỦA-PHẬT 


DaIsetz TelItaro SuzukI 


Lời giới thiệu của người dịch: 

Bản-thể-cúa-Phật còn goi là Như Lai 
Tạng, Phát Tĩnh, Pháp Giới Chán Như... 
(điếng Phạn là Tuthagafagarbha), là một 
khái niệm quan trọng của Đại Thừa Phát 
Giáo. Tathagatagarbha được ghép từ hai chữ 
lathagata và garbha: Tathagatfa có nghĩa là 
như thể, Đức Phật thường tự xưng mình chỉ là 
như thể, hiện ra nơi đây là như thế, dịch ra tiếng 
Hán là Như Lai; chữ garbha có nghĩa từ chương 
là “nguyên nhân hay “bên trong ` (của một 
thứ gì đó).... tiếng Hán dịch là chủng tử. Vậy 
Tuthagatagharba hay Bản-thể-của-Phật mang 
một ý nghĩa như thể nào trong Phật Giáo? 

Dưới đây là một bài viết ngắn của 
thiển sư Daisetlz Teitaro Suzuki (1870- 


264 Hoang Phong địch 


1966) giải thích về Bản-thể-củúa-Phật. 
Giới thiệu dông dài về D.T. Suzuki có lẽ 
cũng bằng thừa, bởi vì hấu hết những ai 
đã từng dày công học Phật cũng đêu biết 
đến ông, người đã mang thiên học Zen vào 
thể giới Tây Phuơng trong tiên bán thể 
kỷ XX. Bài viết này được tìm thấy trong 
tập san France-Asie, số đặc biệt với chủ 
đề Phật Giáo, được phát hành tại Sài-gỏn 
năm 1959. Số đặc biệt này đã góp nhặt các 
bài viết của một số các học giả Phát Giáo 
lỗi lạc nhất thế giới vào thời bấy giờ. Số 
báo này được tái bản tại Pháp lần thứ nhất 
năm 1987 và lần thứ hai năm 2008. Gọi là 
một số báo đặc biệt thế nhưng thật ra đây 
lại là một quyền sách đồ sộ mang tựa đề 
là “Présence du Bouddhisme ` (“Sự Hiện 
Diện của Phát Giáo ”). Lần tái bản thứ hai 
chỉ giữ lại phần giáo lý thế mà cũng đã dày 
gân 600 trang chữ nhỏ. 

Người dịch xin mạn phép ghép thêm một 
vài ghỉ chú nhỏ với hy vọng có thể giúp người 
đọc dễ theo dõi bản gốc hơn. Các lời ghỉ chú 
này được trình bày bằng chữ nghiêng và đặt 
trong hai dấu ngoặc. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 265 


%2 lạ được Lion ức 
René de Berval 


Présence du 
Bouddhisme 


ẤƯÏ gaimes 


Bìa quyển sách “Sự Hiện Diện của Phật Giáo” 





(Hình pho tượng Phật Nằm ở Pagu, 
Miến Điện, thế kỷ thứ X, 
Xin lưu ý bóng dáng bé tí của một nhà sư 
ngồi bên dưới để so sánh với kích thước 
khổng lồ của pho tượng. 


Tuy Đức Phật đã tịch diệt hơn hai mươi 
lăm thế kỷ, thế nhưng sự hiện diện của Ngài 
luôn vẫn còn đó và hiện ra thật to lớn trước 
mặt nhà sư nhỏ bé cùng tất cả chúng ta hôm 
nay, và đấy cũng là ý nghĩa của tâm ảnh bìa 
quyền sách) 


kxxkx*xx** 


266 Hoang Phong địch 


Nếu quý vị yêu cầu tôi giải thích thế nào 
là “biến-cô-Ngộ” (safori-évenement / eveni- 
satori / Satori là tiếng Nhật và cũng là một 
thuật ngữ đặc thù của thiền học Zen. Chữ 
Satori có thể tạm dịch là “Ngộ”, sự “tính 
giác”, sự “quán thấy sâu xa” hay sự nhận 
thức được “Bản-thể-của-Phật”) và đồng thời 
cũng muốn biết thêm “thể-dạng-Ngộ” (safori- 
état / satori-stafe) và “biễn-cô-Ngộ” khác 
nhau như thế nào, thì tôi sẽ xin giải thích với 
quý vị như thế này: toàn thể mọi người trong 
chúng ta, không ngoại trừ một ai, kế cả các 
chúng sinh hàm chứa tri thức và giác cảm, tất 
cả đều ở trong thể dạng Ngộ. Tất cả chúng 
ta đều ở trong thể dạng đó, thế nhưng chúng 
ta không ý thức được sự kiện này mà thôi. 
Chúng ta nào có để ý đến bầu không khí bao 
bọc chung quanh địa cầu; chỉ khi nảo gió thôi 
khiến cho không khí chuyển động thì khi đó 
chúng ta mới ý thức được sự hiện diện của nó. 
Sở dĩ chúng ta không hề nghĩ đến sự hiện diện 
của không khí là vì trước đây nó bất động và 
ở trong thê dạng ngưng nghỉ (chúng fa luôn 
ở trong Hiện Thực tức là thể-dạng-Nô, thể 
nhưng chúng ta không hệ ý thức được sự kiện 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 267 


hay thể dạng đó. Phải nhờ vào một biến cố 
nào đó xảy ra thì khi ấy chúng ta mới ý thức 
được là mình đang “sống” trong Hiện Thực). 
Dòng luân lưu hay sự chuyển động ấy, nếu tôi 
có thể nói như thế, chính là “biến-cỗ-Ngộ”. 
Khi tất cả mọi sự đều ngưng nghỉ (đình chỉ, 
không chuyển động) thì chúng ta sẽ ở trong 
thê dạng Ngộ (hể nhưng chúng ta lại không 
ÿ thức được sự kiện đó). Chỉ khi nào có một 
chuyên động tâm thần đặc biệt xảy ra thì khi 
đó “biến-cô-Ngộ” mới có thể phát sinh. Biến 
có ấy tất nhiên không phải là một biến cố 
thông thường. Nó chỉ xảy đến với một người 
nào đó, trong một bối cảnh nào đó, và phải 
cần đến một sự chuẩn bị từ trước (phải fu tập 
và phát huy sự chú tâm cân thiết). 


Chúng ta hãy cứ nhìn vào tắm gương của 
Đức Phật. Ngài từ bỏ lạc thú phàm tục, tìm vào 
rừng đề suy nghiệm triết học dưới sự chỉ dạy 
của các vị thầy uyên bác nhất thời bấy giờ. Thế 
nhưng những gì Đức Phật nghiền ngẫm bằng 
cách dựa vào lý trí thì hoàn toàn chỉ mang 
tính cách trí thức. Sự tìm tòi đó không hề giúp 
Ngài quán thấy được bản chất của Hiện Thực. 
Vì vậy Ngài không thể nào tin tưởng hoàn 


268 Hoang Phong địch 


toàn vào các phương pháp biện luận triết học. 
Thế là Ngài lại phải trở vào rừng thêm một lần 
nữa, và mục đích lần này là để luyện tập bằng 
cách hành xác. Có thê Ngài đã suy nghĩ rằng 
khi nào còn quan tâm quá đáng đến các đòi 
hỏi của thân xác thì khi đó tâm thần sẽ còn bị 
xao động và tách rời ra khỏi các mục tiêu mà 
nó mong cầu. Tình trạng hoang mang ấy tất sẽ 
khiến cho tâm thức không sao thực hiện được 
các chủ đích của chính nó. Đấy có thể là lý do 
đã khiến cho Đức Phật quyết định giảm thiêu 
tối đa các nhu cầu vật chất: ngủ thật ít, ăn thật 
ít, giữ tư thế ngồi yên và triền miên lắng sâu 
vào thiền định. Thế nhưng cách luyện tập ấy 
cũng vẫn chưa làm cho Ngài hài lòng, bởi vì 
khi các nhu cầu vật chất bị giảm xuống thì sức 
khoẻ cũng theo đó mà ngày càng kém đi. Ngài 
kiệt lực và không còn đứng lên được nữa. Chỉ 
khi nào sự sinh tồn được bảo vệ thì khi đó 
con người mới có thể tìm thấy được sự Thực 
Hiện (G/ác Ngó) và sự toại nguyện vẹn toàn 
(sự Giải Thoái); đây là lý do cho thấy tại sao 
con người lại cần phải có một sức khoẻ thật 
tốt. Nếu có tình cắt giảm bớt đi các nhu cầu 
tối thiểu giúp cho sự sống tôn tại, thì tất nhiên 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 269 


sẽ khó lòng mang lại các điều kiện cần thiết 
như trên đây. Đức Phật bắt đầu ăn uống trở lại. 
Thế nhưng ước nguyện phải đạt được một cái 
gì đó vẫn còn nguyên trong lòng Ngài. Thật 
sự ra thì Ngài cũng không ý thức được rõ rệt 
điều ước nguyện ấy là gì, Ngài chỉ hiểu rằng 
có một niềm khát vọng nảo đó trong lòng. Sự 
suy tư mang tính cách trí thức tỏ ra quá nông 
cạn, phép luyện tập bằng cách hành xác cũng 
chăng khá hơn. Khát vọng của Ngài vẫn còn 
nguyên vẹn, không một chút phôi pha. Ngài 
cảm thấy một nỗi lo âu thật sâu kín phát sinh 
trong lòng mình bởi vì sự biện luận trí thức 
cũng như phép luyện tập hành xác cả hai đều 
không thể giúp cho niềm khát vọng của Ngài 
bớt đi sự ray rứt. Ngài cũng chăng biết phải 
làm gì nữa. Không còn một phương cách nào 
khác để giúp Ngài tìm ra một lối thoát. Ngài 
bèn quyết định loại bỏ phương pháp biện luận 
trí thức vì đấy chỉ là cách bày ra một trò đối 
tác giữa chủ thể và đối tượng, và cái trò đối 
tác đó sẽ chăng bao giờ có thể mang lại thể 
dạng an bình trong tâm thức được. Nếu chúng 
ta tự ép buộc mình phải trở thành một con 
người đạo đức toàn vẹn thì đấy cũng chỉ là 


270 Hoang Phong địch 


cách tạo ra một sự phân tách: phía bên này 
là người ước mong đạt được sự vẹn toàn đạo 
đức (với f cách là chủ thê), và phía bên kia là 
chính sự vẹn toàn ấy (ức là đối trợng). Chính 
vì thế nên sự vẹn toàn đó sẽ chẳng bao giờ có 
thê đạt được, bởi vì chưa kịp đạt được một 
cấp bậc nào đó, thì tức khắc lại hiện ra một 
cấp bậc khác cao hơn, hướng vào một sự vẹn 
toàn khác lý tưởng hơn. Do đó chúng ta sẽ 
chăng bao giờ có thê trở thành hoàn hảo được. 
Khi vẫn còn sự tách rời giữa người tìm kiếm 
sự vẹn toàn và chính sự vẹn toàn ây thì mục 
đích tối hậu sẽ chẳng bao giờ có thê đạt được. 
Một khi mà sự chia đôi Hiện Thực ra thành 
hai thành phần đối nghịch nhau vẫn chưa loại 
bỏ được - tức là tình trạng phân tách giữa chủ 
thê và đối tượng, một bên là người suy nghĩ về 
một thứ gì đó và bên kia là chính thứ ấy, hay 
nói cách khác là giữa người nêu lên câu hỏi và 
chính câu hỏi của người ấy, vẫn còn nguyên - 
thì khi đó sự phân tách ấy sẽ vẫn còn tiếp tục 
ngăn chận sự Thực Hiện (G/ác Ngộ). 

Tất nhiên là những gì trình bày trên đây 
đều dựa vào lý luận. Thế nhưng Đức Phật 
thì lại không lý luận, Ngài chỉ đơn giản cảm 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 271 


nhận được một điều gì đó thật ray rứt trong 
lòng mình mà chính Ngài cũng không hiểu 
được bản chất của nó là gì. Ngài cảm thấy vô 
cùng tuyệt vọng. Người Thiên Chúa Giáo vẫn 
thường hay thốt lên: “Khi đã mắt hết hy vọng 
thì chỉ còn phó mặc cho Trời”. Đấy là cách mà 
họ tách rời Trời ra khỏi con người; và chính vì 
thế nên họ đành phải thốt lên những lời tuyệt 
vọng và chỉ còn biết giao phó cho Trời. Thế 
nhưng người Phật Giáo chúng ta thì lại suy 
ngẫm về mọi sự vật dưới một khía cạnh khác 
hơn: chúng ta không hề quan tâm đến thế giới 
hiện tượng. Thật vậy Đức Phật không đánh 
mất thì g1ờ vào cách suy luận đại loại như thế. 
Ngài chỉ cảm thấy một niềm khát vọng muốn 
đạt được một cái gì đó và niềm khát vọng ấy 
luôn ray rứt trong lòng mình. Khi nào cảm tính 
khát khao ấy hiện ra thì người ta cũng sẽ vượt 
thoát khỏi thể dạng tri thức thông thường và 
vượt lên trên sự tương đối. Đức Phật dồn tất 
cả sức chú tâm của mình vào niềm khát vọng 
ấy đến độ Ngài đã hòa nhập vào việc tìm hiểu 
nó và để rồi trở thành chính nó. Ngài không 
còn tách rời ra khỏi nó nữa (để trở thành chủ 
thể và đối trợng) và cũng không còn cảm thấy 


272 Hoang Phong địch 


khao khát nữa: Ngài đã trở thành MỘT với nó. 
Những gì Ngài suy tư đã trở thành chính Ngài, 
không còn phải là những thứ tư duy của Ngài 
như trước đây nữa(Ngài trở thành chính sự 
Giác Ngộ và sự Giác Ngộ cũng đã trở thành 
chính Ngài). 


Tất nhiên là Đức Phật không suy nghĩ 
theo như cách tôi vừa trình bày trên đây; bởi vì 
đấy là những øì do tôi tự bình giải và diễn đạt 
ra như thế. Khi nào thể dạng (nhất nguyên) ấy 
hiện ra thì tư duy cũng sẽ đạt được một sự 
đồng nhất, một vị thế thăng bằng nào đó, một 
cách chính xác hơn là quán nhận được bản 
thể tự nhiên của thực tại (réalité de nafure / 
readlity by nature / từ bản chất hay là bản tỉnh 
tự nhiên là như thể). Chữ “thăng bằng” gián 
tiếp nói lên sự đa dạng của mọi sự vật và sự 
hài hòa của chúng (li nào trồng thấy các hiện 
tượng chuyển động hài hòa và không xáo trộn 
thì có thể tạm goi như là một sự thăng bằng), 
thế nhưng đối với trường hợp quán thấy trên 
đây của Đức Phật thì chữ “thăng băng” không 
mang ý nghĩa như thế, mà đúng hơn là một thứ 
bản chất tự tại (của mọi hiện tượng]. Ngoài ra 
thì chữ “nhận diện” cũng không phải là một từ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 273 


thích hợp cho lắm khi muốn nói rằng các vật 
thê này được “nhận diện”(indenrified/xác định 
hay được nhận biỄ.... ) khác hơn với các vật thê 
khác. Theo quan điểm của Đức Phật thì không 
có một sự khác biệt nào giữa sự tìm kiếm và 
đối tượng của sự tìm kiếm. Ngài lắng sâu vào 
một thê dạng nhất thê tuyệt đối. (Nêu lên các 
thuật ngữ như “sự đồng nhất của tư duy”, “sự 
thanh thoát hoàn toàn của tâm thức” hay thể 
dạng “sambhodHi” (sự tỉnh giác hay giác ngộ). 
thì cũng chỉ là một cách giải thích thuộc lãnh 
vực tâm lý học mà thôi - lời giải thích thêm của 
tác giả). Dù sao thì cũng phải xảy ra một biến 
có gọi là Sø/ori (Ngô) thì thể dạng (nhất thể) 
ẫy mới có thê thực hiện được. Sự “øiác ngộ ” 
nhờ đó cũng sẽ hiển lộ - như là một sự chuyền 
động đặc biệt gọi là “biến-cố-Ngộ”(safori- 
ven) hay “kinh-nghiệm-cảm-nhận-Ngộ” 
(satori-experience), dù rằng thê dạng nhận biết 
(Identification / nhận điện, xác định...) ẫy còn 
tùy thuộc vào mỗi người trong chúng ta. Khi 
biến cố ấy xảy ra thì chúng ta cũng sẽ nhận 
biết được rằng mình đang ở trong thể dạng 
Ngộ ấy. Chính vì thế nên người ta đã thuật lại 
rằng khi Đức Phật đạt được kinh nghiệm cảm 


274 Hoang Phong địch 


nhận trên đây thì Ngài cũng đã biểu lộ sự kinh 
ngạc của mình khi nhận thấy rằng tất cả mọi 
sự vật đều hàm chứa bản-thể-của-Phật - thật 
sự là tất cả, bởi vì bản thê ấy không nhất thiết 
chỉ là gia tài riêng của các chúng sinh có giác 
cảm mà còn hàm chứa trong đất đá và cả các 
vật thê khác trong thế giới, không ngoại trừ bất 
cứ thứ gì. Tất cả đều là Phật, thế nhưng chỉ vì 
các vật thể không tự ý thức được cái bản thể 
đó của chúng mà thôi. Đấy chẳng qua chỉ vì 
chúng không thể tạo ra được “biến-cô-Ngộ” 
giúp chúng ý thức được sự kiện đó (chỉ có con 
người là có thể bừng tỉnh nhờ vào “biến-cổ- 
Ngộ” mang lại từ sự tu tập của chính mình để 
nhận ra rằng kẻ hung ác, người hiển lành, kẻ 
tham lam, người rộng lượng, kẻ xấu xi, người 
xinh đẹp... tất cả đêu là chính mình; xúc cảm 
hay tư duy trong tâm thức cũng là chính mình; 
đất đá, cây cỏ, một áng mây lửng lơ trên bầu 
trời, một làn gió thoảng xuyên qua cành lá 
hay một âm thanh vang vọng trong không gian 
cũng đêu là những biểu hiện của chính mình. 
Sự bừng tỉnh đó sẽ giúp chung ta thực hiện 
được “thể-dạng-Ngộ” và quán thấy được bản 
thể của chư Phật và của cả chỉnh mình). 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 275 


Có một người đệ tử hỏi Thầy mình như 
sau: “Thế con có hàm chứa bản-thể-của- 
Phật hay không?”. Vị Thầy tức khắc trả 
lời ngay: “Không, mi không hê hàm chứa 
bản-thể-của-Phát”. Người đệ tử hỏi vặn lại: 
“Con nghe nói rằng tất cả mọi thứ đễu hàm 
chứa bản-thể-của-Phật kia mà... Tại sao con 
lại không có?” Vị Thầy lại trả lời tiếp như 
sau: “Côn trùng, súc vật, đất đá..., tất cả 
đều hàm chứa bản-thể-của-Phật - chỉ trừ có 
mỉ là không có ”. Người đệ tử tỏ vẻ lo lâu: 
“Thể thì tại sao con lại không có?” Vị Thầy 
bèn giải thích như sau: “C2 vì mỉ đã nếu 
lên câu hỏi” (nêu lên thắc mắc trong đâu là 
cách tự tách rời mình ra khỏi sự thắc mắc 
của chính mình, tức là tự tạo ra chủ thể và 
đối tượng, nói cách khác là tự tách rời mình 
ra khỏi hiện thực). Thắc mắc của người đệ tử 
đã cho thấy răng người ấy không thấu triệt 
được một cách thật ý thức rằng chính mình 
đang hàm chứa sẵn Bản-thê-của-Phật (1ì cứ 
tưởng rằng bản-thể-của-Phật là một thứ gì 
đó khác với mình). Sự ý thức hay giác ngộ 
ây là một sự kiện vô cùng quan trọng, và nó 
cũng chỉ có thể xảy đến với con người mà 


276 Hoang Phong địch 


thôi. Vì thế chúng ta cũng có thể bảo rằng tất 
cả mọi sự vật, kê cả vật chất, đều hàm chứa 
bản-thể-của-Phật, thế nhưng cần phải là một 
con người mới cảm nhận được cái bản thê ẫy. 


Vài lời ghỉ chú của người dịch 


Với một văn phong giản dị, ngắn gọn 
và quen thuộc, D.T. Suzuki đã tóm lược thật 
khúc triết và khéo léo ý nghĩa của một khái 
niệm có thể nói là chủ yếu và then chốt nhất 
của Đại Thừa Phật Giáo, nhất là đối với 
Thiền Tông và Kim Cương Thừa. Nếu cho 
rằng Bản-thê-của-Phật hiện hữu nơi tất cả 
chúng sinh và mọi vật thể trong thế giới thì 
đây có phải là một sự nghịch lý đối với một 
khái niệm vô cùng quan trọng khác của Đạo 
Pháp là “tánh không tuyệt đối và tối thượng” 
của tất cả mọi hiện tượng hay không? Dù 
sao thì thắc mắc này cũng có vẻ chính đáng. 
Vậy chúng ta thử tìm hiểu xem hai khái niệm 
“tánh không” và “Bản-thể-của-Phật” có mâu 
thuẫn với nhau hay không hay đấy chỉ là một 
sự “bồ túc” cho nhau? 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 277 


Quá trình hình thành khái niệm về 
Bản-thế-của-Phật 


Đức Phật trực tiếp nêu lên tánh không 
trong nhiều bài giảng và cho biết răng Ngài 
luôn thường trú trong cõi tánh không tối 
thượng và tuyệt đối ấy. Thế nhưng không thấy 
có một bài kinh “nguyên thủy” bằng tiếng Pa- 
li nào trực tiếp nêu lên khái niệm về Bản-thế- 
của-Phật một cách dứt khoát và rõ ràng. Chỉ 
thấy Tăng-nhất Bộ Kinh (Angutara Nikaya) 
và một học phái Phật Giáo xưa đã mai một là 
Đại-chúng bộ (Mahasanghika) đưa ra một vài 
gợi ý khá mơ hồ về Phật-tính mà thôi. Tóm lại 
khái niệm về Bản-thể-của-Phật hay Phật Tính 
nhất thiết chỉ là một khái niệm đặc thù và cá 
biệt của Đại Thừa nói chung và đặc biệt đã 
giữ một vai trò thật chủ yếu trong Thiền Học 
và Kim Cương Thừa. 

Khái niệm về Bản-thể-của-Phật chỉ bắt 
đầu được nêu lên thậtrõ ràng từ khoảng năm 200 
sau Tây Lịch trở về sau này, và đã được đề cập 
nhiều nhất trong các bộ kinh như Đại phương 
đẳng Như Lai Tạng kinh (T1uthagatagarbha- 
suira, khoảng năm 200 sau Tây Lịch), 
Thắng man Kinh (Srimaladevisimhanada- 


278 Hoang Phong địch 


suira, thễ kỷ thứ II), Đại bát Niết Bàn Kinh 
(Mahaparinirvana-sutra, thế kỷ thữ IID, 
Hoa Nghiêm kinh (Avatamsaka-sutra, thế kỷ 
thứ HH), Nhập Lăng Già Kinh (Lankavatfara- 
suira, thê kỷ thứ III), v.v... Nói chung thì số 
kinh sách vô cùng phong phú này đã đánh dấu 
thời kỳ trưởng thành của Đại Thừa Phật Giáo 
vào các thế kỷ thứ III và IV, sau khi đã được 
hình thành bốn trăm năm về trước tức vào thế 
kỷ thứ I trước Tây Lịch. 


Có thể nói răng trong số các kinh sách 
trên đây thì Nhập Lăng Già Kinh (Avatamsaka- 
suira) là bộ kinh giải thích khái niệm về Bản- 
thể-của-Phật sâu sắc và khúc triết nhất. Kinh 
này được xem là do chính Đức Phật Thuyết 
giảng thế nhưng thật ra nếu căn cứ vào các dữ 
kiện lịch sử thì chỉ được trước tác vào khoảng 
thế kỷ thứ III. Cũng xin nhắc thêm là Bồ-đề 
Đạt-Ma đã dựa vào kinh này làm nên tảng để 
sáng lập ra một học phái mới là Thiền Học tại 
Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ VI. 

Bước sang thế kỷ thứ V người ta lại thấy 
xuất hiện thêm một tập luận khá quan trọng 
nữa là tập Bảo tính luận (Uitaratantra-sastra 
còn gọi là Raínagofravibhaga). Tập luận này 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 279 


đã triển khai khái niệm về Bản-thể-của-Phật 
thật sâu rộng với nhiều khía cạnh triết học vô 
cùng sâu sắc và khúc triết. Chính tập luận này 
đã giữ một vai trò then chốt đưa đến sự hình 
thành của Kim Cương Thừa vào khoảng cuối 
thế kỷ thứ V hay đầu thế kỷ thứ VI. 

Trên đây là một vài nét thật khái quát 
đánh dấu một giai đoạn cực thịnh của Phật 
Giáo nói chung và của Đại Thừa nói riêng suốt 
trong nhiều trăm năm, kể từ thế kỷ thứ I trước 
Tây Lịch cho đến các thế kỷ thứ VII và VIII. 
Trong giai đoạn này nhiều học phái lớn tuần 
tự được hình thành như Trung Đạo, Duy Thức 
Học, Kim Cương Thừa và Thiền Học. Sau giai 
đoạn hưng thịnh này và cho đến nay không còn 
thấy một học phái quan trọng nào khác được 
thành lập thêm. Trên phương diện giáo lý thì 
bốn học phái lớn trên đây đã đưa ra nhiều cách 
diễn đạt mới về một số khái niệm trong giáo 
huấn của Đức Phật, hoặc ít ra thì trên phương 
diện thực hành cũng đã thiết lập được nhiều 
phép tu tập đặc thù và chuyên biệt, nhất là đối 
với Kim Cương Thừa và Thiền Học. 


Trong sô các đường hướng diễn đạt mới 
vê giáo huân của Đức Phật, người ta nhận 


280 Hoang Phong địch 


thấy có hai khuynh hướng nỗi bật nhất: trước 
hết là triển khai sâu rộng khái niệm về tánh 
không và đưa khái niệm này vào vị trí trung 
tâm của Đạo Pháp, và sau đó là sáng tạo ra 
thêm một khái niệm mới là Bản-thể-của-Phật 
(Tathagatagarbha). Vậy Bản-thể-của-Phật, 
ngoài các cách giải thích của D.T. Suzuki 
trong bài viết trên đây, còn mang thêm các ý 
nghĩa hay các cách giải thích nào khác nữa 
hay chăng? 


Định nghĩa về Bản-thể-của-Phật 


Trong Đại phương đẳng Như Lai tạng 
Kinh (Tathagatagarbha-sufra) có một cầu như 
sau: “??ong tất cả chúng sinh đêu ấn chứa tỉnh 
anh của Nhưự Lai: tương tự như trong lòng của 
một người mẹ nghèo nàn ẩn dấu một đứa con 
đáng yêu, như vàng ròng dấu kín trong một nơi 
ô uế...”. Đại bát Niết-bàn Kinh cũng nêu lên 
như sau: “Tương tự như bơ hòa lẫn trong sữa, 
Phật-tinh thắm nhuân trong tất cả chúng sinh ”. 

Thế nhưng Bản-thê-của-Phật - còn được 
gọi là Phật-tính - không những chỉ được xem 
như một kho báu vô cùng quý giá mà còn là 
“nguyên nhân” hay một “phương tiện” giúp 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 281 


cho tất cả chúng sinh trở thành Phật. Nói một 
cách khác Bản-thể-của-Phật còn biểu trưng 
cho một tiềm năng tự tại trong tâm thức của 
mỗi cá thể con người giúp họ thực hiện được 
sự Giác Ngộ. Tiềm năng ấy chỉ tạm thời bị 
che khuất và bị bóp ngạt bởi vô minh mà thôi. 
Chính vì thế nên Bản-thể-của-Phật hay Phật- 
tính, hay Như Lai Tạng (Tathagatagarbha) 
còn được gọi là “hạt giống”, “nguyên nhân” 
hay “chủng-tử-của-Phật”. 


Ngoài ra kinh sách cũng thường sử 
dụng chữ “đz/¿” (có nghĩa là giới, thành 
phần, lãnh vực, thể dạng...) ghép thêm vào 
chữ “7ø/hagaia” (Như Lai) để tạo ra từ ghép 
“Tuthagatadhatu”, cô nghĩa là “Thế-dạng- 
Như-Lai”, nhằm để chỉ định Bản-thể-của- 
Phật. Thuật ngữ này thật ra mang hai thê dạng 
hay hai bản sắc khác nhau: 

- thể dạng thứ nhất là savadhzứu hay “thể 
dạng chúng sinh” (chữ sa có nghĩa là chúng 
sinh: être / being), tức là thể dạng chung của tất 
cả các chúng sinh “chưa giác ngộ”. 

- thể dạng thứ hai là Dharmadhatu hay 
“thê dạng Đạo Pháp” còn gọi là “Pháp Giới” 


282 Hoang Phong địch 


(cảnh giới của Đạo Pháp), tức là thê dạng giác 
ngộ của chư Phật, biểu trưng bởi “Hiện Thực 
tuyệt đối”. 


Hơn nữa người ta cũng còn thấy kinh 
sách gọi Bản-thể-của-Phật là Dharmakaya tức 
là “Pháp Thân” hay là “Thân Đạo Pháp”, tức 
là thể dạng không sinh, không diệt, không hình 
sắc của chư Phật. Pháp Thân còn được xem là 
thê tính của hiện thực hiện hữu tự tại nơi chư 
Phật và tất cả chúng sinh. Tóm lại chữ Pháp 
Thân được xem đồng nghĩa với các chữ Chân 
Như, Hiện Thực hay sự Vận Hành của toàn thê 
Vũ Trụ, nói cách khác là trong mỗi chúng sinh 
đều hàm chứa sẵn Chân Như hay Hiện Thực 
để giúp họ cùng với chư Phật vận hành chung 
trong vũ trụ. Tuy nhiên nếu các chúng sinh nào 
chưa đạt được giác ngộ thì sẽ không thể nào 
nhận thấy được phẩm tính ấy của chính mình 
để hòa nhập với sự vận hành đó. 


Ngoài ra Kim Cương Thừa còn xem 
Bản-thể-của-Phật là một sự “viên mãn tuyệt 
đối” và gọi đấy là “ánh sáng trong suốt” biểu 
trưng bởi một vị thần linh nhằm ứng dụng vào 
việc luyện tập. Đối với riêng học phái Đại 
Cứu Cánh (Dzongchen) thì Bản-thể-của-Phật 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 283 


chính là “bản thể đích thật và tự tại của tâm 
thức” và được gọi là ziepa. Chữ Tây Tạng 
rigpa có nghĩa từ chương là một “thể dạng 
tự nhiên hay tự tại”, và trong trường hợp nếu 
được dùng để chỉ định Bản-thể-của-Phật thì 
chữ này sẽ mang ý nghĩa là “bản chất tự nhiên 
của sự hiểu biết”, tương tự như “hơi nóng là 
bản chất tự nhiên của lửa” hay “sự ầm ướt 
là bản chất tự nhiên của nước”. Do đó chữ 
riepa cũng được xem như tương đương với 
các chữ Phạn viđz (sự quán thấy) hay prajna 
(trí tuệ) là các chữ mang ý nghĩa đối nghịch 
lại với chữ avidya tức là vô minh, để nói lên 
bản chất tự nhiên của sự hiểu biết. Đối với học 
phái Shenfong - một trong hai học phái Trung 
Quán của Tây Tạng - thì Phật-tính hay Bản- 
thê-của-Phật còn được gọi là 8uddhajana tức 
là Trí- Tuệ-cúa-Phát. Nói chung các thuật ngữ 
Tây Tạng dùng để chỉ định Bản-thê-của-Phật 
rất phong phú và mang nhiều ý nghĩa rõ rệt. 


Tóm lại Đại Thừa Phật Giáo qua hàng 
nhiều trăm năm đã cố gắng phân tích, tìm hiểu 
và ứng dụng “một điều gì đó” vừa trừu tượng, 
bao quát lại vừa sâu sắc và rất khó để diễn đạt 
gọi là Bản-thê-của Phật. Các vị đại sư trong 


284 Hoang Phong địch 


quá khứ đã kế tiếp nhau sáng tạo ra vô số các 
thuật ngữ quy ước cũng như đã bày ra thật 
nhiều cách gợi ý nhằm giúp chúng ta nắm bắt 
một điều gì đó vô cùng “bí ân” gọi là Bản-thể- 
của-Phật. Cái bản thể ấy sở dĩ đã tỏ ra bí ẩn chỉ 
vì nó không phải là một thứ gì khác thuộc bên 
ngoài được đem áp đặt thêm cho hiện thực, 
mà chính là bản chất tự tại bên trong mọi hiện 
tượng, từ một hạt bụi cho đến cả vũ trụ, kế cả 
tư duy cũng như xúc cảm trong tâm thức của 
mỗi con người. Vậy cái bản thể tự tại và cùng 
khắp ấy của mọi hiện tượng là gì? 


Sự cụ thể hóa tánh không 


Sau bài thuyết giảng thứ nhất là Bốn Sự 
Thật Cao Quý (Tứ Diệu Đệ), thì ngay sau 
đó trong bài thuyết giảng thứ hai Đức Phật 
đã nêu lên khái niệm “không có cái tôi” hay 
“giáo lý Vô Ngã”. Trong suốt bốn mươi lăm 
năm thuyết giảng Đức Phật tiếp tục triển khai 
nền móng đó của Đạo Pháp với các cấp bậc 
khác nhau, và đồng thời Ngài cũng đã thường 
xuyên giải thích giáo lý “Vô Ngã” bằng mọi 
cách và dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Thế 
nhưng khái niệm về tánh không thì chỉ được 
Đức Phật trực tiếp thuyết giảng cho một số đệ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 285 


tử thật thân cận, chăng hạn như Đức Phật đã 
giảng riêng cho A-nan-đà hai bài Kinh ngắn 
và Kinh dài về Tánh Không (Culasunnata- 
sufta và Mahasunnata-sutta - Trung 4 Hàm 
121, 122). Ngoài ra một đôi lần Ngài cũng có 
nêu lên cho hai người đệ tử là Xá Lợi Phất 
và A-nan-đà biết rằng Ngài luôn thường trú 
trong cõi tánh không tuyệt đối và tối thượng 
ấy. Trong bài Kinh ngắn về Tánh Không có 
một đoạn như sau: 


- “Bạch Thế Tôn, có lần Ngài ngụ ở thị 
trấn Nagaraka thuộc xứ của dân Sakka. Vào 
dịp ấy và trước mặt Ngài tôi đã được nghe 
chính Ngài nói lên như thể này: 'Này A-nan- 
đà, Ta luôn an trú trong tánh không, và đang 
trong lúc này thì Ta lại càng an tru sâu xa hơn 
nữa `. Bạch Thế Tôn, tôi nghĩ rằng tôi đã nghe 
đúng như thể, và hiểu đúng như thể. 


Đáng Thế Tôn đáp lại như sau: 


- “Quả đúng như thể, này A-nan-đà, 
những gì ngươi đã được nghe thấy đúng là như 
thể; những gì ngươi hiểu được cũng đúng là 
như thế. Đang trong lúc này, và cũng tương 
tự nhự trước đáy Ta từng an trủ trong tánh 
không thì nay Ta lại càng an trụ sâu xa hơn 


286 Hoang Phong địch 


nữa trong tánh không. Cũng chẳng khác gì như 
gian tịnh xá này do Migâra-Matâ xây cất hoàn 
toàn trồng không, không có một con voi nào, 
không có một con bỏ cải nào, không có mỘI con 
ngựa đực nào, không có một con ngựa cải nào, 
không có vàng cũng chẳng có bạc, hoàn toàn 
trồng không, chẳng có đám đàn ông hay đàn 
bà nào tụ tập. Gian tịnh xá chỉ duy nhất không- 
trồng-không về cái đặc tính độc nhất [của nój 
thiết lập bởi tập thể Tăng Đoàn. ” 


Đoạn trích dẫn trên đây cho thấy là 
A-nan-đà vẫn áy náy không biết những gì 
mình được nghe có đúng như thế hay không. 
Áy náy tức là còn có một cái gì đó mà mình 
không hoặc chưa hiểu hết. Tuy nhiên A-nan- 
đà vẫn cứ thuật lại sự thắc mắc của mình 
vào địp kết tập Đạo Pháp lần thứ nhất được 
tô chức một năm sau khi Đức Phật tịch diệt. 
Sự thắc mắc ấy đã được truyền khẩu gần bốn 
trăm năm trước khi được ghi lại bằng chữ viết 
trên những tờ lá bối vào thế kỷ thứ I trước Tây 
lịch ở Tích Lan. 

Có thể A-nan-đà cũng muốn thấu hiểu 
tường tận hơn ý nghĩa của tánh không là gì 
nên mới nêu lên với Đức Phật thắc mắc của 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 287 


mình như trên đây, thế nhưng Đức Phật chỉ 
nói với A-nan-đà răng Ngài luôn thường trú 
trong cái tánh không ấy và cho A-nan-đà biết 
là sự thường trú ấy cũng tương tự như cảm 
nhận được gian tịnh xá trống không, ngôi làng 
trống không, khu rừng trống không, không 
gian trống không, tri thức trông không, hư vô 
trống không, đấy là một sự cảm-nhận không- 
cảm-nhận, một sự cảm-nhận không hướng vào 
một chủ đích hay đối tượng nào cả. Đức Phật 
không hề “mồ xẻ” cái tánh không đó trên mặt 
trí thức để giải thích cho A-nan-đà mà chỉ cho 
biết đấy là một thể dạng hay một kinh nghiệm 
cảm nhận mà thôi. Nếu nói theo D.T. Suzuki 
thì sự “cảm nhận phi-đối-tượng” ấy cho thấy 
Đức Phật đã hội nhập và đã trở thành MỘT 
với cái tri thức trống không tuyệt đối và tối 
thượng bên trong của chính Ngài. 

Thế nhưng nếu thuyết phục một người 
tu tập bình dị như chúng ta hãy cứ hội nhập 
với cái tri thức trống không của chính mình 
và để trở thành MỘT với nó thì quả rất khó, 
bởi vì nếu không hiểu được tánh không là một 
phương tiện mang lại sự giải thoát mà chỉ nhìn 
thấy khía cạnh tiêu cực tức là sự trống không 


288 Hoang Phong địch 


của nó, thì nhất định sẽ khiến cho chúng ta 
khó tránh khỏi phải sợ hãi. Dù cho không sợ 
hãi đi nữa thì chúng ta cũng có thể sẽ cảm 
thấy hoang mang và lo lắng, bởi vì chúng 
ta không đủ khả năng để cảm nhận được sự 
trống không tự tại ấy trong tâm thức của chính 
mình, mà lại xem nó như là một đối tượng 
bên ngoài đề hội nhập vào đây, tương tự như 
phải nhảy vào một cái hồ trống không và sâu 
thắm. Có thể cũng vì lý do đó mà các vị đại 
sư trong quá khứ thuộc các tông phái và học 
phái khác nhau đã có gắng tìm đủ mọi cách để 
lấp đầy cái hồ ấy, nói cách khác là cụ thể hóa 
“điều bí ân” ấy, tức là cái MỘT trong bải viết 
của D.T. Suzuki hay cái “tánh không tuyệt đối 
và tôi thượng” nêu lên trong bài Kinh ngắn về 
Tánh Không, nhằm để biễn nó trở thành một 
cái gì đó mang tính cách “tích cực” hơn. Nói 
một cách khác là khoác lên cho tánh không 
một chiếc áo mới dễ nhận thấy và nắm bắt 
hơn cho một số người tu tập. Chiếc áo ấy có 
thể mang tên là Bản-thê-của-Phật, Như Lai 
Tạng, Phật Tính, Chân Như, Hiện Thức, v.v... 
Triết học Tây Phương gọi phương pháp này là 
cách “vật thể hóa” (chosification, reification, 
obJectification...) các khái niệm trừu tượng. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 289 


Sau đây là một thí dụ khác về cách “vật 
thể hóa” khái niệm Bản-thể-của-Phật, tìm thấy 
trong Như Lai Tạng Kinh (Tathagatagharbha- 
sufra) vàtrong tập Bảo Tĩnh Luận (Uttaratantra- 
sasra còn gọi là Ratnagotfravibhagaq) là hai 
trong số các văn bản nòng cốt đưa đến sự 
hình thành của Kim Cương Thừa, đấy là chín 
phương cách so sánh Bản-thê-của-Phật nhằm 
biến nó trở thành cụ thê hơn: 

Bản-thể-của-Phật (Tathagatagarbha) tương 
tự như: 

I- Một pho tượng Phật bên trong một 
đoá hoa sen héo úa 

2- Mật ngọt giữa một bầy ong 

3- Một hạt giống bên trong chiếc vỏ cứng 

4- Vàng ròng dấu trong đống rác 

5- Một kho tàng chôn kín dưới mặt đất 

6- Một mầm cây bên trong hoa quả 

7- Một pho tượng Phật trong đồng giẻ rách 

8- Một vị lãnh đạo tương lai trong bụng 
của một phụ nữ xâu xí và nghèo nàn. 

9- Một pho tượng bằng kim loại quý bên 
trong một một khối đất sét. 


290 Hoang Phong địch 


Pho tượng Phật, mật ngọt hay vàng 
ròng... chính là cái “tánh không tuyệt đối và 
tối thượng “ nằm bên trong mọi hiện tượng hư 
ảo và vô thường trong thế giới, từ một hạt bụi 
cho đến toản thê vũ trụ. 


Thật vậy nếu bảo một người nào đó 
hãy chuyên cần tu tập để đạt được thê dạng 
“tánh không tuyệt đối và tối thượng” hay 
“tánh không của tánh không” thì nhất định sẽ 
rất khó để chinh phục họ bởi vì có thể họ sẽ 
không hiểu đấy là gì. Thế nhưng nếu bảo họ là 
sẽ đạt được Bản-thê-của-Phật hay Phật Tính 
hầu giúp họ trở thành Phật thì may ra có thê 
thuyết phục họ đễ dàng hơn. 


Bures-Sur-Yvette, I I.12.12 
Hoang Phong chuyên ngữ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 291 


BA VÒNG QUAY CỦA 
BÁNH XE ĐẠO PHÁP CỦNG SỰ 
HÌNH THÀNH CỦA KINH ĐIÉN 
VÀ CÁC HỌC PHÁI PHẬT GIÁO 

Sabba danam l)hamma danam jinãti 
Hiến dáng Sự Thật vượt cao hơn 
những hiến dâng khác 
Kinh Pháp Cú (Dhammapada, 354) 


Phật Giáo Ấn Độ và Tây 

Tạng phân loại và hệ thống 

° _ hóa toàn bộ giáo huấn của Đức 
Phật thành ba chu kỳ khác 
nhau gọi là “ba vòng quay của 
bánh xe Đạo Pháp” (tridharmacakra) hoặc còn 
gọi là ba lần Chuyên Pháp Luân. Không nên 
nhằm lẫn cách phân loại và hệ thống hoá kinh 
điển theo ba vòng quay này với các lần “ôn 
tập” hay “kết tập” (samgiti) Đạo Pháp được tô 
chức sau khi Đức Phật tịch diệt, với mục đích 





292 Hoang Phong địch 


chỉnh đốn và bảo tồn sự trung thực của giáo 
huấn của Ngài. Có ít nhất ba lần kết tập quan 
trọng được tô chức trong giai đoạn Đạo Pháp 
còn được truyền khẩu và sau đó còn có thêm 
khoảng năm lần kết tập khác, và lần sau cùng 
đã được tô chức ở kinh đô Rangoon của Miễn 
Điện vào năm 1950. 


Phật Giáo Trung Quốc và Phật Giáo Nhật 
Bản thì lại không dùng cách phân loại kinh 
điển trên đây của Phật Giáo Ấn Độ và Tây 
Tạng. Thí dụ Pháp Tướng Tông (Faxlang) 
của Trung Quốc do Huyền Trang (602-664) 
sáng lập, tuy vẫn phân chia giáo huấn của 
Đức Phật thành ba chu kỳ thế nhưng lại căn 
cứ theo những tiêu chuẩn khác hơn. Hai tông 
phái Thiên Thai (Tiantai, thế kỷ thứ VI) và 
Hoa Nghiêm (Huayan, thế kỷ thứ VI-VII) 
cùng phân loại giáo huấn của Đức Phật thành 
năm chu kỳ thế nhưng các tiêu chuẩn thì lại 
không giống nhau. Tuy nhiên điểm đáng ghi 
nhận hơn cả là hầu hết cả các tông phái và học 
phái Phật Giáo đều công nhận toàn bộ kinh 
điển, kể cả các kinh điển xuất hiện muộn, đều 
mang tính cách chính thống, tức có nghĩa là 
do chính Đức Phật Tắt-đạt-đa Cồ-đàm thuyết 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 293 


giảng. Duy nhất chỉ có Phật Giáo Theravada 
là chỉ thừa nhận kinh điển thuộc vòng quay 
thứ nhất trong số ba vòng quay trên đây là 
chính thống. 


Cách phân loại giáo huấn của Đức Phật 
thành “ba vòng quay” của Phật Giáo Ấn Độ 
và Tây Tạng tỏ ra khá phù hợp với các diễn 
tiến và biến đổi của Đạo Pháp theo dòng lịch 
sử, do đó bài viết này sẽ dựa vào hệ thống 
trên đây để phân tích một vài đường nét “tiến 
hóa” chính yếu của Đạo Pháp theo dòng thời 
gian, và nhân đó sẽ tìm hiểu thêm vẻ tính cách 
chính thống của kinh sách nói chung cũng 
như sự hình thành của các tông phái và học 
phái khác nhau. 


1- Vòng Quay Thứ Nhất: 

Bốn Sự Thật Cao Quý, Con Đường 
của Tám Điều Đúng Đắn, Vô Thường và 
khái niệm không có cái tôi 

Đức Phật khởi động bánh xe Đạo Pháp 
lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyên (Mrgadava) ở 
Ba-la-nai (Varanasi) với các bài thuyết giảng 
về Bốn Sự Thật Cao Quý (Tứ Diệu Đề), Con 
Đường của Tám Điều Đúng Đắn (Bát Chính 


294 Hoang Phong địch 


Đạo) và giáo lý về 
“không có cái tôi” 
(Vô Ngã). Trong 
suốt bốn mươi lăm 
năm sau đó Đức 
Phật không ngừng 
triển khai căn bản 
giáo huấn trên đây 
với thật nhiều khía 
cạnh và cấp bậc khác 
nhau, nhằm thích 
ứng với nhiều thành 
phần người nghe 
khác nhau. Sau đây là vài dòng tóm lược phần 
cốt lõi vô cùng chủ yếu đó của Đạo Pháp. 





Khái niệm về Bốn Sự Thật Cao Quý 
(Catvaryaryasatyani) 


Bốn Sự Thật Cao Quý là : 


I- Sự thật về khổ đau (duhkhasatya): 
đó là những thứ khổ đau do vô thường gây 
ra, như giả nua, bệnh tật và cái chết, khô đau 
vì không thực hiện được đúng với sự mong 
muốn của mình, khổ đau vì phải gánh chịu 
những gì mình không thích. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 295 


2- Sự thật về nguyên nhân của khổ đau 
(duhkhasamudayasatya) : nguyên nhân gây ra 
khổ đau là sự thèm muốn và mọi thứ xúc cảm 
bắn loạn phát sinh từ sự u mê và thiếu hiểu 
biết về bản thể đích thật của chính mình và 
của mọi sự vật chung quanh. 


3- Sự thật về sự chấm dứt khố đau 
(nirodhasatya): làm chấm dứt các nguyên nhân 
mang lại khổ đau là một việc có thê thực hiện 
được. Loại bỏ được sự u mê tức là sự hiểu biết 
sai lầm của mình là cách mang lại cho mình 
niềm an vui và sự an bình của Niết Bàn. 


4- Sự thật của Con Đường Cao Quý 
(Arya-Astangika-Marga): tức là con đường 
hay phương cách giúp chữa khỏi căn bệnh u 
mê và thiếu hiểu biết của mình. Căn bệnh ấy 
hay sự thiếu hiểu biết ấy chính là nguyên nhân 
gây ra mọi thứ khổ đau. Con Đường Cao Quý 
đó gồm có Tám Điều Đúng Đắn (Bát Chính 
Đạo) cần phải thực hiện. 


Khái niệm về Tám Điều Đúng Đắn 
(Margasatya) 
Tám Điều Đúng Đắn gồm có: 


I- hiểu biết đúng (samyag drsti) 


296 Hoang Phong địch 


2- suy nghĩ đúng (samyak samkalpa) 
3- ăn nói đúng (samyag vac) 

4- hành động đúng (samyak karmanta) 
5- sinh sống đúng (samyag ajiva) 

6- cô gắng đúng (samyag vyayama) 


7- chú tâm đúng (samyak smrtl) (có 
nghĩa là ý thức đúng được bản chất của chính 
mình và mọi sự vật) 


8- tập trung tâm thần đúng (samyak 
samadhï) (có nghĩa là thiền định đúng) 


Tám Điều Đúng Đắn trên đây liên quan 
đến ba lãnh vực khác nhau: trí tuệ (điều I và 
2), đạo đức (điều 3, 4 và 5), tâm thần (điều 7 
và 8). Đấy là ba lãnh vực tu tập chính yêu nhất 
của tất cả những người Phật Giáo. 


Trước hết người tu tập phải thấu triệt thế 
nảo là Bốn Sự Thật Cao Quý, sau đó là bước 
theo Con Đường của Tám Điều Đúng Đắn. 
Dù sao điều quan trọng hơn hết là phải quán 
thấy được bản chất đích thật của chính mình, 
bản chất ấy là “không có cái tôi” hay còn gọi 
là bản chất “*vô ngã”. Chữ “ngã” là tiếng Hán, 


^ 39 


tiêng Phạn là atman, là “cái tôi” hay cái “của 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 297 


A3 


tôi”. Đức Phật dạy rằng “cái tôi” hay “cái ngã” 
không phải là một thực thê hiện hữu một cách 
trường tôn và độc lập, mà đơn giản chỉ là một 
sự tạo dựng tạm thời của tâm thức. Vậy “cái 
tôi” hay “cái ngã” thật sự là gì? 

Khái niệm về cái tôi (atman) 

Khi ta trèo lên một cái thang hay đứng 
trên sân thượng của một tòa nhà nhiều tầng và 
nhìn xuống đất thì có thể sẽ bị chóng mặt vì 
sợ ngã, đấy là một hình thức phát lộ của “cái 
tôi”. Ngược lại khi ta đứng trên mặt đất bằng 
phẳng thì thê dạng ấy của “cái tôi” không hiện 
ra, ta cảm thấy an tâm hơn, và đấy lại là “cái 
tôi” trong một thê dạng khác đang hiển hiện. 
Khi băng qua đường ta nhìn bên phải, bên 
trái, trông trước, trông sau để tránh xe cộ, thế 
nhưng nếu thấy con đường vắng tanh thì ta an 
tâm hơn và cứ băng xéo qua đường đề đến nơi 
mình muốn nhanh hơn, đấy là cách phát lộ hai 
thê dạng của “cái tôi” trong hai trường hợp 
khác nhau. Nếu một người nào đó vu khống 
hay nói những lời xúc phạm đến mình thì ta 
bừng bừng nỗi giận, hoặc ngược lại nếu người 
này nói lên những lời tâng bốc thì sẽ khiến 
mình vui thích, hớn hở, đấy cũng là những 


298 Hoang Phong địch 


cách phát lộ khác nhau của các “cái tôi”. Nếu 
một người thanh niên nói với một thiếu nữ 
một câu tán tỉnh dịu dàng thì cô nàng đỏ mặt, 
đôi mắt chớp chớp, đấy là sự phát lộ của cái 
tôi nơi người thiếu nữ. Một người thất tình và 
chỉ muốn tự tử thì đấy là “cái tôi” đang xúi 
dục người ấy. Một người mất trí ngồi khóc 
hay cười sằng sặc một mình thì đấy là một 
cái tôi lâm vào tình trạng “điên loạn”. Khi 
trông thấy những thức ăn ngon hay hàng hóa 
đắt tiền bày bán trong các cửa hàng thì mình 
muốn được ăn những thức ăn ấy hay chiếm 
hữu những vật ấy, đấy là “cái tôi” biểu lộ sự 
thèm khát của nó. Một thanh niên trông thấy 
một cô gái đẹp, thì “cái tôi” sẽ hiện ra xuyên 
qua một số ý nghĩ nào đó trong đầu. Một thiếu 
nữ ngắm nhìn chân dung mình trong gương, 
nghiêng đầu, vén tóc, mỉm cười... để xem 
mình có duyên dáng hay không, thì đấy cũng 
là cách cố tình biểu lộ “cái tôi” và lo lắng cho 
những cái “của tôi” của chính mình, v.v. và 
v.v... Đối với các phản ứng đại loại hiện ra 
liên tiếp trong tâm thức đưa đến những phản 
ứng và các cách hành xử thường nhật như trên 
đây thì đấy là “cái tôi” hay cái “của tôi” của 
chính mình. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 299 


Nếu có ai gọi đúng tên mình thì mình 
quay đầu lại ngay, đấy là cách tự đồng hóa 
tên gọi của mình với “cái tôi” của mình. Cha 
mẹ tùy hứng sinh ra ta và cũng tùy hứng đặt 
cho ta một tên gọi. Càng lớn lên cái tên gọi ấy 
càng ăn sâu và in đậm trên dòng tiếp nối của 
tri thức và trở nên “cái tôi” của chính mình. 
Ta tự buộc chặt mình vào cái tên gọi ấy, bám 
vào nó như một thứ gì đó thuộc gia tài riêng 
của mình. Nó tạo ra cho ta cái cảm tính chính 
mình là “chủ nhân ông” của cái tên gọi ấy. Có 
những chàng mang tên rất oai hùng thế nhưng 
mỗi khi trông thấy ma hiện hình thì mặt mày 
xanh mét. Có những nàng mang tên rất dịu 
hiền thế nhưng mỗi khi cãi nhau tay đôi thì 
không thua ai cả. Nếu xem cảm tính về cái mớ 
hỗn tạp ấy gồm có tên gọi và những thứ phản 
ứng như vừa kế trên đây là “cái tôi” của chính 
mình thì đấy là một sự lầm lẫn to lớn. 


Bám víu vào sự tạo dựng sai lầm đó là 
cách tự giam mình vào những khổ đau của 
chính mình. Làm giảm bớt đi tác động của 
các thứ xúc cảm níu kéo ấy và đồng thời phát 
huy được sự tỉnh giác thì các hình thức ích kỷ 
mang tính cách bản năng sâu kín ấy của “cái 


300 Hoang Phong địch 


tôi” cũng sẽ giảm bớt đi. Nếu xóa bỏ được 
hình ảnh của “cái tôi” do mình tạo dựng ra 
nhờ cách quán thấy được tính cách cấu hợp 
tạm thời của năm thành phần (ngũ uẫn) tạo ra 
một cá thê con người thì tính cách ảo giác và 
giả tạo của “cái tôi” và cái “của tôi” cũng sẽ 
hiện ra rõ rệt hơn. 

Đức Phật bảo rằng tất cả những thứ ấy 
không thật, không hiện hữu một cách tự tại và 
bất biến và cũng không trường tôn. Chúng chỉ 
là những biểu lộ tạm thời phát sinh từ vô số 
cơ duyên và điều kiện liên kết với nhau: từ bối 
cảnh bên ngoài cho đến các xung năng và tác 
ý bên trong tâm thức cũng như sự vận hành 
chung của năm thứ cấu hợp tạo ra mỗi cá thể 
COn người. 


Tu tập để loại bỏ sự chỉ phối của “cái 
tôi” và cái “của tôi” chính là khía cạnh chủ 
yếu trong giáo lý “vô ngã” mà Đức Phật đã 
thuyết giảng trong bài kinh Ana/falakkhana- 
suftta (Kinh về Giáo Lý Vô Ngãi). 


Khái niệm về vô thường (anitya) 
Ngoài giáo lý về “vô ngã” trên đây Đức 
Phật còn cho chúng ta thấy một quy luật thiên 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 301 


nhiên vô cùng phổ quát chỉ phối toàn bộ sự vận 
hành của thế giới, đấy là bản chất vô thường 
của mọi hiện tượng, tức là bản chất thường 
xuyên biến động và đôi thay của mọi sự vật. 
Bên trong sự chuyển động thường xuyên đó 
còn tàng ân một quy luật vô cùng khắt khe 
là quy luật của nghiệp hay quy luật nguyên- 
nhân-hậu-quả luôn chi phối và điều hành toàn 
bộ thế giới. 

Nêu lên tính cách vô thường của mọi 
hiện tượng là cách mà Đức Phật nhắc nhở 
chúng ta phải ý thức được sự quý giá của thể 
dạng con người mà chúng ta đang hiện có, 
bởi vì trên dòng luân lưu và biến đổi liên tục 
của tri thức, không mấy khi chúng ta hội đủ 
điều kiện để đạt được thể dạng con người. Cái 
thê dạng ấy chỉ xảy ra và chỉ có thể hiện hữu 
trong một khoảng thời gian thật ngắn. Long 
Thụ có nói như sau: “Một con thú muốn hội 
đủ điều kiện để trở thành con người cũng khó 
khăn như một con rùa mù lòa lặn ngụp dưới 
đáy đại dương muốn chui đầu vào một cái ách 
bằng gỗ nồi trôi trên mặt nước ” (trích trong 
Mulamadhyamaka-karika). Thể dạng con 
người thật khó để có nó thế nhưng chỉ có thê 


302 Hoang Phong địch 


dạng ấy mới hội đủ khả năng để hiểu được 
Đạo Pháp là gì. 


Tóm lại trong vòng quay thứ nhất của 
bánh xe Đạo Pháp Đức Phật đã nêu lên bản 
chất khổ đau của sự hiện hữu và các khái 
niệm liên quan đến luân hỏi và niết bàn và 
các nguyên tắc đạo đức liên quan đến hành vi 
của một cá thê. Các khái niệm này được thiết 
lập trên nguyên tắc tương phản: tương phản 
giữa thể dạng trói buộc và khổ đau của “cõi 
luân hồi” (samsara) và thể dạng an bình và 
giải thoát của “cõi niết bàn” (nirvana); tương 
phản giữa tính cách tiêu cực và tích cực trong 
từng hành động, ngôn từ và tư duy của mỗi 
cá thể. Sự tương phản phổ quát đó giúp cho 
mỗi cá thê ý thức được thế nào là một hành 
động đúng, thế nào là một hành động sai, 
hầu tự mình kiểm soát lấy hành vi của chính 
mình. Qua từng hành động, ngôn từ và tư duy 
mỗi cá thê phải tạo ra những điều tích cực và 
đạo hạnh, đấy là những gì sẽ tác động và ảnh 
hưởng đến dòng tiếp nói liên tục của tri thức 
của mình trong hiện tại cũng như trong các 
kiếp sống tương lai. Đấy là căn bản giáo huấn 
đầy đủ, trọn vẹn và thiết thực của vòng quay 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 303 


thứ nhất nhằm giúp cho mỗi cá thể nhận thấy 
Con Đường mà mình phải bước theo. 


Căn bản giáo huấn trên đây được gom 
chung vào hai tạng kinh là W7n»ayapitaka (Luật 
Tạng) và Suttapitaka (Kinh Tạng). Hai tạng 
kinh này làm nền tảng cho toàn bộ giáo huấn 
của Phật Giáo “Nguyên Thủy” còn gọi là Phật 
Giáo “Tiểu Thừa”. Thật ra cả hai thuật ngữ 
khá quen thuộc và thông dụng này đều không 
được chính xác lắm, do đó tốt hơn hết nên gọi 
tông phái này là Phật Giáo Theravada. 


Ngoài hai tạng kinh trên đây, vòng 
quay thứ nhất còn gồm thêm một tạng thứ 
ba là A45hidhammapitaka (Luận Tạng). 
Abhidhammapitaka không hắn là một tạng 
kinh, bởi vì những gì ghi chép không phải là 
những lời giảng huấn của Đức Phật mà chỉ là 
những lời bình giảng về giáo huấn của Ngài 
do các vị đại sư sau này soạn thảo. Có một 
giả thuyết cho rằng một phần những lời bình 
giảng trong Luận Tạng có nguồn gốc rất xưa, 
từ những thời kỳ truyền khẩu, thế nhưng phần 
lớn những lời bình giảng đều là những trước 
tác sau này. Dù sao thì Phật Giáo Theravada 
vẫn xem các văn bản trong Luận Tạng là những 


304 Hoang Phong địch 


gì thật thiết yếu giúp thấu triệt giáo huấn của 
Đức Phật, và do đó đã chấp nhận toàn bộ ba 
tạng kinh trên đây và xem đấy là một nền tảng 
giáo huấn đầy đủ và mạch lạc, không cần phải 
ghép thêm bất cứ một kinh sách nào khác. 
Ba tạng kinh trên đây được gọi chung là 7n 
Tạng Kinh (tiếng Pa-li là Tipitaka, tiếng Phạn 
là 7riziaka). Dù sao đi nữa thì tất cả các tông 
phái và học phái Phật Giáo khác cũng đều 
thừa nhận 7zm Tạng Kinh của vòng quay thứ 
nhất là nền móng giáo huấn của Đức Phật và 
do chính Đức Phật thuyết giảng. 


2- Vòng quay thứ hai của bánh xe 
Đạo Pháp: 


Tánh không và Quy Luật Tương Liên 


Nếu vòng quay thứ nhất nêu lên bản chất 
khổ đau của thế giới, các nguyên tắc vận hành 
của mọi hiện tượng và hậu quả do hành vi của 
mỗi cá thể tự tạo ra cho mình với mục đích 
giúp mỗi cá thể ý thức được Con Đường cần 
phải bước theo, thì vòng quay thứ hai cũng 
vẫn tiếp tục khai triển sâu rộng hơn căn bản 
giáo huấn trên đây thế nhưng đồng thời cũng 
đưa ra nhiều cách diễn đạt mới về căn bản giáo 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 305 


huấn trên đây và do đó cũng đã đưa đến một 
số đôi thay nhất là trên phương diện tu tập. 
Thật vậy vòng quay thứ hai trùng hợp với sự 
lớn mạnh của Đại Thừa Phật Giáo và sự hình 
thành của một tông phái mới là Trung Quán 
Tông. Do đó một số khái niệm liên quan đến 
Đại Thừa và Trung Quán Tông cũng đã được 
hình thành, trong số các khái niệm này có lẽ 
khái niệm về người bồ-tát là quan trọng nhất, 
ít ra là trên phương diện tu tập. 


Trên phương diện giáo huấn, sự kiện quan 
trọng nhất đã xảy ra trong vòng quay thứ hai là 
sự hình thành của Trung Quán Tông do Long 
Thụ sáng lập vào thế kỷ thứ II. Tông phái này 
đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trên 
dòng lịch sử Phật Giáo. Nếu trong vòng quay 
thứ nhất Đức Phật đã nêu lên tính cách “vô 
ngã” hay “tánh không” của cá thể con người 
(pudgalashunyata) thì nét nổi bật nhất trong 
vòng quay thứ hai là Trung Quán Tông đã mở 
rộng khái niệm này bằng cách nêu lên tính cách 
“vô ngã” hay “tánh không” của tất cả mọi hiện 
tượng (dharmashunyata). Ngoài cách giải thích 
mở rộng đó về tánh không người ta còn thấy 
một cách giải thích mới về khái niệm “hai sự 


306 Hoang Phong địch 


thật” và sự xuất hiện của khái niệm về sự tương 
liên giữa các hiện tượng (lý duyên khởi). 
Khái niệm về tánh không (sunyata) 
Khái niệm về tánh không không phải 
đơn giản chỉ là một thể dạng quán thấy của 
tâm thức, cũng không phải là một lý tưởng mà 
người tu tập phải đạt cho bằng được, mà đúng 
hơn là một phương tiện cụ thể và “thiện xảo” 
(upaya) giúp người tu tập phát huy khả năng 
quán thấy cách hiện hữu đích thật của mọi 
hiện tượng. Thể dạng hiện hữu ẫy vượt lên trên 
Sự khẳng định cũng như phủ định, có nghĩa là 
khi nhìn vào một hiện tượng chúng ta không 
thê bảo rằng nó “có” hay “không có”, bởi vì 
“có” hay “không có” cũng chỉ là những biểu 
hiện tạm thời lệ thuộc vào sự tương tác của vô 
số các hiện tượng khác. Lúc thì “có” lúc thì 
“không có” chính là tánh không của tất cả mọi 
hiện tượng. Quán thấy được tánh không ấy sẽ 
khiến cho tâm thức của một cá thể không còn 
bám víu vào sự “hiện-hữu” cũng như “không- 
hiện-hữu” của mọi sự vật và không còn xem 
mình là trung tâm của thế giới. Đây cũng là 
cách mở rộng tình nhân ái và lòng từ bi hầu 
giúp một cá thê phát huy trí tuệ của mình. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 307 


Đức Phật thuyết giảng giáo huấn về 
tánh không trên đỉnh Linh Thứu ở RaJagrha, 
và những lời giảng này đã được ghi chép lại 
trong bộ kinh thật đồ sộ là Prajnaparamita- 
sutra (“Kinh về sự hiểu biết siêu nhiên ”„ dịch 
âm là Kính Bát Nhã Ba La Mát Đa). Bộ kinh 
này gồm có nhiều bài kinh được ghép chung 
và được trình bày với nhiều phiên bản khác 
nhau, có những phiên bản rút ngắn gồm vài 
mươi câu nhưng cũng có những phiên bản thật 
dài gồm vài chục nghìn câu. Nội dung của bộ 
kinh này là nêu lên sự “hiểu biết siêu nhiên” 
(praJnaparamita) tức là các kinh nghiệm cảm 
nhận trực tiếp về tánh không nhờ vào sự chú 
tâm trong sáng và minh bạch của tâm thức. 
Sự “hiểu biết siêu nhiên” là sự quán thấy hoàn 
hảo và đúng thật về hiện thực, phản ảnh thê 
dạng tâm thức nguyên sinh, tự nhiên và sâu 
kín nhất của chính mình. 


Khái niệm về sự tương liên (pratitya- 
samufpada) 

Thật ra thì khái nệm này cũng đã được 
chính Đức Phật nêu lên trong các kinh Nidana 
và Mahanidana-sutta (Kinh ngắn và Kinh dài về 
Lý Duyên Khởi), thế nhưng Long Thụ đã triển 


308 Hoang Phong địch 


khai rộng rãi khái niệm này và đặt vào một vị 
trí thật quan trọng trong giáo lý của Trung Quán 
Tông. Khái niệm tương liên (interdependence / 
lý duyên khởn) nêu lên sự vận hành mang tính 
cách tương liên, tương kết và tương tạo giữa 
mọi hiện tượng, chỉ phối và điều hành bởi quy 
luật “nguyên-nhân-hậu-quả”. Sự vận hành trói 
buộc đó giữa các hiện tượng còn được gọi là “sự 
tạo tác tương liên” (production 1nterdependante 
/ dependent origination) hay “sự tạo tác do 
điều kiện mà có” (production conditionnée / 
conditioned production). 


Một cách văn tắt là tất cả mọi hiện tượng 
đều mang tính cách cầu hợp nhờ vào sự tương 
liên và tương kết của vô số hiện tượng khác 
mà có, và chính các hiện tượng này lại tạo ra 
những điều kiện cần thiết để làm phát sinh ra 
các hiện tượng khác. Tóm lại là các hiện tượng 
níu kéo nhau, xô đẩy nhau để cùng vận hành 
và chuyển động, tương tự một chuỗi dài các 
hiện tượng móc nối nhau trong một tình trạng 
đôi thay bắt tận. Sự kiện trên đây cho thấy mọi 
hiện tượng trong thế giới không do sức mạnh 
của một vị Trời tối thượng và trường tồn nào 
cả đã tạo ra, mà chỉ là hậu quả tất yêu mang 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 309 


lại từ sự tương tác giữa các nguyên nhân và 
các điều kiện liên hệ với những hiện tượng ẫy. 
Điều này cho thấy rằng chăng những các hiện 
tượng đều là cấu hợp và vô thường mà cả các 
nguyên nhân và điều kiện tạo ra chúng cũng 
mang bản chất cầu hợp và vô thường. 


Khái niệm về hai sự thật (dvasatya) 


Nói chung Phật giáo nhìn sự hiện hữu hay 
hiện thực dưới hai góc cạnh khác nhau gọi là 
“hai sự thật” hay “hai hiện thực”: “hiện thực 
tương đối” và “hiện thực tuyệt đối”. Tất cả 
các học phái lớn như Theravada, Valbhasika 
(Tì-bà-sa luận), Sautrantka (Kinh lượng 
bộ) thuộc vòng quay thứ nhất, Madhyamaka 
(Trung Quán Tông) thuộc vòng quay thứ hai, 
và Cittamatra (Duy Thức Học), Vajrayana 
(Kim Cương Thừa), Thiền Học thuộc vòng 
quay thứ ba, tất cả đều nêu lên khái niệm này, 
thế nhưng tất cả lại đều đưa ra các cách giải 
thích khác nhau. Sau đây là cách giải thích về 
hai sự thật của Trung Quán Tông. 

“Hiện thực tương đối” (samvrtisatya) 
nguyên nghĩa của nó là “hiện thực bao bọc 
bên ngoài” còn gọi là “hiện thực quy ước”, 


310 Hoang Phong địch 


tức là cách biểu lộ bên ngoài của mọi hiện 
tượng, hay nói một cách đơn giản hơn thì đây 
là những gì “nhìn thấy bằng mắt”. Thật ra 
thì những thứ ấy chỉ là những biểu hiện tạm 
thời phát sinh từ sự tương liên và tương tạo 
giữa các hiện tượng, chi phối bởi quy luật 
nguyên-nhân-hậu-quả. Tất cả các hiện tượng 
nhận biết được qua các biểu hiện bên ngoài 
như trên đây đều thuộc vào lãnh vực của sự 
thật tương đối. 


A392 


“Hiện thực tuyệt đôi” (paramarthasatya) 
hay “hiện thực tối hậu” chỉ định bản chất đích 
thật của mọi hiện tượng. Những người bình 
dị thường không nhận biết được sự khác biệt 
giữa hai sự thật tương đối và tuyệt đối của mọi 
sự vật, bởi vì họ chỉ cảm nhận được duy nhất 
hiện thực tương đối xuyên qua các giác quan 
của họ. Cũng xin nhắc lại là Phật Giáo xem 
tâm thức cũng là một giác quan và do đó các 
đối tượng của nó là tư duy và xúc cảm cũng 
chỉ là những sự thật tương đối. 


Trung Quán Tông cho rằng hiện thực 
tuyệt đối chính là tánh không của tất cả mọi 
hiện tượng. Tri thức (conscIousness) của một 
cá thể cũng là một hiện tượng và “cái ngã” 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 311 


hay “cái tôi” do tâm thức tạo dựng ra cũng chỉ 
là tánh không. Tóm lại hiện thực tuyệt đôi hay 
tánh không chính là cách hiện hữu đích thật 
hay bản chất tự tại của mọi hiện tượng. 


Cũng xin lưu ý là các cách định nghĩa 
và giải thích khác nhau về hai sự thật hay hai 
hiện thực là một trong những nguyên nhân và 
lý do chính yếu nhất đã làm phát sinh ra các 
tông phái và học phái khác nhau. Đây là một 
chủ đề khá phức tạp không thê giải thích chi 
tiết trong khuôn khô của bài viết này và sẽ chỉ 
được nhắc lại một cách sơ lược khi trình bày 
về một số tông phái lớn mang tính cách triết 
học trong các phần sau. 


Khái niệm về người Bồ-tát(bodhisattva) 

Khái niệm về người bồ-tát là một trong 
những khái niệm tiêu biểu của “Đại Thừa” nói 
chung, tuy nhiên Phật Giáo “Nguyên Thủy” 
hay Theravada cũng có nêu lên khái niệm này, 
thế nhưng lại cho rằng phép tu tập của người 
bồ-tát nhằm đạt được sự Giác Ngộ tối thượng 
của một vị Phật toàn thiện sẽ vô cùng khó 
khăn, trong khi đó phép tu tập đề trở thành một 
vị A-la-hán sẽ đễ dàng và thực tế hơn. Thật 


312 Hoang Phong địch 


vậy người bồ-tát đặt ra cho mình một lý tưởng 
quá cao, tức là không cầu mong đạt được thê 
dạng A-la-hán, cũng sẽ không hội nhập vào 
niết bàn, mà chỉ ước nguyện được trở thành 
một vị Phật toản thiện (Samyaksambudha / 
Chánh đẳng chánh giác Phật) và sau đó cũng 
sẽ tiếp tục lưu lại trong thế gian này muôn vạn 
kiếp hầu có thể cứu độ chúng sinh một cách 
hữu hiệu hơn. 


Tóm lại vòng quay thứ hai đánh dấu một 
giai đoạn phát triển thật quan trọng của Đạo 
Pháp với sự hình thành của Đại thừa Phật Giáo 
và học thuyết Trung Quán do Long Thụ sáng 
lập, một học thuyết mang nhiều khía cạnh triết 
học thật sâu sắc. 


3- Vòng quay thứ ba của bánh xe 
Đạo Pháp 


Bản-thể-của-Phật, tất cả chỉ là tâm 
thức, ba bản chất của mọi hiện tượng 


Vòng quay thứ ba của bánh xe Đạo Pháp 
đánh dẫu một giai đoạn phát triển có thể nói 
là hưng thịnh nhất của Đạo Pháp với sự xuất 
hiện của nhiều khái niệm mới và thật căn bản 
như: “Bản-thể-của-Phật” (Tathagatagarbha), 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 313 


“tất cả chỉ là tâm thức” (cittamatra), “ba bản 
chât của mọi hiện tượng” (trilaksana),v.v... 
Vậy các khái niệm này là gì? 


Khái niệm về Bản-thể-của-Phật 
(Tathagatagarbha) 


Nếu trong vòng quay thứ nhất, Đức 
Phật nêu lên giáo lý về vô ngã tức là không 
có “cái tôi” và nếu trong vòng quay thứ hai 
giáo lý này được mở rộng và nêu lên một 
tầm nhìn mang tính cách thật bao quát liên 
quan đến sự trống không của tất cả mọi hiện 
tượng, thì trong vòng quay thứ ba khái niệm 
về tánh không lại được hình dung theo một 
chiều hướng hoàn toàn mới mẻ qua những 
khái niệm thật cụ thể và tích cực gọi là Bản- 
thê-của-Phật, Phật tính, v.v... 


Chúng ta đã thấy trong vòng quay thứ 
hai trên đây các phép tu tập được hướng vào 
sự quán thấy tánh không tuyệt đối với mục 
đích hóa giải một quy luật vô cùng phức tạp 
và chặt chẽ gọi là “quy luật tương liên, tương 
tác và tương tạo giữa mọi hiện tượng” trong 
đó gồm chung quy luật “nhân-quả”, với mục 
đích nhằm loại bỏ mọi nguyên nhân mang lại 


314 Hoang Phong địch 


khổ đau, và phép tu tập này được gọi là “con 
đường tiêu cực”. Trái lại trong vòng quay thứ 
ba một đường hướng tu tập mới mang tính 
cách tích cực hơn đã được hình thành. Tánh 
không tuyệt đối và tôi thượng được thay bằng 
một khái niệm cụ thể hơn, đó là Bản-thể-của- 
Phật còn gọi là Như Lai Tạng, Phật tính, Chân 
Như, Hiện Thực, Pháp Thân, v.v... Phép tu tập 
này gọi là “con đường tích cực”. 


Sự cụ thể hóa hay “vật thể hóa” 
(chosifñcation / reifcation) tánh không để 
biến nó trở thành Bản-thể-của-Phật là một 
sự kiện vô cùng quan trọng gØ1úp người tu 
tập phát lộ dễ dàng hơn các thể dạng tâm 
thần cần thiết cho việc biến cải tâm thức của 
mình, tương tự như không gian thật cần thiết 
để giúp cho mọi hiện tượng có thê hiển hiện 
dưới muôn ngàn hình sắc khác nhau. Tóm lại 
cách quán nhìn linh động và tích cực đó về 
tánh không mang lại cho người tu tập những 
khả năng thiết yếu giúp mình hình dung ra 
các thể dạng vượt lên trên cả hai đặc tính vừa 
trồng-không lại vừa không-trống-không của 
mọi hiện tượng, nói một cách khác là vượt 
lên trên sự hiện-hữu và phi-hiện-hữu của 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 315 


hiện thực, kể cả các thứ nhãn hiệu bằng ngôn 
từ quy ước mà chúng ta đem gán cho chúng. 
Đấy cũng chính là cách giúp cho người tu 
tập hiểu được ý nghĩa của một câu thật nổi 
tiếng trong Tâm Kinh: “?rồng không là hình 
tướng, hình tướng là trồng không”. 


Trong vòng quay thứ hai tánh không 
được xác định bởi các cách lý luận dựa vào 
nguyên tắc bất hợp lý gọi là tứ đoạn luận do 
Long Thụ đưa ra. Các cách lý luận này được 
xem như là một phương tiện giúp người tu tập 
phá vỡ mọi sự tạo dựng của tâm thức dựa vào 
sự hiểu biết công thức và quy ước. Thật vậy 
chỉ khi nào loại bỏ được mọi hình thức hiểu 
biết áp đặt bởi nguyên tắc nhị nguyên - có 
nghĩa là phải có chủ thê hiểu biết và đối tượng 
đề hiểu biết - thì khi đó bản chất của hiện thực 
mới có thê hiện ra được. Chính đấy là cách 
mà căn bản giáo huấn trong vòng quay thứ ba 
đã cho răng bản chất ấy của hiện thực cũng 
chính là bản chất nguyên sinh phi-nhj-nguyên 
của tâm thức. Sự nhất thê ấy giữa hiện thực và 
tâm thức mang tính cách rất thực và tròn đầy 
và được xem là sự “viên mãn của tánh không” 
(plenitude of emptiness). Thể dạng tâm thức 


316 Hoang Phong địch 


quán thấy được, hay cảm nhận được sự tròn 
đầy (plenitude / fullness) ấy của tánh không 
chính là Bản-thể-của-Phật hay Phật tính. 


Sự chuyển hướng này của vòng quay 
thứ ba vừa mang tính cách thực dụng lại vừa 
mang những khía cạnh tâm lý học thật tinh tế, 
và cũng đã báo hiệu rõ rệt sự xuất hiện của các 
tông phái lớn là Duy Thức Học, Kim Cương 
Thừa và Thiền Học. Ngoài ra khái niệm về 
Bản-thể-của-Phật hay Như Lai Tạng, Phật 
Tính, Pháp Thân... còn tàng ấn bên trong nó 
một thể dạng thiêng liêng nào đó. Chính tính 
cách thiêng liêng này đã ảnh hưởng đến các 
phép tu tập và đã làm phát sinh ra nhiều hình 
thức nghỉ lễ đủ loại và do đó cũng đã góp phần 
tích cực chuyên dần Đạo Pháp của Đức Phật 
trở thành một tôn giáo theo ý nghĩa ngày nay. 


Khái niệm Bản-thể-của-Phật chỉ bắt đầu 
được nêu lên thật rõ ràng và dứt khoát kê từ thế 
kỷthứIIItrong các kinhnhư: 1a/hagafagarbha- 
sutra (Như Lai Tạng Kinh, khoảng đầu thế 
kỷ thứ HH), S?zửnaladevishimhanada-sutra 
(Kinh về hoàng hậu Maladevi và tiếng rồng 
của sự tử, còn được gọi tắt là Thắng Man 
Kinh), Avatamsaka-sutra (Hoa Nghiêm Kinh, 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 317 


thế kỷ thứ II)... Ngoài ra khái niệm về Phật 
Tính hay Bản-thể-của-Phật cũng đã được 
đặc biệt chú trọng và triển khai thật sâu rộng 
trong tập luận //aratfanfra-sasfra còn gọi là 
Ratnagotravibhaga (Bảo tính luận, thế kỷ thứ 
IV hay thứ V). Theo truyền thuyết thì tập luận 
này do Phật Di Lặc trao truyền cho Vô Trước 
khi vị này lên viếng khung trời Đâu Suất. Sau 
đó Vô Trước đã ghi lại bằng chữ viết vào thế 
kỷ thứ IV. Thế nhưng tập luận này lại biến 
mắt rất sớm và chỉ được tìm thấy sáu thế kỷ 
sau, tức là vào thế kỷ XI, và cũng đã được 
dịch sang tiếng Tây Tạng vảo thế kỷ này. Thế 
nhưng theo Phật Giáo Trung Quốc thì tập luận 
trên đây được trước tác bởi một vị đại sư người 
miền Nam nước Ấn là Sthiramati (kinh sách 
tiếng Hán gọi là ngài An Huệ, 475-555) và 
đã được dịch sang Hán ngữ vào năm S11. Sở 
dĩ nêu lên một vải chi tiết về trường hợp khá 
tiêu biểu trên đây là để cho thấy truyền thuyết 
và các dữ kiện lịch sử thường đan vào nhau 
trên dòng lịch sử phát triển của Phật Giáo. 
Uttaratamtra-sasíra là một tập luận trình bày 
thật sâu sắc các phẩm tính liên quan đến Bản- 
thê-của-Phật. Tập luận này cũng là một trong 


318 Hoang Phong địch 


những văn bản chính yếu nhất đưa đến sự hình 
thành của Kim Cương Thừa. 


Khái niệm về Bản-thể-của-Phật hay 
Phật tính cũng đã được trình bày chỉ tiết trong 
kính Lankavatara-sura (Nhập Lăng Già 
Kinh) và kinh này được xem như do chính 
Đức Phật thuyết giảng khi Ngài đến Tích 
Lan. Thế nhưng dựa vào một số dữ kiện lịch 
sử thì kinh này có thê đã được trước tác nhiều 
lần kế từ thế kỷ thứ I đến thứ II. Dù sao thì 
kinh này cũng cho thấy thật rõ rệt là nội dung 
thuộc giáo huấn của vòng quay thứ ba, và 
bản dịch tiếng Hán đầu tiên của kinh này đã 
được thực hiện vào năm 443, tức cũng trùng 
hợp với vòng quay thứ ba. Lankavafara-sutra 
cũng là bộ kinh mà sau này Bồ-đề Đạt-ma đã 
dùng làm nên tảng để thiết lập Thiền Tông tại 
Trung Quốc. 

Phật Tính cũng đã được triển khai trong 
kinh ÄM⁄ahaparinirvana-sutra (Đại Bát Niết 
Bàn Kinh, đầu thễ kỷ thứ III) và trong kinh 
Sammndhinirmocana-sura (Giải thảm mát 
kinh, thế kỷ thứ I-III) là một bộ kinh căn bản 
của Duy Thức Học (Cittamatra). Các phiên 
bản sơ khởi và xưa nhất của kinh này có thê 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 319 


đã được trước tác từ thế kỷ thứ I hay thứ II, 
phiên bản sau cùng được hoàn tất vào thế kỷ 
thứ III và Vô Trước cũng có viết một tập bình 
giải về kinh này vào thế kỷ thứ IV. 


Khái niệm “tất cả đều là tâm thức” 
(cittamatra) 

Một sự diễn đạt mới và quan trọng thứ 
hai về Đạo Pháp thuộc vòng quay thứ ba là 
khái niệm cho rằng “tất cả đều là tâm thức”. 
Điều này có nghĩa là mỗi khi tri thức nhận 
biết được một hiện tượng nảo đó thì tức khắc 
nó dán ngay lên hiện tượng đó một nhãn hiệu 
và xem hiện tượng ẫy thuộc vào lãnh vực bên 
ngoải nó và hoàn toàn cách biệt với nó. Thí 
dụ những dòng chữ này mà chúng ta đang 
đọc trên màn ảnh máy vi tính và tưởng rằng 
đấy là một thực thể cách biệt không liên hệ 
gì với tri thức của chính mình, bởi vì đó chỉ 
là một bài viết của một người tên là X hay 
Y nào đó. Thế nhưng tính cách bên ngoài ấy 
chỉ là một khái niệm đơn thuần, hay nói cách 
khác là một sự “tưởng tượng”, bởi vì đây chỉ 
là một nhãn hiệu phát sinh trong tâm thức 
người đọc và do chính người đọc đã gán cho 


320 Hoang Phong địch 


những gì mà mình đang đọc. Sự thấu triệt 
mà mỗi người đọc tiếp nhận được đều mang 
tính cách cá biệt, sự thấu triệt đó đã được 
nhào nặn và biến đổi trong tâm thức của từng 
người và đã trở thành một sản phẩm của tâm 
thức của chính người ấy. Vô Trước có viết 
một câu như sau: “Tùy theo vị thế của mình, 
các thiên nhân, con người, súc vật hay quỷ 
đói khi đối diện với một đối tượng duy nhất 
đều phát lộ những tư duy hoàn toàn khác biệt 
nhau. Do đó có thể kết luận rằng đối tượng 
không thật sự hiện hữu”. 


Những dòng chữ này mà người đọc đang 
đọc trên màn ảnh máy vi tính trước mặt mình 
chỉ là một sản phẩm hay một sự tạo dựng lệ 
thuộc vào vô số nguyên nhân và điều kiện: 
chăng hạn như những gì thuộc vào người viết 
thí dụ như học vẫn, sức khoẻ, quyết tâm, xúc 
cảm trong lòng của người ấy... và những gì 
thuộc vào người đọc như cơ duyên, sự tò mò, 
thì giờ rãnh rỗi, cũng như khả năng chú tâm 
của mình. Đấy là chưa nói đến những điều 
kiện vật chất như chiếc máy vi tính, mạng 
lưới Internet, v.v. và v.v... Những gì vừa trình 
bày chính là bản chất lệ thuộc và cấu hợp của 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 321 


những dòng chữ này. Mặc dù chúng có vẻ như 
thuộc bên ngoài và khác với tâm thức của mỗi 
người, thế nhưng tri thức nhận biết được chúng 
cũng như đối tượng mà chính cái tri thức ấy 
nhận biết được - tức là các dòng chữ này - 
thật ra không hàm chứa một sự hiện hữu tự tại 
nào cả. Sự hiện hữu của chúng chăng những 
không mang một thực thê nào mà thật ra chỉ là 
những biểu hiện của tánh không. Những biểu 
hiện của sự trống không ấy chính là “bản chất 
được thiết đặt một cách hoàn hảo” của mọi 
hiện tượng bên trong tâm thức của mỗi cá thê. 


Tất cả kinh điển thuộc vòng quay thứ ba 
của bánh xe Đạo Pháp đều nói lên khái niệm 
trên đây: tất cả những gì mà chúng ta quán 
nhận được, hình dung ra được đều là tâm 
thức. Trong kinh Dashabhưwmika-sutra (Thập 
Địa Kinh, ch.VI, phẩm 3) có một câu như sau: 
“Tất cả những gì hiện hữu trong tam giới nhất 
thiết chỉ là tâm thức đơn thuần” (tam giới ở 
đây có nghĩa là ba cõi của luân hồi: dục giới, 
sắc giới và vô sắc giới). Thiết nghĩ đây là một 
câu kinh vô cùng quan trọng. VỊ đại sư Thái 
Lan thật uyên bác là Buddhadhasa khi thuyết 
giảng về luân hồi, tam giới, v.v... đều cho rằng 


322 Hoang Phong địch 


tất cả những thứ ấy chỉ là những thể dạng khác 
nhau thuộc vào quá trình vận hành liên tục 
của tâm thức, và đấy cũng là một cách hiểu về 
luân hồi và tam giới dưới góc cạnh của khái 
niệm “tất cả đều là tâm thức”. 

Kinh sách tiếng Việt gốc Hán ngữ gọi 
khái niệm này là “vạn sự do tâm tạo”, thế 
nhưng nếu dịch chữ “cittamatra” là “vạn sự 
do tâm tạo” thì không được sát nghĩa lắm. Thí 
dụ tách nước đặt trên bàn trước mặt ta không 
do tâm thức “tạo ra” nó, mà đây chỉ là một sự 
“nhận biết” và “diễn đạt” của tâm thức, mang 
bản chất tâm thức, thuộc tâm thức và ở bên 
trong tâm thức, nhằm áp đặt cho một thứ gì 
đó ở bên ngoài, tách nước mà chúng ta nhận 
biết được trong tâm thức chỉ đơn thuần là một 
khái niệm, một sự tạo dựng của tâm thức bên 
trong tâm thức. 


Duy Thức Học mang hai tên gọi khác 
nhau: nếu căn cứ vào nên tảng giáo lý thì 
gọi là Cittamatra (tất cả là tâm thức / đơn 
thuần chỉ là tâm thức), hoặc căn cứ vào các 
phép tu tập tức là các cách ứng dụng vảo 
việc thiền định thì gọi là Yogacara (Du-già 
thiền định). Duy Thức Học cũng còn được 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 323 


gọi là Vijnanavada (Học Phái Tri Thức) hoặc 
Vijnaptimatra (Duy nhất chỉ có tư duy). Sở 
dĩ mạn phép dài dòng vì nếu hiểu đúng được 
ý nghĩa một thuật ngữ thì cũng có thể đã giúp 
mình hình dung ra được phần nào nội dung 
của khái niệm ấy. 

Ngoài hai khái niệm mới là “Phật tính” 
và “tất cả đều là tâm thức” vòng quay thứ ba 
của bánh xe đạo Pháp còn cho thấy một khái 
niệm mới khá quan trọng khác nữa đó là khái 
niệm về “ ba bản chất” của mọi hiện tượng. 


Khái niệm về “ba bản chât£” (trilaksana) 


Nếu trong vòng quay thứ hai các hiện 
tượng được xem là ảo giác và chỉ hiện hữu 
nhờ vào sự tương liên, tương tác và tương tạo 
giữa chúng với nhau, thì trong vòng quay thứ 
ba các hiện tượng được xem có ba bản chất 
khác nhau: 


- bản chất hoàn toàn mang tính cách 
tưởng tượng (pa7ikalpitasvabhava): thí dụ trì 
thức tưởng tượng ra một cái “ngã” mang tính 
cách cá thể. Cái ngã đó giữ một vai trò chủ 
động nhằm gán cho mọi hiện tượng một sự 
“hiện hữu thật”. 


324 Hoang Phong địch 


- bản chất lệ thuộc (paratantrasvabhava): 
tức là sự lệ thuộc giữa nguyên nhân và hậu 
quả, nói cách khác là tính cách lệ thuộc hay 
trói buộc giữa các hiện tượng với nhau. Tóm 
lại là “mỗi” hiện tượng thật ra biêu trưng 
cho cả một tổng thê kết nối gồm vô số các 
hiện tượng cấu hợp tương kết với nhau để 
tạo ra “nó”. 


- bản chất được thiết đặt một cách hoàn 
hảo (parinispannasvabhava): có nghĩa là các 
hiện tượng nhận biết đúng như thế trong bối 
cảnh tương liên của nó. Hiện tượng ấy đúng 
thật là như thế, không có bất cứ một sự diễn đạt 
mang tính cách “giả tạo” hay “tưởng tượng” 
nào được ghép thêm cho nó. Có thê hiểu “bản 
chất thiết đặt một cách hoàn hảo” như là “bản 
chất đích thật” của các hiện tượng. 


Bộ kinh căn bản của Duy Thức Học là 
kmh Sưmdhimrmocana-sura (Giải Thâm 
Mật Kinh) cô đưa ra một thí dụ rất cụ thể và 
dễ hiểu: thí dụ một tinh thê pha lê trong suốt 
được đặt lên trên một tắm vải màu xanh. Ánh 
sáng phản chiếu từ tắm vải màu xanh xuyên 
qua khối tinh thể khiến cho nó phát ra màu 
xanh. Hiện tượng hay sự cảm nhận về khối 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 325 


tỉnh thể màu xanh mang “bản chất lệ thuộc” 
(paratantrasvabhava). Nêu chúng ta cho rằng 
khối tinh thể là màu xanh có nghĩa là tự nó 
“có” màu xanh thì đấy là một sự tưởng tượng, 
một sự diễn đạt của tâm thức, ảnh hưởng bởi 
sự cảm nhận sai lầm về màu xanh của khối tỉnh 
thể. Vì vô minh chúng ta cho răng khối tỉnh 
thể có màu xanh, thế nhưng đây chỉ là một sự 
tưởng tượng (parikalpitasvabhava). Sau khi 
quan sát cần thận thì chúng ta nhận thấy khối 
tinh thể sở đĩ có màu xanh là vì tấm vải bên 
đưới có màu xanh, thật sự ra thì khối tinh thể 
vẫn trăng tỉnh và trong suốt. Do đó ảo giác cho 
rằng khối tinh thể là một viên “ngọc bích” hiện 
ra trong tâm thức của chúng ta trước đây cũng 
sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Sự loại bỏ bản chất 
lệ thuộc và tưởng tượng ấy sẽ giúp cho tâm 
thức nhận biết được “bản chất được thiết đặt 
một cách hoàn hảo” (parimispannasvabhava) 
về khối tỉnh thẻ. 

Tóm lại căn bản giáo lý thuộc vòng quay 
thứ ba của Đạo Pháp cho thấy một sự chuyên 
hướng thật toàn diện. Nếu tánh không và mọi 
hiện tượng trong thế giới được nhìn qua một 
góc cạnh khá tiêu cực trong vòng quay thứ 


326 Hoang Phong địch 


hai (tất cả chỉ là trống không tuyệt đối), thì 
cả ba khái niệm mới trong vòng quay thứ ba 
là “Phật tính”, “tất cả đều là tâm thức” và “ba 
bản chất” đều mang một khía cạnh rất thật và 
tích cực nào đó: một hạt bụi cũng có Phật tính, 
“tri-thức-căn-bản-của-tất-cả” là thê dạng đích 
thật của tâm thức, bản chất được thiết đặt một 
cách vững chắc là bản chất đích thật của mọi 
hiện tượng. 


Nói chung vòng quay thứ ba đặt nặng 
vai trò của tâm thức trong mọi sự diễn đạt về 
thế giới hiện tượng bên ngoài và cả sự vận 
hành của chính nó. Khuynh hướng diễn đạt 
này đã khoác lên cho Đạo Pháp nhiều khía 
cạnh tâm lý học vô cùng sâu sắc và tinh tế. 
Trong khi đó thế giới Tây Phương phải chờ 
đến cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX mới 
bắt đầu chập chững tìm hiểu sự vận hành của 
tâm thức là gì và đưa ra khái niệm về tiềm 
thức (subconscIousness) qua các công trình 
khảo cứu của Sigmund Freud, Carl Jung... 


Dưới đây là bảng tóm lược các điểm 
chính yếu thuộc ba vòng quay của bánh xe 
Đạo Pháp: 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 


327 


Bảng tóm lược ba vòng quay 
của bánh xe Đạo Pháp 


Vòng quay thứ I 
(Đức Phật tại thế) 


giáo lý: Vô Ngã 
(Anatman) 

- Bốn sự thật cao 
quý (Tứ Diệu Đế) 
- Không có cái tôi 
(vô ngã) 


Nền móng giáo lý 


của Theravada 


- Bản chất của 

cõi luân hồi 
(samsara) là khỗ 
đau (dukkha) 

- Loại bỏ ảo giác 
của cái tôi (a/man) 
có nghĩa là niết- 
bàn (wirvana) 


Vòng quay thứ II 
(thế kỷ thứ I trước 
Tây Lịch đến thê kỷ 
thứ HI) 
giáo lý: Tánh Không 
(Sunyata) 
- Tánh không 
(sunyata) 
- Hiện tượng tương 
liên (lý duyên khởi ) 


nền móng giáo lý 

của Đại Thừa 

(trong các thế kỷ 

đầu tiên khi mới được 
hình thành) 


- Cõi luân hồi 
(samsara) đối nghịch 
lại với cõi niết-bàn 
(nirvana) 

- Tánh không là bản 
chất tối hậu của mọi 
hiện tượng 


Vòng quay thứ II 
(thế kỷ thứ III-IV đến thể 
kỷ thứ V-VI và sau đó) 


giáo lý: Bản-thế- 
của-Phật 
(Tathagatagarbha) 

- Phật tính hay 
Bản-thế-của-Phật 
(Tathagatagarbha) 

- Ba đặc tính của các hiện 
tượng (trilaksana) 

- Tất cả đều là tâm thức 
(cittamatra) 

- Tri-thức-căn-bán-của-tất- 
cả (Alayavijnana) 

nền móng giáo lý của 
Duy Thức Học, 

Thiền Học, 

Kim Cương Thừa 

(Đại Thừa nói chung sau 
thế kỷ thứ III) 


- Thể dạng viên mãn (tròn 
đầy) của tánh không. 


- Các hình thức cụ thể hóa 
và thiêng liêng hóa tánh 
không: bản-thể-của-Phật, 
Như Lai Tạng, Phật Tính, 
Chân Như. Hiện Thực, 
Pháp Thân, Ánh sáng 
trong suốt, Trí Tuệ của 
Phật, Mạn-đà-la, v.v... 





328 Hoang Phong địch 


Kinh điển chính | Kinh điển chính yếu: | Kinh điển chính yếu: 
yếu: 
- DhammacaRka- | - Shalistamba- - LanRavatara- 
suita (Kinh sutra (Đạo Can Kinh / | sua (Nhập Lăng-già 
Chuyến Pháp Kinh về cọng lúa) Kinh) 
Luân) 
- Satipatthana- - Prajnaparamita- - Avatamsaka-sutra (Hoa 


sutta (Kinh Tứ sutra (Bát-nhã Ba-la- | Nghiêm Kinh) 
Niệm Xứ) mật-äa Kinh) 
- Dhammapada - Wimalakirinirdesha- | - Sandhinirmocana- 
(Kinh Pháp Củ) sutra (Duy-ma-cật Sở | sua (Giải thâm mật Kinh) 
Thuyết Kinh) - Mahaparinirvana- 
sutra (Đại Bát 
Niết-bàn Kinh) 





Bảng liệt kê trên đây cho thấy kinh sách 
và căn bản giáo huấn của Đức Phật được phân 
loại và sắp xếp thành ba chu kỳ khá rõ rệt. 
Các chu kỳ thứ hai và thứ ba cho thấy nhiều 
nét diễn đạt mới so với giáo huấn căn bản của 
vòng quay thứ nhất, do đó cũng đã làm phát 
sinh ra nhiều tông phái và học phái khác nhau. 
Nếu đứng trên phương diện thuần túy lịch sử 
thì vòng quay thứ nhất biểu trưng cho căn bản 
giáo huấn của Đức Phật do chính Đức Phật 
thuyết giảng khi còn tại thế. Giáo huấn trong 
hai vòng quay thứ hai và ba gồm những cách 
diễn đạt mới về Đạo Pháp và một số các khái 
niệm mới đã được phát sinh sau nảy song song 
với sự hình thành và phát triển của Đại Thừa 
Phật Giáo. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 329 


Thế nhưng Phật Giáo Ấn Độ và Tây 
Tạng không căn cứ vảo yếu tố thời gian như 
trên đây khi thiết lập cách phân loại kinh điển 
thành ba chu kỳ và khẳng định rằng tất cả các 
kinh điển đều chính thống và do chính Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni thuyết giảng. Ngoại trừ 
Phật Giáo Theravada, hầu hết các các tông 
phái và học phái Phật Giáo khác cũng đều 
chấp nhận như thế. Vậy chúng ta phải hiểu 
vấn đề này như thế nào? 


4- Tìm hiểu sự chính thống trong kinh 
sách Phật Giáo 

Sự hình thành của các học phái và 
tông phái 

Tính cách chính thống của kinh sách Đại 
Thừa được hiểu hay giải thích bằng nhiều 
cách khác nhau. 


Theo Phật Giáo Ấn Độ và Tây Tạng 
như đã nói đến trên đây thì chính Đức Phật 
đã thuyết giảng các kinh Đại Thừa, thế nhưng 
chỉ giảng cho một số đệ tử hội đủ khả năng 
lĩnh hội. Các kinh này sau đó được cất giữ và 
chỉ được tiết lộ khi thời cơ thuận lợi, tức là 
vào lúc mà nhiều người có thể hiểu được các 


330 Hoang Phong địch 


kinh ấy. Nói chung các kinh Đại Thừa do Đức 
Phật thuyết giảng đã được “giấu kín” ngay sau 
đó. Nhờ vào các cảm ứng thiêng liêng một số 
đại sư sau này đã phát hiện ra nơi giấu các 
kinh điển ấy. Trên thực tế sự kiện này cũng 
đã từng xảy ra ở Ấn Độ và Tây Tạng. Nhiều 
kinh sách xưa đã được “khám phá” trong suốt 
lịch sử Phật Giáo ở các quốc gia này. Dù sao 
cũng có thê nghĩ rằng trong các giai đoạn lịch 
sử nhiễu nhương một số kinh sách có thể đã 
được các người tu hành cất giấu trong những 
nơi kín đáo để bảo tôn hầu lưu lại cho các thế 
hệ về sau. 


Hãy đưa ra thí dụ về Kinh Bát Nhã Ba 
La Mật Đa. Trong kinh này có kế lại rằng 
Đức Phật ngồi yên và lắng sâu vào thiền định 
bên cạnh vị đệ tử Xá Lợi Phất (Sariputra) 
và đã truyền cảm ứng của mình sang cho vị 
này nhằm giúp vị này trả lời các câu hỏi của 
Bồ-tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara). Theo 
truyền thuyết thì sau đó kinh này đã được 
Long Thần (Naga) giấu kín trong lòng đất sâu 
và các vị Thiên Nhân (deva) cất giữ trên cõi 
thiên. Long Thần và các Thiên Nhân chỉ tiết 
lộ cho Long Thụ biết vào thế kỷ thứ II, và nhờ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 331 


đó Long Thụ đã đưa kinh này trở lại thế gian. 
Thế nhưng theo các dữ kiện lịch sử thì bộ kinh 
đồ sộ này đã được trước tác làm nhiều lần, 
liên tục từ giữa thế kỷ thứ I trước Tây Lịch 
cho đến thế kỷ thứ IV. 

Dù sao thì việc khám phá những văn bản 
dấu kín cũng không thể giải thích hết được tất 
cả số kinh sách xuất hiện muộn. Nếu phân tích 
cần thận thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy trên 
phương diện thuật ngữ và cách diễn đạt mỗi 
văn bản đều phản ảnh ít nhiều tính cách “thời 
đạt” khi văn bản ẫy được thực hiện, đây cũng 
là một tiểu chuẩn để xác định một văn bản đã 
được trước tác vào thời kỷ nào trong lịch sử 
phát triển Phật Giáo. 


Ngoài ra thiết nghĩ cũng cần nêu lên một 
đặc tính hết sức đặc thù của nền văn hóa Ấn 
Độ là sự bất chấp các giá trị lịch sử của một sự 
kiện hay một biến có lịch sử xảy ra. Các nhà 
sử học Tây Phương và cả của Ân Độ ngày nay 
đều “điên đầu” khi nhìn vào lịch sử lâu đời 
của vùng đất này, nhất là vào những thời kỳ 
cô đại. Nền văn hóa Ấn Độ chỉ quan tâm đến 
giá trị tâm linh và “sự thật” trong các truyền 
thống và không hề chú ý - nếu không muốn 


332 Hoang Phong địch 


nói là hoàn toàn bất chấp - đến yếu tố thời 
gian. Bằng chứng hiển nhiên là các niên biểu 
liên quan đến Đức Phật cũng như các nhân 
vật và các triều đại lịch sử cô đại của nước 
Ấn không được ghi chép cần thận. Đây cũng 
là một điểm trái ngược lại với nền văn hóa 
Trung Quốc luôn quan tâm đến sự chính xác 
lịch sử. Một thí dụ điển hình là nhiều kinh 
sách hay văn bản tiếng Phạn không mang một 
mốc thời gian nảo cả, thế nhưng các bản dịch 
sang tiếng Hán thì đều được ghi rõ niên biểu 
và cả tên người dịch. 

Tuy nhiên cũng còn có một cách giải 
thích khác khá hài hòa và mang tính cách 
thiêng liêng hơn, ít ra là đối với những người 
Phật Giáo đã đặt hết lòng tin của mình nơi Đức 
Phật và giáo huấn của Ngài. Họ tin rằng Đức 
Phật sau khi đạt được Ciác Ngộ đã vượt ra khỏi 
các kích thước và các điều kiện trói buộc của 
không gian và thời gian trong thế giới luân hồi. 
Ngài có thể hiện ra dưới các thê dạng của Tam 
Thân (Trikaya) để tiếp tục thuyết giảng Đạo 
Pháp cho chúng sinh. Tam Thân gồm có: 


- Pháp Thân (Dharmakaya) hay Thân 
Đạo Pháp, có nghĩa là “ “Thân Tánh Không của 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 333 


một vị Ciác Ngộ” khi đã vượt thoát khỏi vòng 
sinh tử. Đức Phật có nói như sau trong kinh 
Wajracchedika-prajnaparamita-sura (Kim 
Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh): "Bất cứ 
ai nhìn Ta qua hình tưởng của Ta, nghe thấy 
tiếng nói của Ta thì đấy là cách mà người ấy 
bước vào con đường sai lầm và sẽ không thể 
[thực sự] trông thấy được Như Lai. Người ta 
chỉ có thể nhận ra được chư Phật xuyên qua 
Đạo Pháp của họ, bằng khả năng hướng dẫn 
của họ phát sinh từ Thân Đạo Pháp, thể nhưng 
bản chất đích thật của Đạo Pháp [nhất thiếtJ 
không phải là một đối tượng để tìm hiểu và 
cũng không có ai có thể xem đấy như là một 
đổi tượng được [để mà tìm hiểu nój” (theo 
bản dịch của Philippe Cornu). 


- Báo Thân (Sambhogakaya) là “Thân 
mang lại an vui và để cùng thụ hưởng với 
người khác” (Corps de Jouissance / Reward 
Body, EnJoyment Body / còn gọi là Thụ Dụng 
Thân). Chữ szzbhoga trong tiếng Phạn và 
tiếng Pa-li có nghĩa là: cùng thụ hưởng, cùng 
sống với, cùng hòa mình với...). Tóm lại Báo 
Thân tức là thân hình tướng (rupakaya) đầu 
tiên của Đức Phật và các thân “hình tướng” 


334 Hoang Phong địch 


khác hiển hiện ra sau này. Báo thân là kết quả 
mang lại từ sự tích lũy đạo hạnh, là các biểu 
hiện bên ngoài của Thân Đạo Pháp, nhằm 
thích ứng với các nhu cầu đa dạng của chúng 
sinh. Báo thân hiện ra dưới muôn nghìn thê 
dạng khác nhau và mang nhiều phẩm tính khác 
nhau. Chỉ có những vị A-la-hán hay Bồ-tát ở 
ba cấp bậc địa giới cao nhất - trong số mười 
địa giới hay “thập địa” - mới có thê trông thấy 
và nhận biết được các thê dạng ấy cũng như 
các phẩm tính ấy của Báo Thân. 


- Ứng Thân (Nirmanakaya) là các thể 
dạng hiển hiện của Pháp Thân, thúc đây bởi 
lòng Từ Bi đối với chúng sinh. Ứng thân có 
thê hiển hiện qua những hình tướng thật xác 
thực và thật đa dạng trong tất cả mọi lãnh vực 
của thế giới luân hồi, nhằm mục đích thích 
nghi với các nhu cầu của chúng sinh trong 
từng bối cảnh. Ứng thân được xác định theo 
ba cấp bậc khác nhau: 


+Ứng Thântốithượng(Uttamanirmakaya) 
tức là Ứng Thân của chính Đức Phật Thích-ca 
Mâu-nI trên hành tinh này. 

+ Ứng thân dưới những “thể dạng phát 
tán bằng đủ mọi hình sắc” (janmanirmakaya), 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 335 


thí dụ từ các vị thiên nhân cao cả chăng hạn 
như Thiên Đề (Indra / vị Thần Linh cao nhất 
của đạo Bà-la-môn) cho đến các loài cầm thú, 
chim chóc, hoặc cũng có thê rất giản dị như 
một nhịp cầu bắc ngang sông, một dòng suối 
mát hay một gốc cây xanh... 


SF Ứng thân hiện ra dưới thể dạng 
các nghệ nhân và các sáng tạo nghệ thuật 
(silpinnirmakaya) hoặc một số các vật thể 
mang tính cách thiêng liêng và mầu nhiệm. 
Nói cách khác thì đấy là cách biểu hiện và phát 
tán của chư Phật xuyên qua các nghệ nhân và 
các tác phẩm sáng tạo của họ, chăng hạn như 
các người tạc tượng và các pho tượng, các 
nhạc sĩ và các khúc nhạc do họ sáng tác, v.v.... 
nhằm mục đích giúp đỡ chúng sinh bằng các 
sáng tạo nghệ thuật của họ, chăng hạn như 
kinh sách có kể câu chuyện về một người tấu 
nhạc thần của cung Trời Đề Thích nhằm thuần 
hóa con quỷ cản-thát-bà (gandharva). Chiêm 
ngưỡng một pho tượng, ngắm nhìn một bức 
tranh hay lắng nghe một khúc nhạc, một tiếng 
chuông ngân... đôi khi cũng có thể làm cho 
tâm hồn chúng ta lắng xuống và mang chúng 
ta đến gần với chư Phật hơn. 


336 Hoang Phong địch 


Những gì vừa trình bày trên đây thiết 
nghĩ có thể giúp chúng ta hình dung được 
Tam Thân Phật là gì. Tam Thân của Đức Phật 
Thích-ca Mâu-mi cũng như của các vị Phật 
khác đã vượt qua không gian và thời gian để 
bàng bạc khắp nơi, thấm sâu vào lòng của các 
vị đại sư trong quá khứ như Long Thụ, Vô 
Trước, Trần Na, Bồ-để Đạt-ma, Tịch Thiên, 
Đạo Nguyên...và cả Đức Đạt-lai Lạt-ma ngày 
nay. Sự hiện diện sâu kín và tỏa rộng đó của 
Tam Thân Phật đã làm rung động con tim của 
họ, khai mở tâm trí cho họ, tạo ra những âm 
hưởng thật thiết tha trong lòng họ, phản ảnh 
qua những lời giảng huấn của họ và cũng đã 
trở thành chính họ. 


Thật vậy bánh xe Đạo Pháp nào có dừng 
lại ở vòng quay thứ ba đâu, mà vẫn còn đang 
lăn vào thế giới Tây Phương hôm nay để 
mang theo với nó những lời giảng huấn của 
Đắng Thế Tôn. Có phải là những lời giảng ấy 
đang hiện lên trên những trang sách còn thơm 
mùi mực bằng các ngôn ngữ Tây Phương và 
cả trên các trang web đang được truyền đi trên 
khắp hành tinh này hay chăng? Thật vậy tất cả 
những øì tỉnh khiết phát hiện từ sự chân thật 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 337 


khơi động bởi lòng từ bị sâu kín trong con tim 
của tất cả chúng ta đều là những biểu hiện và 
phát tán của Tam Thân Phật, đều mang tính 
cách chính thống và hoàn toàn trung thực 
với Đạo Pháp của Đắng Thế Tôn. 


Tuy nhiên và dù sao đi nữa chúng ta 
cũng không cần phải cố gắng tìm mọi cách 
để giải thích và chứng minh tính cách chính 
thống của các kinh sách xuất hiện muộn. Thật 
vậy cứ mạnh dạn nhìn thắng vào các dữ kiện 
lịch sử và suy luận dựa vào sự hiểu biết khoa 
học ngày nay cũng thừa đủ để giúp chúng ta 
tìm thấy một sự mạch lạc nào đó trong toàn bộ 
kinh điển Phật Giáo. 


Sự tiến hóa của Đạo Pháp qua khía 
cạnh lịch sử 

Khái niệm về sự tương liên giữa mọi hiện 
tượng (pratityasamutpada / 1nterdependence / 
lý duyên khởi) và quy luật vô thường (amrtya / 
impermanenee) cho thấy răng không có bất cứ 
một hiện tượng nào lại không mang tính cách 
lệ thuộc và không biến đổi. Đạo Pháp của Đức 
Phật cũng là một hiện tượng (dhamma). Nếu 
nhìn mọi sự vật theo khía cạnh đó thì tất nhiên 


338 Hoang Phong địch 


chúng ta cũng sẽ nhận thấy các biến đổi của 
Đạo Pháp theo dòng thời gian chắng qua cũng 
là một quá trình tiến hóa thật tự nhiên. Sự tiễn 
hóa đó là hậu quả đương nhiên và tất yếu phù 
hợp với các nguyên nhân đã thúc đây nó. Mở 
rộng tầm nhìn theo tinh thần khoa học như 
trên đây thiết nghĩ cũng đủ để giúp chúng ta 
nhận thấy một sự hợp lý và mạch lạc nào đó 
của Đạo Pháp trên dòng lịch sử, và không cần 
đến một sự biện minh mang tính cách “tôn 
giáo” nào cả. 

Đạo Pháp không hè chết khô như một 
gốc cây già mà luôn tỏa rộng cành lá, đơm 
hoa và kết trái. Giáo huấn của Đức Phật đi 
sâu vào lòng người và cùng chuyên động với 
Sự sống, với văn hóa và lịch sử, cũng như với 
các nhu cầu và khả năng thấu triệt của con 
người theo từng thời đại và từng địa phương. 
Có phải ngày nay giáo huấn của Đức Phật 
cũng đang đặt chân vào thế giới Tây Phương 
để mang lại những giải đáp cho người Tây 
Phương, phù hợp với nhu cầu và đòi hỏi của 
họ, bằng cách căn cứ trực tiếp vào các truyền 
thống văn hóa, triết học và khoa học của 
chính họ hay chăng? 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 339 


Sự hình thành của Phật Giáo Theravada 


Đức Phật thuyết giảng suốt bốn mươi lăm 
năm nhưng không hề viết ra một câu nào. Các 
đệ tử của Ngài đã học thuộc lòng những lời 
giảng huấn và truyền khẩu cho nhau từ thế hệ 
này sang thế hệ khác. Sau ba lần kết tập Đạo 
Pháp, lần thứ nhất một năm sau khi Đức Phật 
tịch diệt, lần thứ hai vào thế kỷ thứ IV trước 
Tây Lịch, và lần thứ ba dưới triều đại của vua 
A-dục vào thế kỷ thứ III trước Tây Lịch, thì hai 
tập Luật Tạng và Kinh Tạng được hình thành 
đầy đủ và được truyền bá ra khỏi biên giới 
thung lũng sông Hằng và đặc biệt nhất và cũng 
quan trọng nhất là đã được đưa vào Tích Lan. 


Trong lần kết tập thứ ba tổ chức dưới 
triều đại của vua A-dục người ta đã thấy 
phát sinh ra hai khuynh hướng diễn đạt khác 
nhau về giáo huấn của Đức Phật là Thượng 
Tọa Bộ (Sthavrravada) và Đại Chúng Bộ 
(Mahasanghika). Một vài tư liệu khác còn cho 
rằng vào dịp này có đến bốn học phái khác 
nhau đã được hình thành, và từ các học phái 
này đã phát sinh ra mười tám chi phái khác. 

Hai tạng kinh đầu tiên trên đây nhất thiết 
là những tạng kinh truyền khẩu và chỉ được 


340 Hoang Phong địch 


ghi chép sau đó bằng chữ viết vào thế kỷ thứ I 
trước Tây Lịch ở Tích Lan. Tập thứ ba là Luận 
Tạng xuất hiện muộn hơn thế nhưng cũng đã 
được ghép thêm vào hai tạng kinh trên đây để 
gọi chung là 7m Tạng Kinh. Thật ra tạng thứ 
ba không phải là một tạng kinh đúng nghĩa 
của nó, bởi vì trong đó chỉ gồm những lời 
bình giải của các vị đại sư về giáo huấn của 
Đức Phật. Luận Tạng được xem có nguồn gốc 
rất xưa từ thời kỳ truyền khẩu, thế nhưng có 
thê cũng chỉ được trước tác từ thế kỷ thứ nhất 
sau Tây Lịch và đã được liên tục triển khai 
thêm trong suốt nhiều thế kỷ sau đó. 


Dù sau thì Luận Tạng cũng đã giữ một 
vai trò thật quan trọng và đã làm nền tảng 
giáo huấn cho Phật Giáo Theravada. Phật 
Giáo Theravada tự cho mình là một tông phái 
phát xuất từ Trưởng Lão Bộ (Sthaviravada). 
Thế nhưng trên dòng lịch sử, Phật Giáo 
Theravada cũng đã biến đổi rất nhiều và 
không còn hoàn toàn giữ đúng theo Phật Giáo 
cô xưa trước lần kết tập thứ ba. Thật vậy căn 
bản giáo huấn và các phương pháp tu tập của 
Phật Giáo Theravada cũng chỉ thực sự được 
thiết lập một cách thật rõ nét dựa vào một tập 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 34I 


luận giải mang tên là V/suddhimarga (Thanh 
Tịnh Đạo). Trên miền bắc Ấn nơi vương quốc 
Ma-kiệt-đà (Magadha) có một vị đại sư là 
Phật Âm (Buddhaghosa) đã rời thung lũng 
sông Hằng đến Tích Lan vào thế kỷ thứ V để 
nghiên cứu 7n fạng Kinh và đã trước tác ra 
tập luận này cùng một sỐ các tập luận khác, 
tất cả cũng đã được ghép chung trong Luận 
Tạng. Tập luận này hàm chứa nhiều khía 
cạnh triết học và tâm lý học thật sâu sắc và đã 
góp phần không nhỏ trong việc thiết lập nền 
móng cho Phật Giáo Theravada. 


Sự hình thành của Trung Quán Tông 


Nếu Phật Giáo Theravada được phát triển 
ở Tích Lan và còn tôn tại đến nay thì tại miền 
bắc Án, Phật Giáo Đại Thừa đã được hình 
thành từ thế kỷ thứ I trước Tây Lịch và đã đưa 
đến sự xuất hiện của một tông phái lớn là Trung 
Quán Tông. Đại học Na-lan-đà được thiết lập 
vào khoảng thế kỷ thứ II tại vị trí của một ngôi 
chùa do hoàng đế A Dục xây dựng vào thế kỷ 
thứ HII trước Tây Lịch, và một trong các vị trụ 
trì đầu tiên của đại học này là Long Thụ, một 
triết gia và đại sư có thể nói là lừng danh nhất 


342 Hoang Phong địch 


trong lịch sử Phật Giáo. Nếu bảy thế kỷ trước 
Đức Phật đã từng thuyết giảng tánh không qua 
những khía cạnh thiết thực và thực dụng thì 
Long Thụ đã triển khai khái niệm này thật sâu 
rộng trên phương diện siêu hình và thiết lập 
một học phái mới gọi là Trung Đạo. Trung 
Đạo có nghĩa là “Con Đường ở giữa”, không 
ngả theo bất cứ một cách suy nghĩ hay dựa vào 
một khuynh hướng tư tưởng mang tính cách 
“khẳng định” nào cả. Long Thụ mở rộng và 
khai triển khái niệm về giáo lý “không có cái 
tôi” trong kinh Anaffalakkhana-sutta (Kinh về 
giáo lý vô ngã) và khái niệm về “tánh không” 
nêu lên trong các kinh Cuiasunnafa-suffta và 
Mahasunnata-sutta (Kinh ngắn và Kinh dài về 
Tánh Không), tức là các kinh nguyên thủy bằng 
tiếng Pa-li do chính Đức Phật thuyết giảng, để 
biến những khái niệm này trở thành con đường 
Trung Đạo biểu trưng cho một sự trống không 
tuyệt đối, dù đấy là sự trống không của “cái 
tôi” của một cá thê hay là sự trống không của 
tất cả mọi hiện tượng trong thế giới. 

Theo Phật Giáo Ấn Độ và Tây Tạng thì 
sự hình thành của Đại Thừa thuộc vào giáo 
huấn của vòng quay thứ hai và của bộ kinh đồ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 343 


sộ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế nhưng theo 
các đữ kiện lịch sử thì bộ kinh bằng tiếng 
Phạn này đã được trước tác từ giữa thế kỷ thứ 
I trước Tây Lịch tức là ba thế kỷ trước đó và 
kéo dài đến thế kỷ thứ IV. Chủ đích quan trọng 
và nổi bật nhất của kinh này là triển khai khái 
niệm về tánh không. Thật ra kinh Bát Nhã 
bao gồm rất nhiều kinh khác nhau, trong số 
này có kinh Eqjracchedikaprajnaparamita- 
sutra (Kinh Kim Cương) giữ một vị thê khá 
quan trọng trong giáo huấn của Thiền Học, 
và kinh Pra/naparamitahridaya-sutra (Tâm 
Kinh) là một bài kinh trì tụng rất ngắn và rất 
phổ biến. Ngoài ra còn có hai tập kinh quan 
trọng khác nữa là kinh W?malakirtinirdesha- 
sutra (Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh) và kinh 
Suddharmapundaria-sura (Kinh Pháp 
Hoa), cả hai cũng đều thuộc chung trong bộ 
Kinh Bát Nhã. Đặc biệt hơn cả là Kinh Pháp 
Hoa đã giữ một vai trò then chốt trong sự hình 
thành của hai tông phái Thiên Thai (Tendai) 
và Nhật Liên (Nichiren) của Nhật Bản. 

Trở lại chủ đề tánh không theo quan điểm 
của Long Thụ thì chúng ta sẽ thấy rằng trong tập 
Trung Quán Luận Tụng (Madhyamakaharika, 


344 Hoang Phong địch 


XII, 8) có viết như sau: “Đắng Thế Tôn có 
nói răng tánh không là sự tống khứ hoàn toản 
tất cả mọi quan điểm. [Do đó] nếu có những 
ai còn tin vào tánh không thì tôi sẽ bảo rằng 
họ là những kẻ không còn cách nào chữa trị 
được”. Ý nghĩa của câu này là phải phủ nhận 
cả tánh không, nói cách khác thì đấy là tánh 
không của tánh không. Thật vậy, Long Thụ 
đã sử dụng một phép suy luận căn cứ vào sự 
phi lý để chứng minh tánh không. Hơn nữa 
ông còn định nghĩa tánh không một cách bao 
quát hơn so với khái niệm vô ngã do Đức Phật 
thuyết giảng, Ông cho rằng ngoài tính cách 
“vô ngã” của một cá thê, tánh không còn liên 
quan đến tất cả mọi hiện tượng trong thế giới 
và cả vũ trụ. Nói cách khác là Long Thụ đã 
khoác thêm cho tánh không giới hạn bởi “cái 
tôi” và cái “của tôi” một chiếc “áo mới” to 
rộng thùng thình, gói cả gió mây, thiên hà và 
vũ trụ. Chiếc áo to rộng đó đã khiến cho “cái 
tôi” và cái “của tôi” ân chứa bên trong nó trở 
nên bé tí. Chiếc áo cũng mang theo với nó 
các thứ ảo giác về “cái tôi” và cái “của tôi” 
ấy để cùng bay bổng và biến mất đi trong bầu 
không gian thênh thang và vô tận mở ra bởi 
con đường Trung Đạo. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 345 


Ngoài ra Trung Quán Tông còn triên khai 
thêm một khái niệm thật căn bản khác của Đạo 
Pháp là quy luật tương liên (pratityasamutpada 
/ Interdependence / lý duyên khởi) còn gọi là 
“sự tạo tác do điều kiện mà có” (conditioned 
production) hoặc là “sự tạo tác do nguyên nhân 
mà có” (dependent origination). Khái niệm này 
nói lên sự tương liên, tương tác và tương tạo 
của tất cả mọi hiện tượng trong thế giới, kế cả 
các tư duy và xúc cảm trong tâm thức của một 
cá thê bởi vì những thứ ấy cũng chỉ là những 
hiện tượng. Sự tương tác đó tạo ra một chuỗi 
níu kéo và biến động liên tục khiến không có 
một hiện tượng nào có thê đứng yên được. Sự 
chuyên động và đổi thay liên tục đó gọi là “vô 
thường”. Ngoài ra khái nệm này cũng còn được 
sử dụng để giải thích thế nào là tánh không, bởi 
vì không có bất cứ một hiện tượng nào tự nó có 
thể hiện hữu một cách tự tại được mà phải nhờ 
vào sự tương tác của vô số nguyên nhân và điều 
kiện khác đề hiện hữu. Sự hiện hữu tạm thời và 
lệ thuộc đó chỉ là một thứ ảo giác, và đấy chính 
là tánh không của mọi hiện tượng. 


Ngoài ra con đường Trung Đạo còn chủ 
trương khái niệm về “hai sự thật” (dvasatya). 


346 Hoang Phong địch 


Thật ra khái niệm này là một khái niệm chung 
của toàn thể Phật Giáo, thế nhưng Trung 
Đạo đã nâng khái niệm này lên một cấp bậc 
thật quan trọng. Từ các học phái xưa như 
Vaibhasika, Sautrantika cho đến Phật Giáo 
Theravada và cả Kim Cương thừa đều đã giải 
thích khái niệm này với ít nhiều khác biệt. 
Đối với Trung Quán Tông, sự thật quy ước 
(samvrtisatya) chỉ định những biểu hiện bên 
ngoài của mọi hiện tượng tức là những thể 
dạng luôn chuyên động của mọi sự vật mà 
chúng ta “trông thấy” bằng mắt, và sự thật 
tuyệt đối hay tối hậu (paramarthasatya) là 
tánh không của chúng. 


Khoảng hai thế kỷ sau Long Thụ lại thấy 
xuất hiện tại đại học Na-lan-đà một vị đại sư 
lừng danh khác là Vô Trước (Asanga), sinh 
khoảng năm 290. Tuy vẫn trung thành với 
Trung Quán Tông thế nhưng ông đã chuyên 
tông phái này theo một hướng nhìn khác hơn 
so với Long Thụ bằng cách thành lập một học 
phái mới gọi là Duy Thức Học. Thật ra thì 
nhiều học giả cũng chỉ xem Duy Thức Học 
như là một nhánh hay một chi phái của Trung 
Quán Tông. Vậy thật sự Duy Thức Học là gì? 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 347 


Sự hình thành của Duy Thức Học 


Chandragupta là một người vô danh 
nhưng rất tài giỏi đã tạo được một đề quốc 
rộng lớn đầu tiên cho nước Ấn là Maurya vào 
đầu thế kỷ thứ IV trước Tây Lịch. Cháu nội 
của vị này là A-dục cũng là vị hoàng đề thứ 
ba đã trị vì đề quốc Maurya từ năm -274 đến 
năm -232. Hoàng đế A-dục là người rất tích 
cực trong việc quảng bá giáo huấn của Đức 
Phật và đã mở ra một giai đoạn phát triển liên 
tục của Đạo Pháp suốt hơn mười thế kỷ sau 
đó. Chính ông đã truyền bá Phật Giáo ra ngoài 
biên giới của thung lũng sông Hằng và cả 
bên ngoài bán lục địa Ấn Độ. Sau khi hoàng 
đế A-dục qua đời vào năm -232 thì để quốc 
Maurya cũng suy yếu dần và bị phân chia 
thành nhiều vương quốc. 


Mãi cho đến thế kỷ thứ II sau Tây Lịch 
một đế quốc khác là Gupta mới được thành 
lập và kéo dài đến thế kỷ thứ VI. Đế quốc 
này bao gồm toàn bộ miền bắc nước Ấn và 
đã đưa kinh tế, văn hóa và xã hội Ấn lên điểm 
tột đỉnh trong lịch sử của quốc gia này, tương 
tự như sự phát triển của nền văn minh thời 
Đường của Trung Quốc vào các thế kỷ thứ 


348 Hoang Phong địch 


VII và VII. Các tôn giáo như đạo Bảà-la-môn, 
Phật Giáo và đạo Ja-in cũng đồng loạt phát 
triển thật cao độ theo đà tiến bộ và hưng thịnh 
đó của xã hội Ấn. Riêng đối với Phật Giáo thì 
hầu hết các kinh sách quan trọng bằng tiếng 
Phạn của Đại Thừa Phật Giáo cũng đã được 
trước tác song hành và tuần tự với sự lớn 
mạnh của đề quốc Maurya. Cũng xin nhắc lại 
là theo Phật Giáo Ấn Độ và Tây Tạng thì các 
kinh sách này thuộc vào vòng quay thứ ba của 
bánh xe Đạo Pháp tức là do Đức Phật thuyết 
giảng. Vô Trước trưởng thành trong bối cảnh 
phát triển rộng lớn đó của Đạo Pháp và của đề 
quốc Maurya và đã sáng lập ra học phái Duy 
Thức (Cittamatra, còn gọi là Yogacara). Vậy 
Duy Thức Học đã mang lại những điều gì mới 
lạ và khác hơn so với Trung Quán Tông do 
Long Thụ thiết lập hai thế kỷ trước đó? 


Duy thức cho rằng tất cả các hiện tượng 
đều chỉ mang bản chất tâm thần và không thật, 
đây chỉ là những biểu hiện mang tính cách bên 
ngoài của tâm thức. Do đó Duy Thức không 
chấp nhận bắt cứ gì thuộc bối cảnh bên ngoài 
và cho rằng chỉ có tri thức (consciousness) 
mới thật sự hiện hữu với tư cách là một sự 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 349 


thật tối hậu. Chỉ vì bị vô minh chi phối nên tri 
thức đã tự tạo ra cho nó ảo giác về một chủ thê 
nhận biết (grahaka) và các đối tượng có thê 
nhận biết được (grahya). Duy Thức phân tích 
sự vận hành của tri thức thật tỉ mỉ và chính 
xác và đấy cũng là nét khác biệt nồi bật nhất 
so với Trung Quán Tông của Long Thụ. 
Thông thường tri thức (consciousness) 
trong Phật Giáo được phân chia thành sáu 
thê loại là tri thức ngũ giác và tâm thức, thế 
nhưng Duy Thức Học đã phân tích tri thức 
chỉ tiết hơn và mô tả dưới tám thê loại khác 
nhau. Ngoài sáu thể loại tri thức đã được nêu 
lên trong Kinh Tạng và Luận Tạng, Duy Thức 
Học còn mô tả thêm hai thê dạng mới là “tri- 
thức-ô-nhiễm” (klistamana) và “tri-thức-căn- 
bản-của-tất-cả” còn gọi là “A-lại-da-thức” 
(alayavijnana). Tri thức ô nhiễm là tri thức giữ 
vai trò diễn đạt các cảm nhận của sáu tri thức 
đầu tiên là ngũ giác và tâm thức. Sự diễn đạt 
của tri-thức-ô-nhiễm sẽ làm phát sinh ra tình 
trạng nhị nguyên trong tâm thức, tức là tạo 
ra sự phân tách giữa chủ thể nhận biết và đối 
tượng được nhận biết. Thế nhưng trên căn bản 
thê dạng nguyên sinh của tri thức luôn phản 


350 Hoang Phong địch 


ảnh một sự hiểu biết trong sáng và tỉnh khiết 
không có chủ thể và đối tượng. Trong Nhập 
lăng Già Kinh có một câu như sau: “Tri thức 
vừa là người xem kịch, vừa là vở kịch và đồng 
thời cũng vừa là người vũ công trên sân khấu”. 

Nếu tri thức thứ bảy tức là tri thứ ô 
nhiễm loại bỏ được sự phân tách giữa chủ thể 
và đối tượng và không gây ô nhiễm cho tri 
thức thứ tám tức là tri thức-căn-bản-của-tất- 
cả hay A-lại-da-thức, thì tri thức này cũng sẽ 
hiện ra thật tinh khiết. Sự hiển hiện trong sáng 
đó của A-lại-da thức có thể xem như là sự tỉnh 
ngộ hay giác ngộ. Nói một cách khác là khi 
nào tính cách nhị nguyên đã bị loại bỏ khỏi tri 
thức thứ bảy thì khi đó tri thức thứ tám cũng 
sẽ hiện ra trong thể dạng tinh khiết nhất của 
nó. Thê dạng ấy gọi là Bản-thể-của-Phật, Phật 
tính hay “tánh không tuyệt đối và tối thượng”. 


Nếu giải thích một cách dài dòng hơn thì 
quá trình trên đây sẽ diễn biến như sau: 


Tri thức thứ tám hay A-lại-da-thức là cơ 
sở tiếp nhận những viết hăn của nghiệp tạo ra 
bởi tri thức thứ bảy tức là tri-thức-ô-nhiễm. 
Các vết hẳn ấy còn được gọi là các “chủng tử” 
hay “mầm móng” tồn lưu trong A-lại-da thức, 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 351 


và tùy theo cơ duyên thời gian tồn lưu này có 
thê kéo dài lâu hay mau. Các chủng tử nằm 
sẵn trong A-lại-da thức trước đây sẽ hiên hiện 
trở lại để hóa thành hình tướng, âm thanh, 
mùi, vị và các hiện tượng tâm thần trong tâm 
thức vào một thời điểm thích nghi nào đó - 
có thể trong kiếp sống hiện tại hay trong các 
kiếp sống tương lai nếu tin vào khái niệm tái 
sinh - khi các cơ duyên và điều kiện hội đủ. 
Nói một cách khác đơn giản và cụ thể hơn thì 
các chủng tử ấy sẽ làm phát sinh ra tác ý, tác ý 
đưa đến hành động và ngôn từ, hành động và 
ngôn từ lại tiếp tục tạo ra các vết hẳn mới ảnh 
hưởng đến tri thức thứ bảy, các vết hẳn mới 
này lại được chuyên sang cho tri thức thứ tám 
là A-lại-da thức. Một khi mà A-lại-da-thức 
vẫn còn ¡n đậm bởi các vết hắn hay chủng tử 
tiếp nhận từ tri thức thứ bảy thì nó vẫn còn 
lâm vào một tình trạng biến đối liên tục, từ 
thể dạng này sang thể khác. Quá trình biến 
đổi đó có thể xảy ra trong lúc tỉnh cũng như 
trong lúc ngủ say, trong các giấc mơ, trong 
tình trạng hôn mê và kể cả trong những lúc 
lắng sâu vào thiền định. Khi cái chết xảy ra thì 
tất cả bảy thê dạng tri thức khác đều tan biến, 
chỉ có A-lại-da thức là tiếp tục tồn tại như một 


352 Hoang Phong địch 


cơ sở đề chuyên tải các vết hằn hay các chủng 
tử của nghiệp từ kiếp sống này sang kiếp sông 
khác. Chỉ khi nào A-lại-da-thức đã được tinh 
khiết hóa và không còn một vết hẳn nào tồn 
lưu nữa, thì khi đó nó sẽ được giải thoát và 
trở thành Bản-thê-của-Phật, Phật Tính, Chân 
Như, Hiện Thực, Pháp Thân, Như Lai Tạng, 
Giác Ngộ, Niết Bàn, v.v và v.v. 


Tóm lại A-lại-da-thức là thê dạng tri thức 
tự tại nơi tâm thức của mỗi cá thể, luôn ở trong 
một tình trạng chuyên động thường xuyên, 
phản ảnh sự chuyền đổi liên tục giữa một thê 
dạng tâm lý này sang một thể dạng tâm lý khác, 
chăng hạn như một cá thê lúc thì cảm thấy hạnh 
phúc, lúc thì khô sở hay vui mừng, hoặc hoang 
mang, giận dữ, hoặc cũng có thể cảm thấy SỢ 
hãi tương tự như đang sống trong cõi địa ngục. 
Động cơ thúc đầy sự chuyền động ấy chính là 
nghiệp tức là các vết hẳn trong A-lại-da thức do 
cá thê ấy tự tạo ra cho mình. 


Trên phương diện ứng dụng Duy Thức 
chủ trương một hệ thống gồm các phép luyện 
tập thiền định nhằm loại bỏ mọi sự u mê tâm 
thần còn gọi là vô minh giúp cho Bản-thể-của- 
Phật có thể hiển lộ. Khi nào A-lại-da thức đã 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 353 


loại bỏ được các vết hăn của nghiệp giúp cho tri 
thức cảm nhận được thê dạng phi-nhj-nguyên 
để trở về với bản chất nguyên sinh và đích thật 
của chính nó, nói cách khác là trở về với Đạo 
Pháp như chính là một “thành phần của Đạo 
Pháp” (dharmadhatu), thì khi đó A-lại-da thức 
cũng sẽ trở thành chính sự Giác Ngộ (Bodh), 
Niết Bàn, Bản-thể-của-Phật hay Phật Tính... 


Ngoài cách mô tả sự vận hành của tri thức 
như trên đây Duy Thức còn phân loại các hiện 
tượng theo ba bản chât (trilaksana) như sau: 


- bản chất mang tính cách hoản toàn 
tưởng tượng (parIkalptta) có nghĩa dưới ảnh 
hưởng của tưởng tượng và ảo giác tức là 
những thứ ô nhiễm, tri thức tâm thần sẽ gán 
cho các sự vật một sự hiện hữu hay một “cái 
tôi”, một “cái ngã” đích thật, thế nhưng thật 
ra thì đây chỉ là một sự sai lầm. Các sự vật ây 
hoàn toàn không hiện hữu và nhất thiết chỉ là 
sản phẩm của vô minh và ảo giác. 

- bản chất lệ thuộc (paratantra) tức là các 
hiện tượng tạo ra bởi sự kết hợp của vô số 
nguyên nhân và điều kiện, có nghĩa là sự hiện 
hữu của nó sở dĩ “có” là nhờ vào sự tương 
liên, tương tác và tương tạo của các hiện 


354 Hoang Phong địch 


tượng khác, tức là nhờ vào tác động của quy 
luật tương liên (pratityasamutpada) hay là sự 
tạo tác do điều kiện mà có. 


- bản chất hoàn toàn được thiết lập một 
cách vững chắc (parinispana) tức là bản chất 
đích thật và tuyệt đối của các hiện tượng. Thật 
ra thì chúng cũng chỉ đơn giản là các hiện 
tượng lệ thuộc - tức là các hiện tượng mang 
bản chất thứ hai - thế nhưng đã hoàn toàn loại 
bỏ được tính cách tưởng tượng - tức là bản chất 
thứ nhất (parikalpita). Khi đã loại bỏ hoàn toàn 
và dứt khoát được tính cách tưởng tượng của 
chúng thì các hiện tượng lệ thuộc cũng sẽ trở 
thành “hiện thực đúng là như thế” (tathatagata / 
ainsifé / suchness / như lai) tức có nghĩa là tánh 
không đích thật của mọi hiện tượng hay là sự 
hiện hữu vượt thoát khỏi tính cách nhị nguyên 
và đối nghịch tạo ra bởi chủ thê và đối tượng. 


Các hiện tượng mang bản chất thứ ba trên 
đây giữ một vai trò rất quan trọng trong việc 
xách định hai sự thật hay hai hiện thực: hiện 
thực quy ước (samvrtisaya) mang tính cách lệ 
thuộc bị ô nhiễm bởi sự tưởng tượng, và hiện 
thực tuyệt đối (paramartha) tuy vẫn còn mang 
bản chất lệ thuộc nhưng đã hoàn toàn tây sạch 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 355 


được tính cách tưởng tượng. Đây cũng là cách 
giải thích về hai sự thật hay hai hiện thực theo 
quan điểm đặc thù của Duy Thức Học. 


Tóm lại Duy Thức Học đã khoác lên cho 
“cái tôi” hay “cái ngã” một chiếc áo mới, khác 
hơn với chiếc áo to rộng mà Long Thụ đã may 
mặc cho nó trước đây hai thế kỷ. Chiếc áo do 
Vô Trước cắt may phù hợp với kích thước của 
“cái tôi” của mỗi cá thê bên trong tâm thức của 
cá thê ấy. Ông quả xứng đáng là một nhà khoa 
học, thần kinh học, tâm lý học, phân tâm học 
và đồng thời cũng là một nhà tâm linh học Phật 
Giáo. Duy Thức Học đã mang lại một sự chính 
xác tuyệt vời về một thể dạng hiện hữu tự tại 
bên trong tâm thức của mỗi cá thể gọi là tri- 
thức-căn-bản-của-tất-cả hay là A-lại-da-thức. 
Nói một cách khác là tánh không bên trong tâm 
thức của mỗi cá thê đã được Vô Trước cụ thể 
hóa hay vật thể hóa (chosify / reify) bằng một 
sự hiện hữu “rất thật” là A-lại-da thức. 


Sở đĩ dài dòng về Duy Thức Học bởi vì 
học phái này đã dánh dấu một bước rất dài 
nếu không muốn nói là một sự chuyển hướng 
thật quan trọng trên dòng “tiến hóa” của Đạo 
Pháp và đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình 


356 Hoang Phong địch 


thành của Kim Cương Thừa và Thiền Học 
trong vòng chưa đây hai thế kỷ sau đó. 


Sự hình thành của Kùn Cương Thừa 


Km Cương Thừa còn được gọi là Tan- 
tra Thừa là một thừa Phật Giáo chấp nhận 
toàn bộ tất cả các kinh điển cũng như căn 
bản giáo huấn thuộc vào cả ba vòng quay của 
bánh xe Đạo Pháp và đều xem tất cả là đích 
thật và chính thống, từ Tam Tạng Kinh bằng 
tiếng Pa-li cho đến các kinh sách xuất hiện rất 
muộn, chăng hạn như kinh Kalachakra (Kinh 
Thời Luân) xuất hiện vào thê kỷ thứ X. 

Đối với Kim Cương Thừa thời gian là 
một sự xoay vẫn bất tận, biểu trưng bởi “Bánh 
xe thời luận” (Kalachakra), do đó việc xác định 
hay đánh giá một hiện tượng hay ghi nhận một 
biến cố căn cứ vào tính cách lịch sử của nó sẽ 
không mang một ý nghĩa nào cả. Thật vậy đây 
cũng chính là ý nghĩa của khái niệm về Báo 
Thân (Sambhogakaya). Báo Thân là một thể 
dạng hiển hiện của chư Phật dưới mọi hình sắc 
ở bất cứ bối cảnh không gian và thời gian nào. 

Kim Cương thừa chủ trương một đường 
hướng tu tập thật tích cực bằng cách vận dụng 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 357 


tất cả các phương tiện thiện xảo (upaya) để 
phát huy nhanh chóng sự “hiểu biết tối thượng” 
(prajna / bát nhã) nhằm đạt được sự Giác Ngộ 
ngay trong kiếp sống hiện tại, hoặc tối đa là sau 
một vài lần tái sinh. Muốn thực hiện được mục 
đích ấy thì điều kiện tiên quyết là phải phát huy 
được lòng quyết tâm dựa và các phương tiện 
tu tập thật hiệu lực và cương quyết, và nhất 
là phải thấu triệt được toàn bộ căn bản giáo 
huấn của Đại Thừa cũng như của Phật Giáo 
Theravada, chăng hạn như các khái niệm về 
tánh không của “cái tôi”, tánh không của tất cả 
mọi hiện tượng, Bồ-đề tâm (Bodhicitta), lòng 
Từ Bi (Karuna), sự hiện hữu của Bản-thể-của- 
Phật (Tathagatagarbha) hay Phật tính nơi tất cả 
chúng sinh có giác cảm, bản chất và sự tương 
liên của mọi hiện tượng cũng như bản chất và 
sự vận hành của tri thức nơi mỗi cá thể, v.v. và 
v.v... Sự kiện đó cho thấy Kim Cương Thừa là 
một tông phái vô cùng phong phú và toàn diện. 


Trên phương diện ứng dụng Kim Cương 
Thừa đã tận dụng phương pháp cụ thê hóa hay 
vật thê hóa các khái niệm trừu tượng nhằm mục 
đích giúp cho việc tu tập được dễ dàng hơn. 
Sự tận dụng các kỹ thuật tâm linh - tức là các 


358 Hoang Phong địch 


phương tiện thiện xảo - cực mạnh biểu trưng bởi 
các vị thần linh hiền hòa lẫn hung dữ, mọi loại 
biểu đồ, các mạn-đà-la, các pháp khí sử dụng 
trong việc lễ lạc, thí dụ như từ bi và trí tuệ được 
tượng trưng bởi một khí cụ gọi là “kim cương 
chử” (một cái chùy nhỏ bằng đồng) và “một cái 
chuông nhỏ”, v.v... Kim Cương Thừa còn hình 
dung ra sự vận hành của khí lực trong cơ thể 
qua một hệ thống kinh mạch gồm có các “luân 
xa”, các “nút thắt”, các “ø1Ọt trắng” và “đỏ”... 


Tất cả những phương tiện thiện xảo của 
Kim cương Thừa thường bị một số người hiểu 
lầm là một sự thoái hóa mang tính cách thần bí 
hay ma thuật của Phật Giáo. Thế nhưng thật ra 
đây là các phương tiện cực mạnh giúp người 
tu tập đạt được kết quả nhanh chóng. Ngay cả 
các người tu tập theo Kim Cương Thừa còn 
yếu kém hoặc chưa hội đủ lòng quyết tâm 
cũng không tận dụng được sức mạnh mang lại 
từ các phép luyện tập ấy. 

Các phép luyện tập của Kim Cương Thừa 
còn cho thấy có thê tạo ra những tai hại hay bất 
lợi nào đó cho những người tu tập chưa hội đủ 
căn bản và khả năng. Thay vì thăng tiến một 
cách nhanh chóng thì các người này có thể bị 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 359 


mê hoặc và rơi vào những hình thức sinh hoạt 
lệch lạc vô cùng tai hại. Do đó Kim Cương Thừa 
cũng đã thiết lập nhiều phương pháp và các quy 
tác thật khắt khe nhằm ngăn ngừa những trường 
hợp trên đây có thê xảy ra, thí dụ như nêu lên 
sự so sánh một người tu tập tan-tra với một con 
rắn bị nhốt bên trong một ống tre rỗng ruột: nếu 
người này tuân thủ được những đòi hỏi khắt khe 
trong việc tu tập tan-tra thì sẽ vọt ra khỏi Ống tre 
để đạt được sự Giác Ngộ, ngược lại sẽ lọt khỏi 
ống tre đề rơi xuống tầng thấp nhất của địa ngục 
gọi là cõi Avici. Tóm lại người tu tập trước hết 
phải trải qua một thời gian học hỏi và thử thách, 
và chỉ khi nào đã hội đủ được một số tiêu chuẩn 
đã được quy định sẵn thì mới được thụ giới qua 
những nghi lễ gọi là “quán đảnh”. LỄ thụ giới 
hay thụ pháp gồm có nhiều nghi thức vô cùng 
tỉ mỉ và phức tạp nhằm thử thách quyết tâm của 
người tu tập và đồng thời cũng là một dịp giúp 
người này chính thức biểu lộ sự cam kết tuân 
thủ những lời nguyện ước của mình. Đây chính 
là cách mà Kim Cương Thừa sử dụng để loại 
bớt những người chưa hội đủ “khả năng thích 
nghĩ”, những người này còn được gọi là những 
“cơ sở tiếp nhận còn bị ô nhiễm”, hầu tránh mọi 


360 Hoang Phong địch 


thứ tai hại đủ loại có thể xảy đến cho họ và cho 
cả Đạo Pháp. 


Việc tu tập tan-tra thường mang tính cách 
cá nhân, và phải được một người thầy hay đạo 
sư đầy đủ khả năng chẳng hạn như một vị Lạt- 
ma đích thật hướng dẫn. Vị này sẽ theo dõi và 
giảng riêng cho từng nhóm nhỏ hoặc cho từng 
đệ tử, tất cả tùy thuộc vảo trình độ và khả năng 
lĩnh hội của họ. Những nghi thức lễ lạc trên 
đây và các phương pháp giảng dạy mang tính 
cách “cá nhân” thường được hiểu lầm là mang 
tính cách “thân bí”. Có thể vì thế mà một số 
người gọi Kim Cương Thừa là “Mật Tông”, 
một thuật ngữ dễ gây ra những hiểu lầm đáng 
tiếc. Đức Phật có nói rằng giáo huấn của Ngài 
không hàm chứa một hậu ý bí ấn nào cả mà 
luôn minh bạch như bàn tay để ngửa. 

Một điểm đặc thù khác của Kim Cương 
Thừa cũng đáng được nêu lên là tông phái này 
chủ trương các phép tu tập hướng thăng vào 
“kết quả”, tức là phải trực tiếp đạt được sự 
Giác Ngộ, Phật tính, Bản-thê-của-Phật hay 
Tánh Không tuyệt đối và tối thượng. Nói một 
cách giản dị là người tu tập theo Kim Cương 
Thừa hướng thắng vào mục đích trở thành Phật 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 361 


ngay trong kiếp sống này, khác hơn với các 
phép tu tập của các tông phái khác là hướng 
vào “nguyên nhân”, tức là tìm cách loại bỏ 
từ cội rễ các nguyên nhân mang lại khổ đau. 
Cách trực tiếp hướng sự tu tập vào “kết quả” 
thường được dựa vào các phép quán tưởng để 
hội nhập với chư Phật và để trở thành Phật. 


Sự hình thành của Thiền Học 


Thiền Học là một tông phái đặc thù của 
Trung Quốc được hình thành ở Trung Quốc do 
một vị sư người Ấn Độ là Bồ-đề Đạt-ma đến 
đây thành lập vào khoảng thế kỷ thứ VI. Người 
Trung Quốc gọi tông phái này là “Than” hay 
“Channa”, là các chữ dịch âm từ chữ Phạn 
dhyana có nghĩa là định tâm, tĩnh tâm hay 
thiên định, tiêng Nhật gọi là Zen. Thật ra thiền 
định là một phép luyện tập rất phổ cập chung 
cho tất cả các tông phái Phật Giáo Ấn Độ và 
cả của Trung Quốc trước khi Thiền Học được 
thành lập. Dù sao Thiền Học cũng đã sáng tạo 
thêm một phép luyện tập thật chuyên biệt và 
đặc thù, không nhắm vào một sự thăng tiến 
tâm linh tuần tự hay thực hiện một thê dạng 
tĩnh lặng nào cả mà hướng thắng vào sự Giác 
Ngộ theo ý nghĩa nêu lên trong Đại Thừa Phật 


362 Hoang Phong địch 


Giáo. Sự Giác Ngộ đó là một thể dạng Tỉnh 
Thức giúp quán nhận trực tiếp được bản chất 
của Hiện Thực hay Thực Tại bằng cách vượt 
lên trên ngôn từ và mọi sự lý luận quy ước 
cũng như tính cách nhị nguyên giữa chủ thể 
nhận biết và đối tượng được nhận biết. 


Mỗi quan tâm lớn nhất của các vị thiền sư 
là phải đạt được những kinh nghiệm cảm nhận 
trực tiếp sự Giác Ngộ một cách thật vững chắc 
và đơn giản nhất, không cần đến các nghi thức 
lễ bái cũng như việc học hỏi từ kinh sách. Phép 
tu tập này cho thấy một sự tương phản hoàn 
toàn so với phép tu tập của Kim Cương Thừa. 
Tuy nhiên nếu kết luận một cách vội vã và cho 
rằng Thiền Học bất chấp nghi thức và kinh điển 
là một sự lầm lẫn vô cùng to lớn. Mặc dù Thiền 
Học đặc biệt chú trọng đến khía cạnh thực dụng 
của phép thiền định để đạt được Giác Ngộ thế 
nhưng không phải vì thế mà loại bỏ mọi nghi lễ 
và việc nghiên cứu kinh điển. Thiền học mang 
đầy óc sáng tạo và đã thiết lập ra nhiều nghi 
thức lễ bái tuy bề ngoài mang tính cách đơn 
sơ, tinh khiết và giản dị thế nhưng thật ra bên 
trong rất cầu kỳ và tỉ mỉ mà những người bình 
dị không thể nhận ra được. Một người tu thiền 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 363 


phải chú ý đến từng cử động, ngôn từ và tư duy 
của mình ngay cả trong những lúc sinh hoạt 
thường nhật. Tất cả mỗi hành động từ cử chỉ 
đến ngôn từ và tư duy, đều được quy định thật 
chặt chẽ và đều mang một ý nghĩa hay một chủ 
đích rõ rệt. Chỉ cần đơn cử một thí dụ về tư 
thế ngồi thiền chăng hạn, muốn tọa thiền đúng 
cách người tu tập cũng phải để ra một thời gian 
thật dài có khi phải hàng tháng hay hàng năm 
mới có thê ngồi thật đúng cách. Chỉ cần nhìn 
vào tư thế ngồi yên của một người hành thiền 
cũng có thể đoán ra được trình độ tu tập của 
người ấy. Tư thế ngồi yên, uy nghi và vững 
chắc như một quả núi cũng là một hình thức 
phản ảnh tâm thức của người hành thiên. 


Thiền Học chủ trương một con đường tu 
tập tâm linh thật đơn giản và tỉnh khiết hầu 
giúp người tu tập loại bỏ những sự tạo dựng 
tâm thần mang tính cách khái niệm và quy 
ước nhằm giúp họ quay trở về với những gì 
thật thiết thực đề nhận thức được bản chất của 
Hiện Thực và của chính họ. Quán nhận được 
Hiện Thực và bản chất của chính họ một cách 
đúng đắn chính là cách mang lại sự Giác Ngộ 
ngay trong kiếp sống ngắn ngủi này của họ. 


364 Hoang Phong địch 


Thiền Học không đòi hỏi người hành thiền 
phải vùi đầu vào kinh sách, và thật ra thì Thiền 
Học cũng không có kinh điển riêng, ngoài 
các tập sách ghi chép các công án và một tập 
kinh rất gần với quan điểm và chủ trương của 
Thiền Học là Lankavafara-sutra (Nhập Lăng 
Già Kinh). Tuy nhiên không phải vì thể mà 
bảo rằng Thiền Học không quan tâm đến giáo 
huấn của Đức Phật. Tuy việc thực tập thiền 
định được đặt lên hàng đầu thế nhưng người 
tu tập cũng phải thấu triệt các khái niệm chủ 
yếu nhất trong toàn bộ giáo huấn Phật Giáo. 
Chỉ cần nhìn vào tập luận đồ sộ của của 
học phái Tào Động là Shôbgenzô (Chánh Pháp 
Nhãn Tạng) cũng sẽ hiểu là phần lý thuyết của 
Thiền Học quan trọng đến đâu. Đạo Nguyên 
(1200-1253) trước tác tập luận này từ năm 
1231 đến năm 1251 tức chỉ dừng lại khoảng 
hơn một năm trước khi ông qua đời, và tập 
luận cũng đã gồm đến 75 chương. Sau đó một 
vị thiền sư khác là Hoài Nhượng (Ejô, 1198- 
1234) tiếp tục công trình này và trước tác thêm 
12 chương nữa. Một người đệ tử của vị này cho 
biết rằng ý định của thầy mình là sẽ góp thêm 
100 chương vào nguyên bản của Đạo Nguyên, 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 365 


thế nhưng chỉ mới hoàn tất được 12 chương 
thì qua đời. Tất cả các chương do Đạo Nguyên 
và Hoài Nhượng trước tác được góp chung và 
được xem là bản gốc của tập Chánh Pháp Nhãn 
Tạng. Sau đó tập luận này còn được ghép thêm 
ba lần nữa và bản chính thức cuối cùng được ấn 
hành tại Nhật Bản vào năm 1811. Nội dung của 
tập Chánh Pháp Nhãn Tạng thật súc tích, sâu 
sắc, và hết sức khó để thấu triệt, vừa cô đọng 
lại vừa được ghi chú quá tỉ mi tất cả các xuất xứ 
liên quan đến toàn bộ kinh sách thuộc tất cả ba 
vòng quay của bánh xe Đạo Pháp. Thật vậy sự 
tỉ mỉ và khắt khe là bản tính khá tự nhiên của 
người Nhật và bản tính này cũng đã phản ảnh 
thật rõ rệt qua các nghi lễ trong thiền học Zen. 

Nói chung thiền học Zen phản ảnh tánh 
khí của người Nhật thế nhưng đồng thời thì 
thiền học Zen cũng đã tạo ra những ảnh hưởng 
thật sâu đậm vảo sự sinh hoạt thường nhật của 
cả xã hội Nhật, chăng hạn như nghệ thuật cây 
kiếng, căm hoa, trà đạo, võ thuật, thư pháp, th 
phú, kịch nghệ, v.v... Tương tự như vậy thiền 
học Tchan của Trung Quốc cũng đã tạo ra 
những ảnh hưởng thật rõ nét ăn sâu vào toàn 
bộ nền văn hóa của Trung Quốc . 


366 Hoang Phong địch 


Nói chung, mới thoạt nhìn thì Thiền Học 
và Kim Cương Thừa có vẻ trái ngược nhau 
trên nhiều phương diện. Kim Cương Thừa 
mang tính cách tích cực với nhiều hình thức 
tu tập cầu kỳ phản ảnh một sự quyết tâm cao 
độ, Thiền Học thì lại chủ trương một sự tu 
tập thanh thoát, đơn giản và “nhẹ nhàng” hơn. 
Thế nhưng thật ra thì cả hai đều đòi hỏi người 
tu tập một lòng quyết tâm và kiên trì ngang 
nhau, sự khác biệt giữa hai tông phái là cách 
thức tu tập và các hình thức sinh hoạt khác 
nhau. Dù sao thì tác động do Thiền Học và 
Km Cương Thừa mang lại cũng đã ảnh hưởng 
thật sâu đậm trên nhiều khía cạnh từ văn hóa 
đến những sinh hoạt thường nhật trong cả hai 
xã hội Nhật Bản và Tây Tạng. 


Điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa Kim 
Cương Thừa và Thiền Học là phải đạt được sự 
Giác Ngộ trong kiếp sống ngắn ngủi này bằng 
cách hội nhập với “tánh không tuyệt đối và tối 
thượng” xuyên qua các khía cạnh “tích cực” 
và “cụ thể” của tánh không là Bản-thể-của- 
Phật, Phật tính, Như Lai Tạng, Chân Như, 
Hiện Thực, Ứng Thân Phật, Trí Tuệ của Phật, 
Pháp Thân, v.v... 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 367 


Sau hết nếu không đề cập đến trường 
hợp của Tịnh Độ Tông thì quả thật là một sự 
thiếu sót lớn. Vậy pháp môn Tịnh Độ là gì? 


Sự hình thành của Tịnh Độ Tông 


Tịnh Độ là một tông phái Đại Thừa phát 
sinh ở Ấn Độ và đã được truyền sang Trung 
Quốc, Tây Tạng, Triều Tiên, Nhật Bản và 
Việt Nam. Có thể hình dung Tịnh Độ như là 
một tông phái rất lớn trên con số tín đồ và 
mang nặng các đặc tính tín ngưỡng của một 
tôn giáo. Trên căn bản lý thuyết Tịnh Độ chủ 
trương một giáo huấn tương đối giản dị, dựa 
vào lời thệ nguyện của một vị Phật là A-di-đà 
là sẽ cứu độ tất cả những chúng sinh nào cầu 
khẩn đến sự giúp đỡ của Ngài để được tái sinh 
vào cõi Cực Lạc (SukhavatI). 

Dấu tích xưa nhất về Phật A-di-đà được 
tìm thấy ở Ấn Độ là một bệ đá dùng để dựng 
một pho tượng, trên bệ đá này có ghi khắc 
“Phật A-di-đà”, và bệ đá đã được định tuổi 
năm 104 sau Tây Lịch. Ngoài ra vào thế kỷ 
thứ II Long Thụ cũng có nói đến cõi Tịnh Độ 
trong một tập luận của ông, có lẽ ông đã căn 
cứ vào các kinh sách đã có từ trước nêu lên 


368 Hoang Phong địch 


về khái niệm này (2). Vào thế kỷ thứ IV, Thế 
Thân (Vasubandhu) có trước tác một tập luận 
mang tựa là 4mifayussufropadesa còn gọi 
là Sukhavafivyuhopadesa trình bày và giải 
thích về cõi Tịnh Độ. Thế nhưng thật ra tại Ân 
Độ việc sùng bái Phật A-di-đà chỉ giữ một vị 
thế thứ yếu và không đáng kê so với các tông 
phái lớn thời bấy giờ, và nhất là bị lẫn lướt bởi 
sự tôn thờ Phật Di Lặc. 

Khi Phật Giáo được đưa vào Trung Quốc 
ở thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch thì việc sùng 
bái Phật Di Lặc cũng vẫn là chính yếu. Sự tôn 
thờ Phật A-di-đà chỉ thật sự bắt đầu từ thế kỷ 
thứ IV, thế nhưng ngay sau đó đã phát triển 
rất nhanh và lấn lướt hắn việc sùng bái Phật 
Di Lặc. Tuy rằng kinh Praiyutpannasamadhi- 
sutra (Đại Phương Đăng Đà-la-ni Kinh) đã 
được dịch sang tiếng Hán từ năm 179 dưới 
thời Hậu Hán và toàn bộ kinh Skhavafivyuha- 
sufra (còn gọi là Amitabha-sufra / tức là Tịnh 
Độ Kinh hay 4-di-đà Kinh, hay Đại Thừa 
Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh) cũng đã 
được dịch vào năm 252, thế nhưng Tịnh Độ 
chỉ chiếm một vị thế thứ yếu cho đến thế kỷ 
thứ IV. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 369 


Tịnh Độ chủ trương một phép tu tập đơn 
giản đã giải quyết một cách dứt khoát tất cả 
mọi khó khăn mang tính cách triết học của 
Phật Giáo mà chỉ có giới nho quan và những 
người trí thức vào thời bấy giờ mới thấu triệt 
được. Nhờ đó Tịnh Độ đã phát triển một cách 
vô cùng nhanh chóng ở Trung Quốc, và sau 
đó đã đặt chân vào Triều Tiên vào khoảng thế 
kỷ thứ VI và truyền sang Nhật Bản tương đối 
rất sớm sau khi Phật Giáo được du nhập vào 
xứ sở này từ giữa thế kỷ thứ VI. 

Tịnh Độ Tông chỉ bắt đầu du nhập vào 
Việt Nam từ thế kỷ thứ IX thế nhưng chỉ giữ 
một vị thế thứ yếu. Thiền Học vẫn tiếp tục là 
tông phái chính yếu và được ưa chuộng nhất. 
Tịnh Độ chỉ được xem như một phép tu tập 
phụ thuộc kèm thêm vào giáo huấn của Đức 
Phật Thích-ca Mâu-n1. 

Nói chung so với phép tu tập của Thiền 
Học thì Tịnh Độ tỏ ra ít khắt khe hơn, do đó đã 
thu hút được đông đảo người thế tục, giúp họ 
tu tập bằng cách tụng niệm bắt cứ lúc nảo trong 
những lúc sinh hoạt thường nhật, không như 
Thiền Học phải tạo ra những điều kiện thuận 
lợi cho việc hành thiền. Tuy thế trong trường 


370 Hoang Phong địch 


hợp của bối cảnh Việt Nam Tịnh Độ cũng chỉ 
bắt đầu phát triển nhanh chóng và rộng rãi 
vào thế kỷ XX, nhất là bắt đầu từ những năm 
1930, tức là vào thời kỳ “tiền chiến”. Có thể 
đây là một phản ứng “tự vệ” trước chế độ thực 
dân và sự bành trướng nhanh chóng của Thiên 
Chúa Giáo nhờ vào sự bảo vệ và ưu đãi của 
chính quyên thực dân thời bấy giờ. 


5- Lời kết 


Chữ sz⁄4 tiếng Pa-li, tiếng Phạn là 
sutra, được dịch sang tiếng Hán Việt là Kinh. 
Nguyên nghĩa của chữ này là “sợi chỉ” hay 
“đường chỉ may”, ý nói lên kinh điển là một 
hệ thống liên tục và trọn vẹn nhằm nêu lên 
một hệ thống giáo huấn mạch lạc của Đức 
Phật. Thật vậy nếu tách rời một sự kiện hay 
một khái niệm đề phân tích và nghiên cứu thì 
cũng chỉ mang lại một sự hiểu biết hời hợt 
mà thôi. Bài viết ngắn này cố gắng nêu lên 
một vài nét “tiến hóa” chung của Phật Giáo 
theo một tầm nhìn bao quát với hy vọng giúp 
tất cả chúng ta cùng lăn theo bánh xe Đạo 
Pháp trong một chuyến du hành xuyên qua 
không gian và thời gian trên dòng lịch sử kéo 
dài hơn hai mươi lăm thế kỷ. 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 371 


Cuộc du hành đó sẽ giúp chúng ta nhận 
thấy sự phong phú và siêu việt của Đạo Pháp 
và những tác động của nó ảnh hưởng thật sâu 
rộng trong tư tưởng cũng như sự sinh hoạt 
thường nhật của các dân tộc Á Châu. Mặc dù 
các tiến bộ kỹ thuật và truyền thông đã thu 
nhỏ hành tinh này và mang con người đến gần 
với nhau hơn, thế nhưng sự khác biệt giữa hai 
thế giới Tây Phương và Á Châu - ít nhất là 
trên phương diện văn hóa và các quan điểm xã 
hội - cũng vẫn còn đậm nét. Một trong những 
sự khác biệt dễ nhận thấy nhất là ngược về 
dòng lịch sử tiễn hóa chung của nhân loại, 
chiến tranh tôn giáo ít xảy ra ở Á Châu hơn so 
với thế giới Tây Phương rất nhiều. Nếu chiến 
tranh dù có tàn phá Á Châu trong lịch sử cận 
đại thì một phần cũng là do những cuộc xung 
đột về ý thức hệ phát sinh từ các tư tưởng triết 
học không tưởng của người Tây Phương do 
chính người Tây Phương đưa vào Á Châu. 
Chúng ta chỉ biết hy vọng rằng Đạo Pháp vừa 
đặt chân vào thế giới Tây Phương khoảng một 
thế kỷ nay và đang bắt rễ trong thế giới đó, sẽ 
không mang lại một tai hại nào đáng kể cho 
các dân tộc trên phần lục địa này, nếu không 
muốn nói là Đạo Pháp có thê sẽ mang lại một 


372 Hoang Phong địch 


giải pháp nào đó cho tình trạng bế tắc của các 
truyền thống tâm linh lâu đời của các dân tộc 
ấy. Đồng thời thì bánh xe Đạo Pháp biết đâu 
cũng sẽ chuyên sang một hướng mới lạ hơn 
khi lăn vào thế giới Tây Phương và sẽ đánh 
dấu một giai đoạn mới khác trong lịch sử Phật 
Giáo sau này. 


Nếu nhìn trở lại các chặng hành trình 
trong cuộc du hành của chúng ta với Đạo 
Pháp thì ắt chúng cũng sẽ phải nhận thấy vô 
số những tư tưởng mới, những khái niệm mới 
được hình thành. Thế nhưng nếu tìm hiểu cặn 
kẽ những lời giảng huấn của Đức Phật thì 
chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng các tư tưởng và 
khái niệm mới ấy thật ra cũng không phải thật 
mới mẻ gì cho lắm, bởi vì Đức Phật đã nêu lên 
đã khá lâu từ trước. Chỉ xin đơn cử một vài thí 
dụ dưới đây cũng đủ để chứng minh cho sự 
nhận xét ấy. 


Nếu Trung Quán Tông của Long Thụ đã 
triển khai và mở rộng khái niệm tương liên, 
tương kết và tượng tạo giữa các hiện tượng 
(pratityasamutpada) vào thế kỷ thứ II dưới 
những hình thức bao quát mang những khía 
cạnh triết học siêu hình, thì Đức Phật cũng đã 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 373 


nêu lên quy luật này từ hơn bảy thế kỷ trước 
dưới những hình thức thật đơn giản, thiết thực 
nhưng không kém phần sâu sắc. 


Trong các kinh Midana Samyuffa và 
Mahanidanasuiia đều có nói đến quy luật này, 
và đặc biệt nhất trong Tương Ưng Bộ Kinh 
(Samyutta Nikaya, II, 28) có ghi lại lời giảng 
sau đây của Đức Phật: 


Tmasmin sati idam hofi 

Tmassuppadà idam uDpqjqjati 

Tmasmin asafi idam na hoi 

Tmassa nirodhà idam nirqJ}]haHi 

Cải này có, cải kia hình thành 

Cái này hiển hiện, cái kia sinh ra 

Cái này không có, cái kia không hiển hiện 

Cái này chấm dứt, cái kia không sinh ra 

Câu trên đây có thê là một trong những 
câu đơn giản nhất và đồng thời cũng thâm sâu 
nhất trong số các lời giảng huấn của Đức Phật. 
Tuy hết sức đơn giản nhưng câu ấy đã giải thích 
trọn vẹn bản chất tương liên của cả vũ trụ này. 
Không cần phải chờ đến thế kỷ thứ II mới thấy 
Long Thụ triển khai khái niệm về sự tương liên, 
tương kết và tương tạo của mọi hiện tượng. 


374 Hoang Phong địch 


Khi đọc lại kinh sách thì chúng ta sẽ 
nhận thấy khái niệm “tất cả đều là tâm thức” 
do Vô Trước chủ xướng ở thế kỷ thứ IV cũng 
đã xuất hiện từ thế kỷ thứ II trong kinh Đại 
Thừa Samadhiraja-sutra (Chính Định Vương 
Kinh). Trong kinh này có một câu như sau: 
“Này các người con của Vị Tối Thăng (tức 
là Đức Phật, người đã chiến thắng được vô 
minh), /zm giới (tức dục giới, sắc giới và vô 
sắc giới) chỉ [đơn giản] là tâm thức mà thôi ”. 
Ngược trở về xa hơn nữa thì người ta cũng sẽ 
thấy câu thứ nhất của tiết thứ nhất trong kinh 
Pháp Cú (Dhammapada) bằng tiễng Pa-li 
cũng đã nêu lên vai trò chủ yếu của tâm thức: 


Manopubbangama dhamma 
manosettha manomaya 
manasa ce padutthena 


Tâm thức dẫn đâu các hiện tượng, 
chúng nhát thiết [chủ] là tâm thức, 
tạo dựng bởi tâm thức 


Nếu Vô Trước đã sáng lập ra Duy Thức 
Tông vào thế kỷ thứ IV và nêu lên khái niệm 
“tất-cả-chi-là-tâm-thức” (cifamatra) thì 
đây cũng chỉ là sự lập lại và triển khai thêm 
từ những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng từ 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 375 


trước. Lời thuyết giảng trên đây của Đức Phật 
cho răng mọi hiện tượng chỉ là tâm thức và do 
tâm thức khởi xướng đã nêu lên một cách thật 
minh bạch vai trò chủ yếu của tâm thức trong 
sự cảm nhận và diễn đạt về bản chất của mọi 
hiện tượng trong thế giới. Tóm lại những gì mà 
các vị đại sư sau này triển khai sâu rộng bằng 
các thuật ngữ mới hoặc bằng các cách diễn đạt 
cầu kỳ, phức tạp và trừu tượng thì Đức Phật 
cũng đã nêu lên từ trước một cách thật ngắn 
gọn, súc tích và không kém phần sâu sắc. 


Câu giảng trên đây của Đức Phật cho 
thấy răng chăng những tâm thức dẫn đầu tất 
cả để tạo dựng ra mọi hiện tượng mà tất cả 
cũng chỉ là tâm thức, và tâm thức thì tự nó 
cũng tạo dựng ra chính nó. Bên trong mọi 
hiện tượng và phía sau cái tâm thức đứng ra 
để dẫn đầu tất cả và tự tạo dựng ra chính nó 
sẽ còn lại những gì, phải chăng chỉ là một bầu 
không gian trống không? Tuyệt vời thay một 
câu dẫn nhập đề khởi đầu cho một bài kinh! 

Đối với khái niệm về tánh không thì sau 
khi thuyết giảng về Bốn Sự Thật Cao Quý (Tứ 
Diệu Đề) Đức Phật đã nêu lên giáo lý về “vô 
ngã” tức là giáo lý “không có cái tôi”, hay 


376 Hoang Phong địch 


tánh không của một cá thể. Đấy là những gì 
thiết thực và cụ thể nhất giúp cho người tu 
tập đạt được sự giải thoát. Ngài chỉ nói đến 
tánh không ở một cấp bậc cao hơn và tổng 
quát hơn qua hai bài kinh giảng riêng cho một 
người đệ tử thân cận nhất của Ngài là A-nan- 
đà, đấy là hai bài kinh Cwlasunnafa-suita và 
Mahasunnata-sutta (bài Kinh Ngắn và bài 
Kinh Dài về Tánh Không). Trong hai bài kinh 
này Đức Phật chỉ nêu lên tánh không theo bảy 
cấp bậc khác nhau. 

Ngài không hề mô xẻ và phân tích cái 
tánh không ấy trên phương diện trí thức đề giải 
thích cho A-nan-đà mà chỉ nói cho người đệ tử 
của mình biết đấy là những kinh nghiệm cảm 
nhận về một thể dạng trống không “hoàn toàn 
tỉnh khiết, vô song và tôi thượng không có gì 
vượt hơn được”. Riêng trong Bài Kinh Ngắn 
về Tánh Không Đức Phật cũng đã cho A-nan- 
đà biết là mình luôn hòa nhập và an trú trong 
tánh không ngày càng sâu xa hơn: “... Quả 
đúng như thể, này A-nan-đà, những gì ngươi 
đã được nghe thấy đúng là như thế; những gì 
ngươi hiểu được cũng đúng là như thể. Đang 
trong lúc này, và cũng tương tự như trước đây 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 377 


1a tưng an trú trong tánh không thì nay Ta lại 


2 


cảng an trú sâu xa hơn trong tảnh không.... `. 

Cái tánh không ấy mà Đức Phật đã nêu 
lên với A-nan-đà đã được người sau mồ xẻ, 
tìm hiểu, diễn đạt bằng trăm nghìn cách khác 
nhau và đưa vào vị trí trung tâm của Đạo 
Pháp. Tất cả các tông phái, học phái cũng như 
các vị đại sư trên dòng lịch sử của Phật Giáo 
sau này đều hướng vào một nỗ lực duy nhất 
là tìm mọi cách giúp người tu tập thực hiện 
được những kinh nghiệm cảm nhận về “?hể 
dạng tỉnh khiết, vô song và tối thượng, không 
có gì vượt hơn được ” mà chính Đức Phật đã 
thường trú trong ấy. 


Một trong các phương pháp trên đây là 
“vật thể hóa” (chosification / reifcation) tánh 
không để khoác lên cho nó một chiếc áo mang 
tính cách tích cực và cụ thể hơn, giúp cho 
người tu tập đễ năm bắt hơn. Chiếc áo mới 
ấy mang tên là Bản-thê-của-Phật, Phật tính, 
Chân Như, Hiện Thực, Pháp Thân, Trí Tuệ 
của Như Lai, Ứng Thân của chư Phật, Thành 
Phần của Đạo Pháp (Dharmadhatu), “tri-thức- 
tinh-khiết-căn-bản-của-tất-cả” (alayavinana), 
ánh sáng trong suốt của cái chết, v.v. và v.v. 


378 Hoang Phong địch 


Thế nhưng phương pháp “cụ thể hóa” 
hay “vật thê hóa” ấy Đức Phật cũng đã sử dụng 
rồi. Ngài đã gọi tánh không tuyệt đối hay “zhể 
dạng cảm nhận về tảnh không tỉnh khiết, vô 
song không có gì vượt hơn được ” là niết bàn, 
một cõi đối nghịch lại với cõi ẩn hồi. Thật 
vậy các thuật ngữ niết bàn và luân hồi cũng 
chỉ là những thuật ngữ và khái niệm có sẵn 
mà Đức Phật đã vay mượn từ các tín ngưỡng 
đương thời đã thấm nhuần trong quảng đại 
quần chúng, nhằm để nói lên sự tương phản 
giữa hai thể dạng tâm thức: một thê dạng giải 
thoát nhờ vào cách an trú trong tánh không 
tuyệt đối và tối thượng gọi là cõi niết bàn, và 
một thê dạng u mê, hoang mang, đầy xao động 
và sợ hãi gọi là cõi /„ân hổi. Tu tập cũng chỉ 
giản đị có thế: chỉ là cách hoán chuyển những 
cảm nhận khổ đau và xao động của cõi luân 
hồi trở thành sự “cảm nhận tánh không tỉnh 
khiết, vô song và tối thượng, không có gì vượt 
hơn được ” trong tâm thức của chính mình. 


Bures-Sur-Yvette, 09.01.12 
Hoang Phong 


Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo 379 


MỤC LỤC 
DO ĐI Tg 011010070971 2201121022 022205052 5 
Đức phật thuyết giảng về tánh không ........................... li 
Đức phật thuyết giảng về vô ngã ........................------s- 69 
Tìm hiểu tánh không........................---2- 2-22 2s £E+zEzseczeez 89 
ánh KHÔNG: là ĐÌ toc szzrig4std1atg ạagaeodos s14 2se 117 
Tần KHỔ: s2265642661064.043905,1626a 11143160 1oaag0talau014sfxgbvybsai 227 
Bán-thể-của-phật........................ 5À cọc grgrrde. 263 


Ba vòng quay của bánh xe đạo pháp cùng sự 
hình thành của kinh điển và các học phái phật giáo .... 291 


